Kinh Tiêu Bộ - Tập IV 


KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikaya 


®Ẳ The Short Passages” 
Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 


MỤC LỤC TIỂU BỘ KINH - TẬP IV 


4. CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (1) 


(2àtaka) 
CHƯƠNG TI 
01. PHÁM APANNAKA 
01. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiên Thân Apannaka) 


02. 
03. 


02. PHẨM 


Chuyện Bài Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 
Chuyện Người Buôn Chè (Tiên Thân Serivànija) 


. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiên Thân Cullakasetthì) 

„ Chuyện Đấu Gạo (Tiên Thân Tandulanàli) 

. Chuyện Thiên Pháp (Tiên Thân Devadhamma) 

„ Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiên Thân Katthahàri) 

. Chuyện Vua Gàmani (Tiên Thân Gàmani) 

„ Chuyện Vua Makhàdeva (Tiên Thân Makhàdeva) 

„ Chuyện Trưởng Lão Sukhavihàri (Tiền Thân Sukhavihàri) 


GIỚI 


. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 

. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiên Thân Nigrodhamiga) 

. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 

. Chuyện Con Nai Gió (Tiên Thân Vàtamiga) 

„ Chuyện Con Nai Kharàdiya (Tiên Thân Kharàdiya) 

. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallthamiga) 

. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Màluta) 

. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 
. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lời (Tiền Thân Àyàcitabhatta) 

. Chuyện Hồ Nalakapàna (Tiền Thân Nalakapàna) 


KURUNGA 


. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiên Thân Kurunga) 

. Chuyện Con Chó (Tiên Thân Kukkura) 

. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojaniya) 

, Chuyện Đôi Ngựa Nồi Tốt (Tiền Thân Àjanna) 

. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 

‹ Chuyện Con Voi Ma Mahilàmuka (Tiên Thân Mahilàmuka) 
„ Chuyện Đôi Bạn Thân Thiết (Tiên Thân Abhinha) 

. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisàla) 

. Chuyện Con Bò Đen (Tiên Thân Kaniha) 

„ Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 


KULAVAKA 


. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulàvaka) 

. Chuyện Múa Ca (Tiên Thân Nacca) 

. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiên Thân Sammodamàna) 
„ Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 

„ Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 

. Chuyện Con Chim (Tiên Thân Sakuna) 


Page I of289 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 2 of289 


37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 

38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Nanda) 

39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiên Thân Nanda) 

40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiên Thân Khadirangàra) 


05. PHẨM LỢI ÁI 


41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiên Thân Losaka) 

42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kapota) 

43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiên Thân Veluka) 

44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 

45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 

46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ràmadùsaka) 
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vàruni) 

48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 

50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiên Thân Dummedha) 


06. PHẨM ÀSIMSA 


51. Chuyện Vua Đại Giới Đức (Tiền Thân Màhàsilavà) 
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiên Thân Cùla-Janaka) 

53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiên Thân Punnapàti) 
54. Chuyện Trái Cây (Tiên Thân Phala) 

55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiên Thân Pancàyudha) 

56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 
57. Chuyện Khi Chúa (Tiên Thân Vànarinda) 

58. Chuyện Ba Pháp (Tiên Thân Tayodhammà) 

59. Chuyện Tiếng Trống (Tiên Thân Bherivàda) 

60. Chuyện Thổi Tú Và (Tiên Thân Sankkhadhama) 


07.PHẨM NỮ NHÂN 


61. Chuyện Bài Kinh Khổ Đau (Tiên Thân Asàtamanta) 

62. Chuyện Cô Gái Trên Bảy Tầng Lầu (Tiên Thân Andabhuta) 
63. Chuyện Hiền Sỉ Chà Là (Tiên Thân Takka) 

64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Duràjàna) 

65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 

66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 
67. Chuyện Người Đàn Bà Thôn Quê (Tiên Thân Ucchanga) 
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 

69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 

70. Chuyện Hiên Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddàla) 


08. PHẨM VARANA 


71.Chuyện Cây Varana (Tiên Thân Varana) 

72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Silavanàga) 
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng (Tiên Thân Saccankira) 

74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkhadhamma) 

75. Chuyện Con Cá (Tiên Thân Maccha) 

76. Chuyện Người Không Sợ Hãi (Tiên Thân Asankiya) 

77. Chuyện Giấc Mộng Lớn (Tiên Thân Mahàsupina) 

78. Chuyện Vị Triệu Phú TIlìsa (Tiên Thân TIlìsa) 

79. Chuyện Tiếng Trống Ôn Ào (Tiên Thân Kharasara) 

80. Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena (Tiền Thân Bhimasena) 


09. PHẨM APAYIMHA 


81. Chuyện Uống Rượu (Tiền Thân Suràpàna) 

82. Chuyện Nam Tử Mittavida (Tiền Thân Mittavinda) 

83. Chuyện Điềm Xui Xẻo (Tiền Thân Kàlakanni) 

84. Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc (Tiên Thân Atthassadvàra) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 3 of289 


85. Chuyện Cây Có Trái Lạ (Tiên Thân Kimpakka) 

86. Chuyện Thử Thách Giới Đức (Tiền Thân Sìlavìmamsana) 
87. Chuyện Điềm Lành Dữ (Tiền Thân Mangala) 

88. Chuyện Con Bò Sàrambha (Tiền Thân Sàrambha) 

89. Chuyện Kẻ Lừa Đảo (Tiền Thân Kuhaka) 

90. Chuyện Kẻ Vong Ân (Tiên Thân Akatannu) 


10. PHẨM LITTA 


91. Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc (Tiền Thân Litta) 

92. Chuyện Đại Đảo Vật (Tiền Thân Mahàsàra) 

93. Chuyện Ngộ Độc Do Luyến Ái (Tiên Thân Vissàsabhojana) 
94. Chuyện Nỗi Kinh Hoàng (Tiên Thân Lomahamsa) 

95. Chuyện Vua Đại Thiện Kiến (Tiên Thân Mahàsudassana) 
96. Chuyện Bát Dầu (Tiền Thân Telapatta) 

97. Chuyện Điềm Lành Của Tên (Tiền Thân Nàmasiddhi) 

98. Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo (Tiền Thân Kùtavànija) 
99. Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu (Tiền Thân Parosahassa) 
100. Chuyện Sắc Thân Bất Lạc (Tiền Thân Asàtarùpa) 


11. PHẨM PAROSSATA 


101. Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu (Tiên Thân Parosafa) 

102. Chuyện Người Bán Rau (Tiền Thân Pannika) 

103. Chuyện Kẻ Ngu (Tiền Thân Veri) 

104. Chuyện Chàng Trai Mittavida (Tiền Thân Mittavida) 

105. Chuyện Con Voi Sợ Chết (Tiên Thân Dubblakattha) 

106. Chuyện Múc Nước (Tiên Thân Udancani) 

107. Chuyện Nghề Ném Đá (Tiền Thân SàIlittaka) 

108. Chuyện Kỳ Lạ (Tiền Thân Bàhiya) 

109. Chuyện Bánh Bột Trấu Đỏ (Tiên Thân Kundakapùva) 

110. Chuyện Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả (Tiên Thân Sabbasanhàraka-Panha) 


12. PHẨM HAMSA 


111. Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa (Tiên Thân Gadrabha-Panha) 

112. Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử (Tiên Thân Amaràdevi-Panha) 
113. Chuyện Con Chó Rừng (Tiền Thân Sigàla) 

114. Chuyện Con Cá Nghĩ Vừa (Tiên Thân Mitacinti) 

115. Chuyện Người Giáo Giáo (Tiền Thân Anusàsika) 

116. Chuyện Người Múa Giáo (Tiền Thân Dubbaca) 

117. Chuyện Chim Đa Đa (Tiền Thân Tittira) 

118. Chuyện Chim Cun Cút (Tiền Thân Vattaka) 

119. Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời (Tiền Thân Akàlaràvi) 

120. Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc (Tiền Thân Bandhanamokkha) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 4 of289 


LỜI GIỚI THIỆU 
Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Chúng tôi bắt đầu dịch tập làtaka (Bồn Sanh hay chuyện Tiền Thân) này, theo cách phân loại, đây là tập 
thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh). Những Kinh đã được dịch là: Khuddakapàta (Tiểu 
Tụng, sô l); Dhammapada (Pháp Cú, sô 2,); Udàna (Phật Tự Thuyết Kinh, số 3); Itivuttaka (Phật Thuyết 
Như Vậy, sô 4); Suttanipàta (Kinh Tập, số 5); Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ, số 8); Therìgàthà 
(Trưởng Lão Ni kệ, số 9). Nay dịch tập Jàtaka (Bốn Sanh, số 10). 


Vì lần này, chúng tôi chỉ mới dịch 120 mẫu chuyện cho Tập I, nên con số chính xác có bao nhiêu mẫu 
chuyện trong toàn tập Jàtaka chưa được xác định. Theo tập làtaka bằng chữ Pàii, thời con số cuối cùng 
là 547 mâu chuyện (Jàtaka I, trang 596). Nhưng, ở bản dịch tiếng Anh ghỉ là 550 chuyện, chia thành 22 
chương (Nipàta). Phân loại này phần lớn dựa trên số kệ (gàthà) trong môi chuyện. Ví như chương một 
có 150 mẫu chuyện, mỗi mẫu chuyện có một bài kệ. Chương hai gôm 100 mâu chuyện, mỗi mẫu chuyện 
có hai bài kệ. Chương ba, chương bốn, mỗi chương gôm 50 chuyện, mỗi chuyện có ba và bốn bài kệ. 
Cho đến chương hai mươi mốt có 5 câu chuyện, mội chuyện có 80 bài kệ. Chương hai mươi hai có 10 
câu chuyện, với một số kệ nhiều hơn. Mỗi Jàtaka (Bốn Sanh) gồm có bốn phần: 


I) PACCUPPANNA-VATTHU: Câu chuyện hiện tại, một câu chuyện được xem là xảy ra trong thời 
Đức Phật tại thế, nên gọi là câu chuyện hiện tại, và vì câu chuyện này, Đức Phật kế ra một câu chuyện 
quá khứ. 


2) ATITAVATTHU: Câu chuyện quá khứ, có liên hệ đến những nhân vật trong câu chuyện hiện tại. 
Trong câu chuyện quá khứ, luôn luôn có sự hiện diện của Bồ Tát (là Tiền thân của Đức Phật) trong một 
vai trò nào đó. Có một hay nhiều bài kệ, khi thì do Bồ Tát nói, khi thì do Đức Phật nói, phân lớn dưới 
hình thức một bài dạy đạo đức. 


3) VEYYÀKARANÀ: Giải thích bài kệ hay một vài danh từ trong câu chuyện quá khứ. 


4) SAMODHÀNA: Phần kết hợp, Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện tại và quá khứ, có khi thêm 
một bài thuyết pháp, kết quả của bài ấy và cuối cùng là phần nhận diện Bổn Sanh, chỉ rõ sự liên hệ giữa 
những nhân vật chính trong hai câu chuyện quá khứ và hiện tại. 


Theo truyền thống Tích Lan, câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, lời giải thích và phần kết hợp 
gồm thành tập Jàtaka atthakathà (Bồn Sanh sớ giải). Tập này được dịch sang tiếng Singala (Tích Lan), 
trừ các bài kệ vẫn giữ tiếng Pàli. Tập Jàtaka Atthakathà bằng tiếng Singala (Tích Lan) lại được dịch qua 
tiếng Pàii với danh từ là Jàtakassa Atthavannanà, mà nay chúng tôi đang dịch ra tiếng Việt Nam. Truyền 
thống xem rằng chính Buddhaghosa đã dịch từ tiếng Singala ra tiếng Pàli, nhưng truyền thống này chưa 
được các học giả đồng ý. 


Chúng tôi không dịch Phần 3, Veyyàkaranà, vì phần này có tánh cách sớ giải. 

Vì chỉ mới dịch có 120 mẫu chuyện thành Tập I này, nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào số 120 mẫu 
chuyện, này để phân tích và đưa đến một vài kết luận hay nhận xét cho riêng 120 mẫu chuyện mà thôi. 
Chỉ khi nào dịch xong toàn bộ, sẽ có những kết luận chung cho cả tập Jàtaka. 


Trước hêt là nhận xét về trú xứ của câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ: 


Dựa theo những công trình của các vị học giả đã nghiên cứu trước, chúng nhận thấy các câu chuyện quá 
khứ được xảy ra phân lớn về phương Bắc và phương Tây nước Ấn Độ. Còn các câu chuyện hiện tại 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 5 of289 


được xảy ra phần lớn về phương Đông An Độ. Ví dụ, trong các câu chuyện quá khứ, Ba-La-Nại được đề 
cập đến 428 lần, Gadhàra 25 lần, còn trong câu chuyện hiện tại, Kosala được đề cập 428 lần và Magadha 
58 lần (xem Jàtaka tập VIL, trang VD. Riêng trong 120 mẫu chuyện hiện được THỂU dịch, trong các câu 
chuyện hiện tại, Kỳ Viên được nói đến 83 lần, Trúc Lâm 10 lần, Xá Vệ 6 lần, v.v.. 


Jàtaka hay Bồn Sanh là những mẫu chuyện diễn tả các đời sống trước (Tiền Thân) của Đức Phật và danh 
từ dùng trong các câu chuyện quá khứ là Bồ Tát. Chúng ta phải xác nhận ở nơi đây, danh từ Bồ Tát 
trong các chuyện Bồn Sanh chỉ cho tiền nhân của Đức Phật trong những đời sống quá khứ, khi làm chư 
thiên, khi làm thú vật, khi làm vua, khi làm hoàng tử v.v... Trong các câu chuyện quá khứ, nhân vật nỗi 
bật nhất luôn luôn là Bồ Tát, thường đóng vai trò linh động nhất hay quan trọng nhất 


Phân tích 120 câu chuyện quá khứ được dịch trong tập I này, chúng tôi xin ghi nhận nơi đây những vai 
trò Bồ Tát đã đóng như sau: 


* 26 lần Bằ Tát làm chim làm thú: 1 lần làm chó, 2 lần làm ngựa, 4 lần làm bò đực, I lần làm voi, 2 lần 
làm cá, 5 lần làm nai, 3 lần làm khi và 8 lần làm chim. Về các loài chim: ngỗng trời 1 lần, chim cút 3 
lần, chim trĩ 1 lần, chim chúa 2 lần, chim bồ câu I1 lần. 


* Bồ Tát làm vua 6 lần, làm con vua 6 lần, làm đại thần 7 lần, làm triệu phú 10 lần, làm địa chủ I lần, 
làm Bà-La-Môn 4 lần, làm hiền trí I1 lần, làm Sư Trưởng 8 lần, làm ân sĩ 6 lần. 


* Bồ Tát hành nghề cũng rất rộng rãi và đa dạng: làm trưởng đoàn lữ hành 3 lần, làm nghề đi buôn 2 lần, 
làm người cày ruộng Ï lân, làm người đánh trông Ì lần, làm người thôi tù-và 1 lần, làm thầy thuốc 1 lần, 
làm thợ hớt tóc I lần, học nghề đoán sao, nghề nhào lộn 2 lần, làm co trai một gia đình 2 lần. Ngoài ra, 
chúng ta còn ghi nhận thêm: Bồ Tát làm chư thiên 5 lần, làm thần cây 8 lần. 


Đây chỉ nói đến 120 chuyện trong tập này thôi, chưa đề cập đến các mẫu chuyện còn lại. Nhìn chung, 
chúng ta cũng thấy vai trò của vị Bồ Tát thật là đa dạng, thật là phong phú, và vì đóng vai trò tiền thân 
Đức Phật, phong cách đạo đức của Bồ Tát thật hoàn toàn tuyệt diệu từ lời nói, từ suy tư cho đến việc 
làm. 


Mỗi chuyện tiền thân có một bài kệ, phần lớn do Bồ Tát nói, có khi Đức Phật nói. Những bài kệ này, có 
thể là một lời phê bình khi nhận xét những sự việc đã xảy ra, có khi là một lời cảnh cáo những nhân vật 
trọng yếu, sai trái, có khi là một lời khuyên giáo đạo đức, dựa trên câu chuyện đã xảy ra. Nghiên cứu các 
bài kệ này cũng là một nguồn cảm hứng đặc biệt, và các bài kệ được xem là phần cô kính nhất của tập 
Bồn Sanh này. 


Phân tích 120 câu chuyện hiện tại trong Bồn Sanh này, chúng ta nhận thấy những đề tài được đề cập liên 
hệ trực tiếp với Đức Phật, với các vị trưởng lão kế cận Đức Phật, với các vị Tỳ-kheo, và một sô cư sĩ 
liên hệ nhiêu với đạo Phật. Ngoài ra, có đề cập những đề tài thông thường như đồ ă ăn cho người chết, lễ 
cúng dường khi cầu nguyện, các chòi lá bị cháy v.v... Đề tài sau này chiếm tỷ lệ rất thấp. 


Những đề tài liên hệ trực tiếp đến Đức Phật như thần thông song hàn (số 29), Devadatta luôn luôn tìm 
cách hại Phật (số 11, 21, 26, 57, 58, 72, 113), nữ Bả-la-môn Cinca vu oan Đức Phật số (120), Đức Phật 
nhập Niết Bàn (số 95), Tiếp đến là một số Trưởng Lão thân cận với Đức Phật như Ànanda (số 92, 95), 
Ràhula (số 167), Sàriputta (số 37, 69), Cullapanthaka (4), Laludàya (5) v.v.. 


Tiếp đến nữa là đề cập đến một sỐ Tỳ-kheo có các hạnh không được tốt đẹp và cần Đức Phật giáo giới, 
đề tài này có thể nói là chiếm đa số. Như Tỳ-kheo thối thất tinh tắn (số 2, 3, 23, 24, 51, 52, 55), Tỳ-kheo 
có nhiều đồ vật (6, 32) Tỳ-kheo khó nói (15, 43, 48, 59, 60, 82, 104, 116), Tỳ-kheo bị ái luyễn (30, 61, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 6 of289 


63, 66, 85, 106), Tỳ-kheo nói khoác (80), Tỳ-kheo ném con ngỗng trời (107), Tỳ-kheo làm ồn phi thời 
(119), Tỳ-kheo uông nước không có lọc (31). 


Tiếp theo là các đề tài liên hệ đến các đệ tử cư sĩ, hoặc của Đức Phật hay của các vị Trưởng lão. Cấp- 
Cô-Độc được nói đến khá nhiều (số 1, 40, 45, 83, 90, 103), đệ tử của Sảriputta (25, 39). 


Lại có một SỐ đề tài có thể xem là không liên hệ đến đạo Phật, như đồ ăn cho người chết (số 18), lễ cúng 
dường khi cầu nguyện (19), làm lợi ích cho bà con (12), các chòi lá bị cháy (36), các cơn mộng (77) và 
đề tài liên hệ đến nữ nhân (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67). 


Dựa trên các đề tài được đề cập trong các câu chuyện hiện tại, chúng ta có thể nói, những đề tài phần lớn 
đề cập đến Giáo hội Phật giáo trong thời Đức Phật còn tại thế và khoảng 100 năm sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn, nhất là một số tệ trạng các Tỳ-kheo gặp phải, sau khi đạo Phật được truyền bá khắp xứ 
Ấn Độ và khi bậc Đạo Sư không còn nữa. Các đề tài và các mẫu chuyện cũng giúp chúng ta hiểu được 
một số nét về tình trạng xã hội đương thời. 


Chúng tôi phải gác một bên, không cho đăng một số mẫu chuyện về nữ nhân, có tánh cách châm biếm 
thái quán, và câu chuyện 16 giấc mộng, có tánh cách sắm ký, sợ bị hiểu lầm. 


Ở đây, một vấn đề phải được đặt ra là “4¡ là ác giá các tập Jàtaka này?”. Tuy Bộ này được phân loại 
vào Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh), tức là một trong năm tập Nikàya, Kinh Tạng, và mỗi câu chuyện 
đều được diễn tả như là Đức Phật đã kế lại, chúng ta có những lý do xác đáng đề khẳng định tác giả các 
tập này phải là các vị Tỳ-kheo, hoặc sống trong thời Đức Phật, hoặc sau đó khoảng vài chục năm: vì chỉ 
có những vị này mới thông hiểu được tô chức của Giáo hội và hiểu được những mẫu chuyện dân gian 
của Ấn Độ; vì chỉ những người am hiểu dân tình, đồng quê XỨ SỞ Ấn Độ mới có thể ghỉ nhận và trình 
bày được. Bài giới thiệu không cho phép chúng tôi đi sâu vào vấn đề tác giả của các mẫu chuyện Bốn 
Sanh này. Nhưng căn cứ trên ngôn ngữ học, trên cách hành văn, trên các danh từ được dùng trong các 
câu chuyện, các giáo lý được đê cập, Đức Phật được diễn tả, pháp môn được tu tập v.v..., chúng ta có 
những lý do để khẳng định tập Jàkata này mở một kỷ nguyên mới trong văn học Phật giáo và trong cung 
cách truyền bá đạo Phật, được xảy ra sau khi Phật nhập Niết Bàn. 


Tuy vậy, chúng ta phải xác nhận rằng nền văn học Phật giáo Jàtaka này đã tác dụng rất lớn, ảnh hưởng 
đến sự truyền bá đạo Phật, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ở Ấn Độ cũng như ngoài Án Độ, 
không những trong lãnh vực văn học mà còn lan đến lãnh vực nghệ thuật, kiến trúc, đời sống xã hội 
nhân dân, v.v... 


Trước hết, một số mẫu chuyện Jàtaka được khắc trên những tác phẩm điêu khắc tại các chùa, các tháp 
như ở Sanchi, ở Amaravati, đặc biệt Bharhut, Ấn Độ. Tại đây, tên các Jàtaka được khắc rõ ràng, Ngày 
nay, một số công trình điêu khắc á ấy vẫn còn được giữ khá nguyên vẹn tại các di tích Phật giáo An Độ. 
Những công trình điêu khắc ấy chứng tỏ các câu chuyện tiền thân đã được biết đến rất nhiều vào thế kỷ 
thứ ba trước kỷ nguyên. Pháp Hiển, nhà chiêm bài Trung Quốc, khi đến thăm Tích Lan vào thế kỷ thứ tư 
sau kỷ nguyên, đã chứng kiến tại ngôi chùa Abhayagiri, sự trình diễn năm trăm chuyện tiền thân của 
Đức Phật, khi Ngài còn là Bồ Tát, đưới hình thức con voi, con nai, v.v... Chúng tôi khi còn ở Tích Lan, 
nhân ngày Phật Đản có chứng kiến các tắm Pandal rất lớn, về các mẫu chuyện Jàtaka để dân chúng đến 
xem và chiêm ngưỡng. Và tại các Pandal â Ấy, có diễn xuất các vở kịch mẫu chuyện Jàtaka nữa. Vì vậy, 
ngày lễ Phật Đản ở Tích Lan là ngày mà rất đông dân chúng đi từ Pandal này qua Pandal khác, vừa dự 
lễ, vừa xem diễn các vở kịch về Jàtaka; dân chúng vui chơi một đêm trong ngày hội lớn. Các mẫu 
chuyện này cũng được dùng làm đề tài thuyết pháp trong các dịp lễ, dân chúng đến nghe suốt đêm, nghe 
các vị sư Tích Lan kê chuyện tiền thân Jàtaka mà không biết mệt. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 7 of289 


Một ảnh hưởng nữa mà các câu chuyện này đem lại, nhất là các mẫu chuyện về súc vật, nhiều khi vượt 
qua biên giới tôn giáo Ấn Độ và trở thành những chuyện cô tích dân gian, nửa thần thoại, nửa thực tế, 
không lệ thuộc tôn giáo này hay xứ sở nào. Chúng tôi tin rằng có một số chuyện cô tích Việt Nam được 
bắt nguồn từ những chuyện Jàtaka này như chuyện Tâm Cám chăng hạn. Những mẫu chuyện cổ tích này 
đã trở thành gia tài chung của nền văn hóa dân gian, phản ảnh được những tính chất bình thường của dân 
chúng, dưới mọi chân trời, trong đời sống hằng ngày của dân chúng, khi phải tiếp xúc với những gì hay, 
hoặc xấu của cuộc đời. Chính vì vậy mà các tập Jàtaka này rât được phô biên, không những trong giới 
Phật tử mà còn lan tràn khắp mọi địa phương, mọi dân tộc. 


Tập Jàtaka có khoảng năm trăm năm mươi mẫu chuyện. Nay mới dịch xong tập I với một trăm hai mươi 
mâu chuyện. Như vậy còn lại khoảng bốn trăm ba mươi chuyện, sẽ được tiếp tục dịch và dự tính mất hai 
năm mới xong. Qua việc dịch tập Jàtaka, chúng tôi gặp phải một thể văn hoàn toàn sai khác với các bản 
Nikàya, danh từ khác lạ, rất phong phú, rất nhiều chữ mới. Đó là thể văn kế chuyện, trực tiếp ghi chép 
các cuộc đói thoại, nên vừa dài vừa linh động, dịch cho gọn và cho sát với nguyên bản thật là cả một vấn 
đề. 


Chúng tôi muốn nói thêm về mục đích phiên dịch kinh Tạng Pàii ra tiếng Việt. Từ Ấn Độ về nước vào 
năm 1964, chúng tôi bắt tay phiên dịch ngay hai bộ Màjjhima Nikàya (Trung Bộ Kinh) và Dìgha Nikàya 
(Trường Bộ Kinh) cho đến năm 1975 mới dịch xong. Từ năm 1975 đến 1978, chúng tôi dịch xong hai 
bộ Samgutta Nikàya (Tương Ung Bộ Kinh) và _Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ kinh). Từ năm 1978, 
chúng tôi bắt đầu dịch bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh) và cho đến nay, đã dịch được sáu tập trong 
mười lăm tập, đang dịch tập Jàtaka thứ bảy. Dịch xong Jàtaka, chúng tôi tự xem là dịch xong Kinh Tạng 
Pàli, số tập còn lại trong Tiểu Bộ Kinh xin nhường lại cho các vị khác. Còn chúng tôi dự định duyệt lại 
các bộ Nikàya đã phiên dịch, thống nhất lại các danh từ chuyên môn, thống nhất lại các đoạn văn tương 
đương, hiệu đính lại các đoạn văn, các danh từ sai lầm, cô gắng hoàn thành cho được tốt đẹp những 
công trình phiên dịch của chúng tôi. 


Chúng tôi phiên dịch Kinh Tạng Pàli hướng về hai mục đích rõ rệt: 


1) Mục đích thứ nhất là giới thiệu Kinh Tạng Pàii cho Phật tử và cho nhân dân Việt Nam, những nguyên 
bản kinh điển được xem là cổ xưa nhất và chứa đựng những giáo lý trung thành nhất của Đức Phật. Đức 
Phật dạy các Phật tử hãy học giáo của Ngài trong ngôn ngữ của mình. Phật tử Việt Nam, tất nhiên phải 
học giáo lý của Ngài ngang qua tiêng Việt, và nhờ vậy Phật tử Việt Nam vượt qua được những trở ngại 
ngôn ngữ và tự mở rộng cửa chánh pháp và cho mình và cho mọi người. 


Chúng tôi phiên dịch Kinh Tạng vì chúng tôi xem Kinh Tạng gìn giữ được những lời dạy trung thành 
nhât của Đức Phật chưa bị ảnh hưởng bởi những chia rẽ hệ phái và tông phái (Nam tông, Bắc tông). 


2) Mục đích thứ hai của chúng tôi trong nhiệm vụ phiên dịch này là xây dựng cho được một Đại Tạng 
Việt Nam. Ngày nay, chúng ta đã được độc lập thông nhất, chúng ta phải có Đại Tạng Việt Nam cho 
Phật tử Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam đủ phong phú, đủ trong và sức mạnh đóng vai trò chuyên ngữ. 
Ngày nào, chúng ta còn lệ thuộc vào Pàli Tạng hay Hán Tạng v.v... ngày ấy, chúng ta vẫn còn lệ thuộc 
những văn tự Ấy. Độc lập ngôn ngữ cũng có nghĩa là độc lập dân tộc. Xưa kia, ông cha ta đề cao tiếng 
Nôm là cũng vì vậy, vì chỉ có độc lập ngôn ngữ mới khỏi bị đồng hóa bởi văn hóa ngoại bang. 


Chúng ta đang cần nghiên cứu Pàli Tạng và Hán lạng nhưng nghiên cứu không có nghĩa là cam tâm lệ 
thuộc và văn tự Pàli hay văn tự Hán Tạng. Điều cốt yêu là thấy rõ điều ấy, và thấy rõ điều ấy cũng tức là 
thấy được sự cần thiết phải xây dựng cho được một Đại Tạng Việt Nam. 


Viết tại Viện Phật Học Vạn Hạnh trong mùa An Cư năm 1980, 
để kỷ niệm Lễ Vu Lan năm Canh Thân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 8 of289 


Tỷ Kheo Thích Minh Châu 
Viện Trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 9 of289 


CHƯƠNG I 
4.01 PHẨM APANNAKA 


1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền Thân Apannaka) 
Có những người nói lên... 


Đúc Ti hé Tôn, khi ở Tỉnh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp thoại này được 
đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phú Cáp Cô Độc (Anàthapindika) đêu là đệ tử ngoại đạo. 


Một ngày kia, vị triệu phú Cáp Cô Độc đem năm trăm người bạn của mình đêu là đệ tử ngoại đạo, cho 
mang theo nhiễu vòng hoa, hương thơm, dẫu hương cùng dâu thắp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng, 
đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thể Tôn, cúng dường Ngài các vật liệu như vòng hoa v.v... và phân phát cho chư 
Tăng được phẩm trị bịnh và vải mặc. Làm xong việc ấy, ông ngoài xuống một bên và tránh sáu tật xấu 
trong lúc ngồi. 


Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thể T ồn, và ngôi xuống một bên gân ông Cấp Cô Độc, nhìn lên 
gương mặt đức Bôn Sư chói sảng như trăng răm, vẹn toàn các (tướng tốt chính và phụ, nhìn lên Phạm 
thân tỏa ánh sáng rộng một tâm và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật, những hào quang phóng 
ra như thể từng đôi vòng, từng cặp một. 


Rồi giống con sư tử trẻ rồng như sấm động ở thung lũng Đỏ, như mây bão tổ trong mùa mưa, như sông 
Hằng thiên giới (dải Thiên Hà) ào ào đồ xuống, và như đan dệt một chuỗi châu báu, tuy vậy, với một 
Phạm âm đây đủ tắm phân tuyệt hảo, kì diệu làm tai thích thú, Ngài thuyết pháp cho họ, một pháp thoại 
dịu ngọt và chói sáng với nhiễu vẻ đẹp khác nhau. 


Họ nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm được tịnh tín, liễn đứng dậy đảnh lễ bậc Đạo Sư, phả vỡ pháp 
quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, họ luôn luôn đi đến tỉnh xá với ông Cấp Cô Độc, tay cẩm 
hương thơm, vòng hoa v.v... nghe pháp, bố thí, trì giới và thọ Bát quan trai giới. 


Rồi Thé Tôn từ Xá-vệ lại đi đến Vương Xá. Trong thời gian Như Lai đi vắng, họ phá vỡ pháp quy y 
Phật. Rôi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. 


Sau bảy tám tháng, Tì hé Tôn về lại Kỳ Viên. Ông Cấp Cô Độc đem năm trăm người bạn đông tu đi đến 
vết kiến bậc Đạo Sư, cúng dường Ngài với hương thơm v.v... đảnh lễ rồi ngôi xuống một bên. Ông Cấp 
Cô Độc báo cáo cho Thể Tôn biết sau khi Ngài ra đi, họ phá vỡ pháp quy y đã thọ, chấp nhận lại quy y 
pháp ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. 

Mở miệng hoa sen của Ngài, như mở hộp châu báu, đây những hương thơm sai biệt, thom với hương 
thơm chư Thiên, do uy lực nói lời chơn thực, trải vô lượng ức kiếp không gián đoạn, Thể Tôn phát ra âm 
thanh dịu ngọt và hỏi: 

- Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ Tam quy y, và đi theo quy y ngoại đạo? 

Và khi không thể che giấu, họ thú nhận: 

- Thật vậy, bạch Thể Tôn. 


Bác Đạo Sư nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 10 of289 


- Này các cư sĩ, không có một chỗ nào đưới từ đáy địa ngưtc, trên cho đến chư Thiên, không có một chỗ 
nào trong các thể giới vô lượng trải rộng bê ngang, không có ai băng, chớ đừng nói cao hơn Đức Phật 
về những công đực như giữ giới V.V... 


Rồi Ngài trình bày cho họ những công đức của Ba ngôi báu, như đã được nói đến trong kinh điển: 


- Này các Tỳ-kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân, hay bốn chân, Như Lai được gọi là tối 
thượng. Nêu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau... Và thát vậy, tôi thượng giữa những tín đó... 


Rồi Ngài nói tiêp: 


- Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ đã quy y Ba ngôi báu, những ngôi báu đây đủ công đức tối 
thượng như vậy, phải tải sanh trong các địa ngục v.v... nhưng họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ 
được sanh vào thê giới chư Thiên và đặc Thiên chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy, và 
đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. 


Và ở đây, để nêu rõ rằng không có ai đã quy y Ba ngôi báu với sự giải thoát tôi thượng, lại phải sanh 
vào đọa xứ, những đoạn kinh này phải được nói lên: 


Những ai quy y Phát 
Sẽ không đi đọa xử, 
Từ bỏ thân làm người 
Sẽ tràn đây thiên giới. 


Những ai quy y Pháp 
Sẽ không đi đọa xử, 
Từ bỏ thân làm người 
Sẽ tràn đây thiên giới. 


Những ai quy y Tăng 
Sẽ không đi đọa xứ, 
Từ bỏ thân làm người 
Sẽ tràn đây thiên giới. 


Loài Người sợ hoảng hối, 
Tìm nhiêu choã quy ÿ, 
Hoặc rừng rậm, múi non, 
Hoặc vườn cây, đên tháp, 
Quy y áy không ôn, 
Không quy y tôi thượng, 
Quy y các chôáy —_ 
Không thoát mọi khô đau. 


Ai quy y Đức Phật, 

Chánh Pháp và chư Tăng, 

4i dùng chánh trí kiên 

Ti háy được Bồn sự thật, 

Thây Khô và Khó tập, 

Tháy sự khô vượt qua, 

Tháy đường Thánh tắm ngành 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page I1 of289 


Đưa đến khổ não lận. 
Thật quy y an Ôn, 

Thật quy y tôi thượng, 
Có quy y như vậy 

Mới thoát mọi khổ đau. 


Bậc Đạo Sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy, Ngài còn nói tiếp: 


- Này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phậi, pháp hành niệm Pháp, pháp hành niệm Tăng đem lại Dự lưu 
đạo, Dự lưu quả, Nhất lai đạo, Nhất lai quả, Bát lai đạo, Bất lai quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. 


Và sau khi Ngài thuyết pháp cho họ với nhiều phương thức, Ngài nói: 
- Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. 


Và ở đây, sự đem lại các Dự lưu đạo, Dự lưu quả v.v... cho những ai hành trì niệm Phát v.v... cần phải 
được nêu rõ với những đoạn kinh như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, có một pháp, nếu được tu tập, và được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yếm hy, 
tụ tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, Giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là một Pháp? Chính là niệm Phật 
v.v... Như vậy, Thế Tôn với các phương tiện khác nhau, thuyết giảng cho các nam cư sĩ: 


- Này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ, những di chấp chặt tà luận, chấp chặt điên đảo luận, 
nghĩ răng cái gì không phải là chô quy y, lại xem là chô quy y chân thật, những người áy sẽ bị quỷ Dạ- 
xoa ăn thịt trong cảnh sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và bị lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chặt sự 
thật vô hýỷ luận, chấp chặt pháp tối thượng, chấp chặt pháp không điên đảo, thì trong cảnh sa mạc ấy, 
họ đạt được yên ôn, an toàn. 


Khi nói đến đây, Ngài im lặng. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, tán 
thán Ngài với hai tay đặt trên đâu và thưa như sau: 


- Bạch Thể Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại, những người nam cư sĩ ấy, sau 
khi phả vỡ pháp quy y tôi thượng, đã rơi vào rừng rậm tà luận. Nhưng trong quả khứ, đại nạn của 
những ai chấp chặt tà luận lại sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và sự yên ôn an toàn của những người 
chấp chặt pháp vô hỷ luận, đối với chúng con đang bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với Ngài. Lành thay, nếu 
Thể Tôn, như thể khiến mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự kiện này cho chúng con. 


Nồi Thể Tôn nói: 


- Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghỉ nan ở đời, nhờ sự thực hành trọn vẹn mười hành Ba- 
la-mật trải vô lượng kiếp mà Ta chứng đắc Nhất thiết trí. Hãy cần thận lắng tai nghe, như thể các ông 
đang đồ tủy của sư tử vào một cái ống bằng vàng! 


Sau khi khích lệ sự chú ý của người trieäu phú, Ngài nói lên câu chuyện đã bị tái sanh che lấp, như mặt 
trăng tròn được giải tỏa, sau khi phá tan đảm mây tuyết. 


-00O00- 


Thuở xưa, trong nước Kàst, tại thành Ba-la-nại, có vị vua tên là Brahmadatta. Khi Ấy, Bồ-tát được sanh 
trong gia đình thương gia làm chủ đoàn lữ hành, và tiêp tục lớn lên, đi chỗ này chỗ kia buôn bán với 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 12 of289 


năm trăm cô xe, khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba-la-nạlI, có một người 
chủ đoàn lữ hành khác còn trẻ và ngu s1, không giỏi tùy cơ ứng biên. 


Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ-tát sẵn sảng lên đường. 
Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên năm trăm cô xe khác, sẵn 
sảng lên đường. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu người chủ đoàn lữ hành ngu Sỉ Và trẻ này đi với Ta, với một ngàn 
cỗ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi; thật sẽ khó tìm được củi, 
nước cho đoàn người, và cỏ cho các con bò. Hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước”. 


Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói: 
- Hai chúng ta không thể đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau? 


Kẻ ây suy nghĩ: “Nêu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, các con bò sẽ 
ăn cỏ chưa bị động chạm; còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nâu cà-ri chưa bị động chạm, 
nước được trong lặng: và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa”. 


Nghĩ vậy, kẻ ấy nói: 
- Này bạn, tôi sẽ đi trước. 


Còn Bồ-tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như vầy: “Những người đi trước sẽ san bằng con 
đường chưa được san bằng. Ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con bò của ta sẽ ăn có mới mọc 
và ngọt; người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà-ri mới mọc tại chỗ các lá đã đươïc hái đi. Tại chỗ 
không có nước, họ phải đào đề lấy nước, chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào 
lên. Việc định giá giông như sát hại mạng sông con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông 
thường đã quy định”. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bô-tát nói: 


- Này bạn, bạn hãy đi trước. 
- Lành thay, này bạn. 


Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ nói vậy rồi cho thắng các cô xe, ra đi, thứ lớp vượt qua các thôn 
xoùm, và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thuở bấy giờ, các sa mạc có năm loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc 
thú dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. 


Trước tiên, con đường nào có trộm cướp truù ấn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp; thứ hai, con 
đường nào có sư tử v.v... trú ân, được gọi là sa mạc thú đữ; thứ ba, chỗ nào không có nước để tắm hay 
uông, được gọi là sa mạc không có nước; thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân (quỷ thần) trú ấn, 
được gọi là sa mạc phi nhân; thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loài rễ có thê ăn được v.v.. 
được gọi là sa mạc không có đồ ăn. 


Trong năm loại sa mạc này, có hai loaïi sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc phi nhân. 
Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sỉ ấy cho đặt lên xe những ghè rất lớn, đỗ đầy nước, và bắt 
đầu đi chuyển vào bãi sa mạc đải sáu mươi dặm này. 


Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ Dạ-xoa trú ở sa mạc nghĩ: “la sẽ làm cho những người này 
quãng nước cất giữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ”. Rồi nó hóa hiện một cô xe đẹp 
đẽ với những con bò mộng trăng trẻo. Được hộ vệ với mười mười hai phi nhân, tay cầm cung, tên, 
khiêng và binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 13 of289 


ưới, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tế, nó dẫn bước trên đường với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn 
tùy tùng đi trước và đi sau, với tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những 

bó sen trắng, sen đỏ cầm tay, nhai những cọng sen, củ sen, nhỏ giọt nước và bùn. 

Bây giờ, khi gió thôi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành, theo lệ thường ngồi trong cỗ xe đi trước 

với những người hầu hạ bao vây đề tránh bụi. Khi gió thối đàng sau, họ đi xe phía sau. Nay gIÓ thôi phía 

trước, do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quỷ Dạ-xoa thấy người ấy đến gần, 

liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn lữ hành 

cũng cho đậu xe của mình một bên đường và nói với quỷ Dạ-xoa: 

- Thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba-na-lại tới. Các ô ông trang sức với hoa sen xanh và hoa súng, tay cằm 

hoa sen trăng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ sen, lắm bùn vừa đi vừa chảy những giọt nước. 

Vậy phải trên đường các ông đi có mưa, có những hồ ao phủ đầy với hoa sen xanh chăng? v.v.. 

Quỷ Dạ-xoa, nghe hỏi, liền nói lớn: 

- Này bạn, bạn nói gì vậy? Đàng kia đã hiện rõ đường lằn sâm của rừng xanh. Từ đó trở đi, toàn là rừng 

không có gì ngoài nước. Luôn luôn trời mưa, ở đó các hồ đều ngập; khắp nơi đều có những ao nước đầy 

hoa sen. 

Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi: 

- Những cỗ xe này đi đâu vậy? 

Và họ trả lời: 

- Đi tới chỗ này, chỗ kia. 

- Trong mỗi cỗ xe này, có hàng hóa gì vậy? 

- Nhiều loại hàng hóa. 

Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua, chở rất nặng nề, nó hỏi: 

- Trong cỗ xe này chơô gì vậy? 


- Chở nước trong ấy. 


- Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ chỗ này trở đi, không cần phải 
mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều nước. Hãy đập vỡ các ghè nước, đề đi cho thoải mái. 

Và nó nói thêm: 

- Các ông hãy đi. Chúng tôi lên đường kẻo chậm trễ rồi! 

Rồi nó đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành Dạ-xoa. Người chủ lữ hành ngu sĩ ấy, do sự ngu 
s¡ của mình, nghe theo lời quỷ Dạ-xoa, cho đập vỡ các ghè, không để dành lại đù chỉ một bụm nước, cứ 


đồ tất cả và ra lệnh các xe đi. Cảng. đi về phía trước, một giọt nước cũng không có. Bọn họ không được 
nước uống trở thành mệt mỏi. Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 14 of289 


Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn, và buộc các con bò vào bánh xe. Nhưng chúng 

cũng không có nước uống. Còn bọn họ không có cháo, không có cơm, nên yếu Sức, năm xuông khắp nơi 
rôi ngủ. Khi đêm vừa xuông, quỷ Dạ-xoa từ thành Dạ-xoa đi đến, diệt tất cả mạng sống bò và người, ăn 
thịt chúng, chỉ đề lại xương rôi bỏ đi. Như vậy, chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ, tất cả đã 
mắc vào đại nạn, xương cốt của người và vật rải khắp nơi, chỉ năm trăm cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ 
hàng hóa. 


Phần Bồ- tát, đợi từ ngày người chủ đoản lữ hành trẻ và ngu sĩ ra đi, độ một thánh rưỡi trôi qua, với năm 
trăm cỗ xe từ thành phố ra đi, dần dần đi đến biên giới sa mạc. Vị ấy cho đỗ đầy nước vào các ghè nước, 


cho lấy thêm nhiều nước dự trữ rồi đánh trống hội họp đoàn người lại và nói như sau: 


- Nếu không hỏi ta, thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiếu cây độc trong bãi sa mạc, không 
một aI trong các chú được ăn lá, hoa, hay quả chưa ăn từ trước, mà không hỏi ta. 


Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ-tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với năm trăm cỗ xe. Khi đi đến 
giữa sa mạc, quỷ Dạ-xoa ấy hiện hình ra trên con đường cửa Bồ-tát, như cách thức trước. Bồ-tát thấy nó 
liền nhận ra ngày và suy nghĩ: “Nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. Người 
này có con mất đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ 
đoàn lữ hành ngu sĩ và trẻ tuổi đi trước bị nó xúi giục, đã đỗ tất cả nước, nên kiệt sức, và bị nó ăn thịt 
cùng cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện”. 

Vì vậy, Bồ-tát nói to với con quý: 


- Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn. Chưa thấy được nước khác, chúng toâi không đỗ nước đã 
được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đỗ nước đi, làm cho nhẹ các cỗ xe. 


Quỷ Dạ-xoa đi một lát, đuến chỗ khuất dạng, liền về thành Dạ-xoa. Khi Dạ-xoa đã đi, đoàn người hỏi 
Bô-tát: 


- Thưa ông chủ, những người này chỉ cho thấy đẳng kia là dãy rừng xanh. Phía ngoài xa khu rừng Ấy, 
trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đâu những vòng hoa sen xanh và hoa súng; họ cằm những bó hoa sen đỏ 
và trắng: họ hái các củ sen và cọng sen; áo bị ướt, đầu bị ướt; họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy 
chúng ta hãy đỗ nước đi, khiến cho các cỗ xe được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. 

Bồ-tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các CỔ xe, họp tất cả bọn người lại và hỏi: 

- Trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay hồ không? 


- Thưa ông chủ, không có aI nghe cả. Vì thê nơi này được gọi là bãi sa mạc không có nước. 


- Nay có một sô người nói răng xa hơn dãy rừng xanh đàng kia, trời có mưa. Gió mưa có thê thôi xa 
được bao nhiêu? 


- Thưa ông chủ, khoảng độ một dặm (do-tuần) 


- Gió mưa có thể thôi đến chạm thân của một ai trong các chú không? 


- Thưa ông chủ, không. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 15 of289 


- Cách xa bao nhiêu, đầu mây có thê thấy được? 

- Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ. 

- Có ai trong các chú được thấy một đầu mây không? 

- Thưa ông chủ, không có aI. 

- Xa bao nhiêu, ánh sáng chớp có thê thaáy được? 

- Thưa ông chủ, khoảng bốn năm dặm. 

- Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp? 

- Thưa ông chủ, không có a1! 

- Tiếng sắm xa bao nhiêu có thể nghe được? 

- Thưa ông chủ, khoảng hai ba dặm. 

- Có ai trong các chú nghe được tiếng sắm? 

- Thưa ông chủ, không có aI. 

- Chúng không phải là người. Chúng là quỷ Dạ-xoa. Dạ-xoa đến và nghĩ: “Chúng ta xúi đoàn người đỗ 
nước, và khi đàon người yêu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ! Vì người chủ đoàn lữ hành ngu sĩ và trẻ tuôi đi 
trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui đồ nước đ và khi mệt nhọc, họ đã bị quý 
Dạ-xoa ăn. Còn năm trăm cô xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy 
chúng nó. Đừng đô đi, ngay cả một bụm nước cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau càng tốt. 

Đốc thúc đoàn người của mình đi tới, Bồ-tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được năm trăm cỗ xe đầy hành 
hóa, xương cốt của các con bò và đoàn người bất hạnh trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dậy 
buộc các xe, đặt các xe thành vòng tròn, họp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp 
các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. 

Rồi ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gươm cầm tay, suốt ba canh 
ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày kế tiếp, ngài cho làm xong các công việc cần thiết, cho 
các con bò ăn, quăng bỏ các cô xe yêu ớt, lấy các cỗ xe vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, 


chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước, và bàn các hàng hóa với giá tiền bằng hai ba giá 
vốn. Sau đó, ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành phố của mình. 


-00O00- 
Câu chuyện chảm dứt, bậc Đạo Sự nói: 


- Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, “phải gặp đại nạn. Còn những ai 
chấp nhận sự thật vô lý luận đã thoát khỏi tay các phi nhân, và đến chỗ mình muốn một cách an toàn. 


Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô hý luận này, bậc 
Chánh Giác bài kệ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 16 of289 


Có những người nói lên 

Sự thật vô hý luận, 

Nhưng các hạng người khác 
Tuyên bồ về tà luận. 

Kẻ trí biết điều này, 

Giữ chặt pháp tôi thượng. 


Như vậy Thể Tôn dạy về pháp chân thật vô hý luận này, rồi Ngài nói thêm: 


- Con đường chân chánh này không những đem lại ba thiện sự thành tựu, sáu cối Trời ở dục giới, sự 
thành tựu Phạm Thiên giới, mà cuôi cùng đem quả A-la-hán. Còn con đường gọi là tà luận đem đên tái 
sanh trong bón đọa xứ và trong năm gia đình tháp kém. 


Tiếp đó Ngài giảng thêm về Bồn Sự thật với mười sảu hành tướng. Cuối bài giảng ấy, tát cả năm trăm 
nam cư sĩ chứng quả Dự lưu. 


Sau khi thuyết pháp, bậc Đạo Sư nêu rõ những bài học và kế hai câu chuyện rôi kết hợp chúng với nhau, 
Ngài nhận điện Tiên thán như sau: 


- Trong thời Áy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sỉ là Đề-bà-đạt-ấa (Devadatfi), tùy tùng của kẻ ấy 
là ty tùng của Đê-bà-đqt-đa, tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiển trí là tùy tùng của Đức Phật, 
còn người chủ đoàn lữ hành Hiên trí là Ta vậy. 


-00O00- 
2. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiên Thân Vannupatha) 
Không quản mệt, họ đào..., 


Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài ở Xá-vệ. Vì ai mà Ngài nói? Vì một T)-kheo đã từ bỏ tỉnh 
tân. Khi Thế Tôn ở tại Xá-vệ, có một thiện gia nam tử trú ở Xá-vệ đi đến Kỳ Viên, nghe bậc Đạo Sự 
thuyết pháp, tâm sanh tịnh tín, thấy nguy hiểm trong các dục, nên xin xuất gia. Sống năm năm chờ thọ 
Cụ túc giới, người ấy học thuộc lòng hai bài tóm tắt, tu tập pháp môn Thiên quán, nhận lấy từ bậc Đạo 
Sư một đề tài Thiên quán mà mình ưa thích, rồi đi vào một ngôi rừng. 


Trải qua một kỳ an cư mùa mưa, sau ba tháng, vị ấy không thể khởi lên một tia sáng hay một quán 
tưởng gì. Rồi vị ấy suy nghĩ: “Bậc Đạo Sư dạ col bốn hạng người. Tì rong họ, ta có phải là hạnh thấp 
kém nhất “không? Ta nghĩ răng không thể có Đạo và Quả cho tự thân ¡a, vậy ta sống trong rừng làm gì? 
Hãy đi về bậc Đạo Sư, sống để chiêm ngưỡng thân Phật với dung sắc tối thượng, đề nghe thuyết pháp 
dịu ngọt còn hơn. 


Nghĩ vậy, vị ấy trở vê Kỳ Viên. Các bạn thân tín nói với vị ấy: 
- Này Hiển giả, bạn đã nhận được từ bậc Đạo Sư một đê tài Thiên quán, đã đi với quyết tâm thực hiện 
pháp Sa-môn. Nay bạn lại trở về, sống vui thích với hội chúng. Hay là bạn đã đạt được mục đích tối 


thượng của bồn phận người xuất gia, và đã chấm dứt tái sanh? 


- Này các Hiển giả, tôi không chứng được cả Đạo lần Quả, tự nghĩ mình là người không có khả năng, 
nên tôi từ bỏ tỉnh tân và về đây. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 17 of289 


- Này Hiển giả, bạn đã làm một việc không phải, khi đã xuất gia trong Giáo pháp của bậc Đạo Sư kiên 
trì tỉnh tân, bạn lại từ bỏ tỉnh tán. Hãy đi đên yết kiên Nhự Lai. Chúng ta sẽ trình bày đê Ngài rõ chuyện 
này. 


Họ đưa vị này đến gân bậc Đạo Sư. Khi Ngài thấy vị ấy, liền nói: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đem Tỷ-kheo này đến đây ngoài ý muốn của vị ấy. Người này đã làm gì? 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, sau khi xuất gia trong Giáo pháp chân chánh giải thoát như vậy, sau khi 
thực hành Sa-môn pháp, lại từ bỏ tỉnh tân và trở về đây. 


Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 
- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông đã từ bỏ tỉnh tấn? 
- Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Tỷ-kheo, vì sao sau khi xuất gia trong Giáo pháp như vậy, ông lại không biết sống í† dục, trì túc, 
viễn ly hay tỉnh tấn, nhưng lại là người từ bỏ tỉnh tấn? Do sự tỉnh tân của một mình Ông, mà trong bãi 
sa mạc toàn cải, đoàn người và đàn bò của năm trăm cỗ xe đã được nước uống, đã sống an lạc. Nay vì 
sao ông lại từ bỏ tỉnh tắn? 


Với những lời như vậy, vị Tỷ-kheo ấy cảm thấy được khích lệ sách tấn. Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo 
yêu cẩu Thế Tôn: 


- Bạch Tì hé Tôn, chúng con đã rõ sự từ bỏ tỉnh tấn hiện này của vị Tỷ-kheo này. Nhưng thuở trước, do sự 
tỉnh tắn của một mình người này, trong bãi sa mạc toàn cát, các đàn bò và đoàn người đã HỐng nước và 
sống an lạc. Câu chuyện ây đang còn bị che đậy đổi với chúng con, chỉ được rõ ràng với Thế Tôn là bậc 
Nhất thiết trí. Hãy nói cho chúng con câu chuyện này. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe. 


Sau khi gợi sự chú ý của các Tỷ-kheo, Thế Tôn nêu lên rõ ràng sự việc đã xảy ra trong quá khứ. 


x 


Thuở trước, trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại nước KàsI, Bề- tát sanh ra trong gia đình chủ 
đoàn lữ hành thương gia, lớn lên và thường đi buôn bán với năm trăm cỗ xe. Một thời Bồ-tát đi vào bãi 
sa mạc toàn cát, dài sáu mươi dặm, với năm trăm cỗ xe. Trong sa mạc ấy, cát rất mịn, khi được vốc 
trong nắm tay, thì nó sẽ chảy xuống hết. Khi mặt trời mọc lên, cát trở thành nóng như đóng than hừng, 
không thể. nào đi lên trên được. Do vậy, những al đi qua bãi sa mạc ấy, đem theo củi, nước, dầu, gạo... 
trên các cỗ xe, chỉ đi ban đêm; khi mặt trời mọc, họ xêp các cỗ xe thành hình vòng tròn, làm một cái tàn 
che trên đầu, sau khi ăn xong thật sớm, họ thường ngồi trong bóng mát trọn ngày. 


Khi mặt trời lặn, họ ăn chiều sớm, cát đã nguội, họ cho thắng các cỗ xe lại và ra đi. Đi qua bãi sa mạc 
này giống như đi biển vậy. Người hướng dẫn, được gọi là “địa lý trưởng” hướng dẫn đoàn lữ hành đi 
qua nhờ sự hiểu biết các ngôi sao. Người chủ đoàn lữ hành này thời bấy giờ đi qua bãi sa mạc với 
phương tiện như vậy. 


Sau khi đi hêt năm mươi dặm, vị ây nghĩ: “Hôm nay, còn một đêm nữa, ta sẽ ra khỏi sa mạc này”. Sau 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 18 of289 


khi ăn chiều, vị ấy ra lệnh vứt bỏ củi và nước, thắng các xe và ra đi. Người lữ hành trưởng cho trải tắm 
vải trong cô xe đi đầu để ngồi nhìn các ngôi sao và từ đó nói lên con đường sẽ đi, rồi nằm xuống. Viây 
đã có một thời gian dài không ngủ, nên mệt mỏi, ngủ say, không biết rằng các con bò đã đi vòng quanh 
và trở lại con đường cũ. Các con bò suốt đeâm đi như vậy. 


Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy, nhìn các ngôi sao và bảo: 
- Hãy cho quay các cô xe trở lại gấp! 
Nhưng khi các cỗ xe đã quay trở lại, và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các người trong đoàn nói: 


- Hôm qua, chúng ta đã cho các cỗ xe cắm trại ở đây. Củi và nước chúng ta đã vứt bỏ hết. Nay chúng ta 
bị nguy khôn Tôi. 


Họ tháo dây buộc các xe, xếp thành vòng tròn, dăng một màn che trên đầu, mỗi người nằm xuống dươùi 
cỗ xe của mình, sầu muộn tuyệt vọng. Bồ-tát suy nghĩ. “Nếu ta từ bỏ tinh tấn, tất cả sẽ bị nguy hại”. Vào 
buổi sáng, khời trời đang mát, vị ây đi qua đi lại, thấy một đám cỏ dabbha, tự nghĩ: “Dưới đám cỏ này, 
chắc thế nào cũng có nước mạch, cỏ mới mọc được”, bèn cho lấy cuốc và đào chỗ ấy. Họ đào đến sáu 
mươi khuýu tay; đến đây, cuốc chạm vào hòn đá ở dưới. Khi ây, tất cả đều thất vọng, không cố gắng 
nữa. Bồ- tát nghĩ rằng thê nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuống. đứng trên hòn đá. Cúi xuông, 
Ngài lắng tai nghe. Nghe được tiếng nước chảy dưới hòn đá, ngài leo lên lại, nói với người thị giả hầu 
cận: 


- Này bạn thân, nếu bạn từ bỏ tính tấn, thì tát cả chúng ta sẽ bị nguy hại. Bạn chớ từ bỏ tính tấn. Hãy 
cầm cái búa lớn, đi xuống và đập trên hòn đá ấy! 


Vâng theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đều đứng chán nản, người này không từ bỏ tỉnh tấn, leo 
xuông và đập hòn đá. Hòn đá bị vỡ ở giữa, rơi xuống và dòng nước phun đứng lên, cao ngang thân cây 
thốt nốt. Tất cả mọi người đều uống nước và tắm, rồi chặt phát các bánh xe, trục xe dư thừa, nâu cháo và 
cơm. Khi ăn xong, họ cho bò ăn. 


Đến khi trời lặn, họ buộc một cây cờ cắm gần dòng nước, rồi đi đến chỗ đã định. Tại đây, họ bán hành 
hóa lấy được tiền lòi gấp hai, gâp bốn lần tiền vốn, rồi trở về nhà. Họ sống hết tuôi thọ, và khi mệnh 
chung đi theo nghiệp của mình. Còn Bồ-tát, trọn đời bố thí và làm các công đức, cũng đi theo nghiệp 
của mình. 


-00O00- 
Khi nói xong pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 


Không mệt mỏi, họ đào, 
Họ đào con đường cát 
Đến khi có dòng nước 
Tại đấy, họ được nước! 
Cũng vậy, bậc ẩn sĩ 

Với sức mạnh tỉnh tần, 
Không thối chí mệt mỏi, 
Tìm được tâm an tịnh. 


Rồi Ngài giảng về Bốn Sự thật. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo đã từ bỏ tỉnh tấn ấy chứng quả tối cao, quả 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 19 of289 


A-la-hản. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận bằng sự nhận điện 
Tiên thân như sau- 


- Thời ấy, người thị giả không từ bỏ tỉnh tấn, đập vỡ hòn đá và đem lại nước cho đoàn người tức là vị 
T)-kheo đã từ bỏ tỉnh tán này. Tùy tùng của vị chủ đoàn lữ hành là tùy tùng của Đức Phật, còn vị chủ 
đoàn lữ hành là 1a vậy. 


-00O0oo- 
3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền Thân Serivànija) 
Nếu đây ông thối thất... 


Thé Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một Tì }-kheo từ bỏ tỉnh tấn. Khi vị ấy được 
các Tỷ-kheo đưa đến bậc Đạo Sư, trong trường hợp giống như câu chuyện trươùc, bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, ông xuất gia trong Giáo pháp đem lại Đạo và Quả như vậy, lại từ bỏ tỉnh tắn, ông sẽ sâu 
muộn lâu dài, như người lái buôn Seriva đã mắt một cái bát bằng vàng trị giá trăm ngàn động tiên 
vàng. 


Các Tỷ-kheo yêu cầu Thé Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá 
khứ sau đây: 


-00000- 
Thuở xưa năm kiếp về trước, Bồ-tát ở trong nước Seri, làm nghề đi buôn ghè bát và được gọi là Serivan. 
Serivan cùng với một người lái buôn bán ghè bát tham lam khác, vượt qua con sông Talavaha đi vào 
thành Andhapura, phân chia những con đường trong thành, bán hàng hóa của mình tại con đường đã 
được phân chia. Còn người kia nhận con đường phần mình. Trong thành â ấy, có một gia đình triệu phú bị 
sa sút. Tất cả con trai, anh, em và tài sản đều bị mât sạch. Những người sông sót là một người con gái và 
một bà nội, cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát 
bằng vàng, xưa kia người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ây lâu ngày bị quăng vào giữa các chén bát 


khác không được dùng đến và bụi nhớp dính đầy. Họ không biết cái bát ây băng vàng. Lúc bấy giờ, 
người lái buôn tham lam kia, đang vừa đi vừa rao: 


- Hãy lẫy ghè nước, hãy lấy ghè nước. 

Và đến cửa ngôi nhà. Người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: 

- Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức. 

- Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lây ghè nước? 

- Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đổi lấy ghè. 
Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: 


- Này ông, hãy lấy vật này và đôi cho chị một chút gì. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 20 of289 


Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: “Bát này có thê bằng vàng”, xoay bát trên tay, cạo một đường với một 
cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: “Không cần cho những người này một cái gì 
cả, ta sẽ lấy cái bát”, bèn nói: 

- Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu. 

Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậu rồi bỏ đi. Bây giỜ, giữa hai người lái buôn có sự thỏa 
thuận răng khi một người đã vào con đường rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đuòng ấy được. Vì thế 
Bồ-tát đi vào con đường ấy, rao hàng: 

- Ai lấy ghè nước không? 

Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô: 


- Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay chúng ta có thể cho cái gì 
đê lây được? 


- Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói dịu dàng. Rất 
có thê người này nhận lây. 


- Vậy hãy gọi họ lại. 
Cô gái gọi người này lại. 
Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. VỊ này biết cái bát là bằng vàng liền nói: 


- Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị 
bằng cái bát này. 


- Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát 
xuông đât bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông, trở thành băng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát 
này. Hãy cho chúng tôi một chút ít thứ gì, lây caùi bát và ra đi. 


Lúc đó Bồ-tát có trong tay tám trăm đông tiên vàng và hàng háo trị giá năm trăm đông tiên vàng, liên 
đem cho tât cả và nói: 


- Hãy cho tôi g1ữ lại cái cân, cái giỏ và tám đông tiên vàng. 


Sau khi xin như vậy rôi, ngài câm lây cái bát và ra đi. Ngài đi mau đên bờ sông, cho người chủ thuyên 
tám đông tiên và leo lên thuyên. Khi ây, người lái buôn tham lam trở lại và nói: 


- Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì. 

Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: 

- Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá một trăm ngàn đồng lại không đáng giá nửa đồng 
xu! Nhưng một người lái buôn chân chánh, giống như thầy của chú, đã cho chúng ta một ngàn đồng 


vàng, lấy cái bát và ra đi rồi. 


Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 21 of289 


- Ta đã mắt đi cái bát bằng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn cướp đã hại 
ta. 


Người lái buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung tâm trí, trở thành điên loạn, 
tự tay vung vãi đồngtiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ây, quãng bỏ áo mặc, áo choàng, và tay cầm 
cán cân như cái gậy đi theo con đường của Bồ-tát, đến bờ sông. Thấy Bồ-tát đã đi qua sông, kẻ ây liều 
kêu: 


- Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại. 

Nhưng Bồ-tát ngăn chận và nói: 

- Đừng quay lại. 

Thấy Bồ-tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim nóng ran, máu nóng trào ra 
miệng và quả tim ấy bị nứt ra như bùn dưới đáy của một bể nước. Do hận tâm chống Bồ- tát, kẻ ây mệnh 


chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đề-bà-đạt-đa có hận tâm chống Bỏ-tát. Còn Bồ-tát, trọn đời làm 
các công đức như bố thí... rồi đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 
Nếu đây ông thối thất 
Không hướng đích diệu pháp, 


Ông sẽ khổ lâu dài 
Như người buôn Se-ri. 


Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la-hán, Ngài giảng Bồn Sự thật. 
Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo từ bỏ tỉnh tắn chứng quả tối cao A-la-hán. 


Sau khi kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sự nhận diện Tì yên thân: 
- Thời ấy, người lái buôn ngu sỉ là Đê-bà-đạt-đa, còn người lái buôn hiển trí là Ta vậy. 

-00O00- 
4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền Thân Cullakasetthì) 
Bậc trí với ít vốn... 
Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở Rừng xoài Jivaka, gân Vương Xá (Rajagaha), về 
Ti rưởng lão Cullapanthaka. Ở đây, cuộc đời của Cullapamthaka cân được nói đến. Ở Rajagaha, con gái 
của một triệu phú giàu có thoâng gian với người nô lệ của mình. Sợ việc àm này bị người khác biết, cô 
gái nói với người nô lệ: 


- Chúng ta không thê sống ở chỗ này. Nếu cha mẹ ta biết được tội lỗi này, sẽ xé xác chúng ta. Chúng ta 
nên đi sông một chô khác. 


Với đồ đạc tư trang câm tay, cả hai cùng trồn ra khỏi cửa ít khi được mở, thỏa thuận với nhau tìm chô 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 22 of289 


nào không ai biết đên họ và sẽ sông tại đáy. Sau một thời gian sông với nhau, cô gái thụ thai. Đên khi 
sinh nở, người vợ nói với chồng: 


- Nay em đã gần tới kỳ sinh Hở, Ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em sinh nở, hai chúng ta sẽ gặp 
khô sở. Vậy chúng ta hãy đi về nhà. 


Người chỗng cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác, và đề ngày tháng trôi qua. Người vợ suy nghĩ: 
“Người ngu này, Ề; thức tội lỗi quá lớn của mình, nên không dám đi. Cha mẹ là bạn tốt nhất của mình. 


Chống ta đi hay ở lại, ta cũng phải đi `. 


Đợi người chồng ẩi ra khỏi nhà, người vợ sắp đồ đạc trong nhà, và tin cho những người sông kê cận 
biết là nàng trở về nhà cha mẹ,, rồi nàng lên đường. 


Khi người chồng về, không thấy nàng, hỏi người láng giêng, biết nàng đã trở về gia đình, liền vội vã đi 
theo và bắt gặp nàng giữa đường. Tại đấy, nàng sinh con. Người chồng hỏi: 


- Này em thân, việc gì vậy? 
- Này chàng, em đã sinh đứa con trai. 
- Vậy chúng ta sẽ làm gì? 


Cả hai đồng ÿ răng mục đích đi về nhà là đề sinh đẻ, nhưng giữa đường việc äy đã giải quyết xong nay 
còn đi về làm gì nữa. Họ liên trở về chô trọ cũ. 


Vì đứa con sinh ra siữa đường, nên được đại tên là Panthaka (Lữ khách). Không bao lâu, người vợ lại 
có thai. Tất cả sự việc như lân trước đã diễn tiến lại. Vì đứa con thứ hai này cũng được sinh giữa 
đường, họ đặt tên đứa đâu là Mahàpamthaka (Đại Lữ Khách) và đứa sau là Cullapanthaka (Tiêu Lữ 
Khách). Rồi họ đem cả hai đứa con trở về nhà của họ. Tì rong khi họ sống tại chỗ ấy, đứa trẻ Panthaka 
nghe các đứa trẻ khác gọi các cáu, các ông nội, bà nội, nó về hỏi mẹ: 


- Thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội. Vậy chúng ta không có bà con sao? 


- Chúng ta cũng có. Bà mẹ đáp. Nhưng bà con của con không ở đây. Ông của con là một triệu phú ở 
Vương Xá. Tại đáy, con có rất nhiêu bà con. 


- Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đấy? 


Nàng nói cho con biết lý do vì sao không đi về nhà của mình, và khi các con hỏi nữa, nàng nói với 
chồng: 


- Những đứa trẻ con này làm cho em rất mệt. Không lẽ cha mẹ thấy chúng ta, lại ăn thịt chúng ta? Hãy 
đi về đê cho máy đứa trẻ biết nhà ông chúng nó. 


- Ta không thể đứng giáp mặt với cha mẹ em được, nhưng ta sẽ đưa chúng đến đấy. 
Nàng nói: 


- Như vậy cũng được, làm cách nào cho mấy đứa trẻ thấy nhà ông của chúng là được. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 23 of289 


Hai vợ chông đem hai đứa trẻ về đến Vương Xá, tạm trú tại một quán trọ gắn cửa thành Vương Xá. Rồi 
người vợ đem hai con nhờ người đưa tin cho cha mẹ nàng biết là họ đã đến. Khi nghe được tin này, cha 
mẹ nàng nói: 


- Sống ở đời mà không có con trai, con gái là một việc không thể có được. Nhưng cúng đã có lội quả lớn 
đổi với chúng 1a. Chúng ta không thể giáp mặt được. Đây là số tiền cho chúng. Chúng hãy lấy số tiền ấy 
mà sống thoải mái tại một chỗ nào đó. Nhưng phải giao hai đứa trẻ ở lại đây. 


Người con gái vị triệu phú lấy số tiền cha mẹ cho, và giao hai đứa trẻ tận tay người đưa tin. Hai đứa trẻ 
lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. Cullapanthaka còn nhỏ, nên Mahàparmthaka thường đi với Ông 
ngoại đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Thường nghe thuyết pháp, và thấy bậc Đạo Sư, tâm của 
Mahàpanthaka thiên về xuất gia. Nó nói với ông ngoại nó: 


- Nêu ông cháp thuận, chắu sẽ xuát gia. 


-Này cháu thân, cháu nói gì vậy? Ôi! T, a sẽ vô cùng vui sướng được thấy cháu xuất gia, còn hơn là thấy 
toàn thể giới xuất gia! Này cháu thân, nếu có thể được, hãy xuất gia. 


Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Này triệu phú, ông mang theo đứa trẻ nào vậy? 
- Bạch Thế Tôn! Đứa trẻ này là cháu của con, nó muốn xuất gia với Thể Tôn. 


Bác Đạo Sư bảo một vị Khát sĩ cho đứa trẻ xuất gia. Vị Trưởng lão, đọc đê tài Thiên quán gỗm năm 
phân, từ da trở đi... và làm phép xuất sỉa cho đứa trẻ. Đứa trẻ học nhiều lời dạy của Đức Phát, và khi 
cậu đến tuổi, cậu được thọ Đại giới. Nhờ chuyên tâm tỉnh cẩn, làm đủ các bốn phận tu tập, 
Mahapamhaka chứng quả 4-la-hản. Trong khi thọ hưởng an lạc TÌ hiển định và an lạc TÌ hánh đạo, người 
anh nghĩ nên cho em là Culla-panthaka cũng hưởng được an lạc ấy. Rồi người anh đi đến gọi ông ngoại 
triệu phú và nói: 


- Nếu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Cullipanthaka. 
- Thưa Tôn giả, hãy làm lễ xuất gia cho nó. 


Vị Trưởng lão làm lễ xuất gia cho Cullapanthaka và cho thọ Mười giới. Nhưng Sa-di Cullapanthaka, 
san khi xuất gia, tỏ ra rất ám độn. Người em trong bón tháng không thể học thuộc lòng bài kệ này: 


Như bông sen thơm dịu, 
Vào rạng đông buổi sáng, 
Hoa được nở toàn điện 
Với mùi hương bát ngáit. 
Nhìn Đức Phát chói sảng 
Với hào quang chiếu điện, 
Như mặt trời rực sáng 
Trên bầu trời quang đãng. 


Chúng ta được kề rằng, trong thời Đức Phật Kassapa, Cullapanthaka xuất gia, có trí tuệ, đã cười khinh 
bỉ một Tỷ-kheo ám độn đang học thuộc lòng một đoạn kinh. Tỷ-kheo ấy hồ thẹn vì bị khinh bỉ đến nổi 
không thể nhớ và đọc lên đoạn kinh ấy. Do kết quả nghiệp ấy, Cullapanthaka trở thành ám độn, những 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 24 of289 


cấu vị áyn mới học làm vị ấy quên đi những câu đã học trước; và bốn tháng đã trôi qua, trong khi vị ấy 
đang cô găng học một câu kệ, Mahàpanthaka nói với em: 


- Này Panthaka, em không có khẻ năng trong Giáo pháp này. Bồn tháng trôi qua, em không thể học 
thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thê đạt được sự nghiệp tôi thượng của người xuát gia? Hãy đi ra 
khỏi tỉnh xá. 


Như vậy người anh đuổi người em. Nhưng Cullapanthaka đã gắn bó đặc biệt với giáo pháp của Đức 
Phật, nên không muốn trở thành một người tại gia. 


Trong thời ấy, Mahapanthaka đang làm người phân phối bữa ăn. Một hôm .Jivaka Komadrabhacca đem 
theo nhiễu hương thơm và vòng hoa, đến vườn xoài của mình, để cúng: dường Thể Tôn. Sau khi nghe 
pháp, Jivaha từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ bậc Mười Lực (Dasabala), rồi đi đến gần Mahapanthaka và 
hỏi: 


- Thưa Tôn giả, có bao nhiêu Tỷ-kheo ở gân bậc Đạo Sư? 
- Khoảng năm trăm. 


- Vậy ngày mai, xin Tôn giả hãy mời năm trăm Tỷ-kheo, với Đức Phật là người dẫn đâu, dùng bữa ăn 
tại nhà tôi. 


- Này Cự Sĩ, Cullapamthaka là kẻ ám độn, không thể lớn mạnh trong Giáo pháp. Tôi chấp nhận lời mời 
tất cả, trừ nó ra. 


Nghe vậy, Cullapanthaka suy nghĩ: “V† Trưởng lão nhận lời mời tát cả Tỷ-kheo và loại ta ra ngoài. 
Không nghỉ ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đôi với ta đã bị đồ vỡ. Nay ta còn ở trong Giáo pháp này 
làm gì nữa? Vậy ta sẽ làm người cư sĩ, sông làm các công đức như bồ thí,... 

Rạng ngày hôm sua Cullapanthaka ra đi với ý nghĩ ï: “Ta trở lại đời sống gia chủ”. Bậc Đạo Sư, vào 
sáng sớm, khi nhìn khắp thể giới, thấy sự kiện này, nên ra đi sớm hơn Cullapanthaka. Ngài ấi qua đi lại 
trước cửa ngõ, trên con đường của Cullapanthaka và đứng lại. Cullapanthaka, từ nhà đi ra, thất bậc 
Đạo Sư, đến gân Ngài và đảnh lễ. Thấy Cullapanthaka, Thể Tôn hỏi: 


- Này Cullapanthaka, con đi đâu vào giờ này? 
- Bạch Thế Tôn, anh con đuổi con, cho nên con đi lang thang. 


- Này Cullapanthaka, con xuất gia với Ta. Khi anh con đuổi, sao con không đến gặp Tu? Con sống tại 
gia để làm gì? Hãy đến sống gân Ta. 


Rồi Thế Tôn đem Cullapanthaka đi, bảo ngôi trước Hương phòng. Ngài đưa Culipanthaka một miếng 
vải sạch mà Ngài đã tạo bằng thân thông, rồi nói: 


- Này Cullapanthaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lau qua lau lại và nói: Đồ vật 
lau bụi, đồ vật lau bụi. 


Đúng giờ đã định, Đức Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo vây quanh, đi đến nhà Javaka và ngôi trên chỗ đã 
soạn săn. Còn Cullapanthaka, với mặt hướng phía mặt trời, ngôi cầm miễng vải lau qua lau lại và nói: 
Đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi, cho đến khi miếng vải trở thành dơ bản. Roài Cullapanthaka suy nghĩ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 25 of289 


“Vừa rồi, tắm vải này rất là sạch sẽ. Nhưng này vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của nó, và trở 
thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường ”. Ngạy khi Cullapanthaka thông hiểu tính đoạn diệt, Thiên 
quản được tăng trưởng. Bậc Đạo Sư biết tâm thiên quán của Cullapanthaka đã đạt viên mãn, bèn nói 
với Cullapanthakq: 


- Chớ để ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bẩn. Nhưng trong con có bụi tham ... hãy tẩy trừ chúng. 


Rôi Thế Tôn phóng hào quang, hóa hiện một danh sắc do trí tuệ tạo thành, ngôi trước mặt vị ấy, và đọc 
các bài kệ này: 


Tham mới gọi là bụi, 

Chớ không phải bụi này; 
Tham mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng; 
Hồi này các Tỷ-kheo, 

Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sông trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bán. 


Sán mới gọi là bụi, 

Chớ không phải bụi này, 
Sân mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng. 
Hối này các Tỷ-kheo, 

Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sống trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Sĩ mới gọi là bụi, 

Chớ không phải bụi này; 
Sĩ mới thật đồng nghĩa 

Với chữ bụi thường dùng. 
Hồi này các Tỷ-kheo, 

Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sông trong Giáo Pháp 
Của vị không bụi bán. 


Cuối câu kệ, Cullapanthaka chứng quả A-la-hán với Bốn Vô ngại giải, vị ấy thấu hiểu tất cả Tạng kinh 
điền. Tương truyền răng, trong thời quá khứ, vị ấy làm vua, và khi đang đi bộ xung quanh thành phố, 
mô hôi chảy từ trán, vị ấy lấy một miêng vải sạch lau trắn. Miếng vải trở thành bản. Vị ấy suy nghĩ: 
“Do thân này của ta, miễng vải đã bỏ nguyên trạng trong trắng và trở thành dơ bẩn. Tì hật sự các hành 
là vô thường”. Vị ấy nắm được tướng vô (hường. Như vậy chính nhờ sự đoạn trừ bụi bẩn này tạo thành 
nhân duyên giải thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Jivaka Komàrabhacca dâng nước bó thí lên đẳng Đại 
Giác. Bậc Đạo Sư lấy tay che bình bát và nói: 


- Này Jivaka, trong tỉnh xá còn có Tỷ-kheo nào hay không? 
Mahapanthaka thưa: 


- Bạch Thể Tôn, trong tỉnh xá không còn Tỷ-kheo nào. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 26 of289 


Nhưng bác Đạo Sư nói: 
- Này Javaka, còn có Tỷ-kheo. 
Javaka liền sai một người đi xem thử trong tỉnh xá có Tỷ-kheo hay không. Trong lúc ấy, Cullapathaka 
biết người anh của mình nói không có Tỷ-kheo ở trong tịnh xá và muôn tỏ cho người anh thấy răng còn 
có nhiễu Tỷ- -kheo ở trong tỉnh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đây những Tỷ-kheo. Một số Tỷ-kheo đang 
làm ? một số đang nhuộm, một số đang học kinh điển. Cullapanthaka tạo ra một ngàn Tỷ-kheo, không 
ai giống ai. Người kia thấy rất nhiều Tỷ-kheo ở trong tỉnh xá, trở về báo cho Javaka biết: 
- Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đây những Tỷ-kheo! Có bậc trưởng lão ở tại đấy!. 

Trưởng lão Pan-tha-ca 

Hóa mình thành ngàn lân, 

Ngôi rừng xoài xinh đẹp, 

Chờ thời được gọi đến. 
Bậc Đạo Sư nói với người ấy: 
- Hãy đi đến tỉnh xá, nói Thế Tôn cho gọi Cullapanthaka. 
Người ấy đi và khi nói như vậy, thì ngàn miệng nói lên: 
- Tôi là Cullapanthakal Tôi là Cullapanthaka! 
Người ấy về thưa: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả đêu nói: “Tôi là Cullapanthaka ”. 


- Vậy ông hãy đi đến và nêu ai nói đâu tiên: Tôi là Pathaka, hãy năm tay người áy, tất cả người còn lại 
sẽ biển mái. 


Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc ấy, cả ngàn Tỷ-kheo đều biến mất. Vị trưởng lão đi với người ấy 
đên bậc Đạo Sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc Đạo Sự nói với Jivakq: 


- Này Javaka, hãy lấy cái bát của Cullapanthaka. Vị này sẽ nói lời cảm ơn ông. 


Jivaka làm như lời bác Đạo Sư đã nói. Vị trưởng lão rồng tiêng rồng của sư tử, làm cho sông động tất 
cả các Tạnh Kinh điền trong lời nói cảm ơn của mình. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, với chúng Tỷ-kheo vậy quanh, ấi trở về tỉnh xá. Sau khi các Tỷ-kheo 
phân boá công việc xong, Thể Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đứng trước Hương phòng, thuyết lời khuyến 
cáo của bậc Thiên Thệ cho chúng ? -kheo, cho họ đề tài Thiên quán, giải tán chúng Tỷ-kheo, rồi đi vào 
Hương phòng sực nức mùi thơm và nằm xuống phía hông bên mặt như dáng nằm con sư tử. 


Vào buổi chiêu, các Tỷ-kheo đắp y vàng từ nhiễu nơi quy tụ lại trong Pháp đường, ngôi xuống như thể 
trải một tắm màn vàng rực chung quanh bậc Đạo Sư, và bắt đầu tán thán công đức của Ngài: 


- Này các Hiển giả, Mahapanthaka không biết khả năng của Cullapanthaka, đã đuối Cullapanthaka ra 
khỏi tỉnh xá, cho là ngu sỉ ám độn, trong bốn tháng học không thuộc một câu kệ. Nhưng bác Chánh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 27 of289 


Đăng Giác, với đức tánh vô thượng Pháp Vương, chỉ trong một bữa ăn, đã đem lại cho Cullapanthaka 
quả A-la-hán với các Vô ngại giải. Với các Vô ngại giải ấy, Cullapanthaka nắm được toàn bộ các Tạng 
kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 


Thế Tôn biết được diễn tiền câu chuyện trong Pháp đường, nghĩ rằng nay cần phải đi đến chỗ ấy, liễn 
đứng dậy từ chỗ nằm của Đức Phát, mặc hai tâm áo màu đỏ chói, thất cái nịt thân như chớp nhoáng, và 
đáp lại >. Bậc Thiện Thệ như tắm mễn đỏ thắm, từ Hương phòng đi ra, đi đến Pháp đường với uy nghỉ 
vô tận của một Đức Phật, đi động với dàng điệu oai hùng đẹp để của con voi, con sự fử trong thời sung 
sức. Bước lên Phật tọa được trình bày lộng lẫy ở giữa Pháp đường trang nghiêm. Ngài ngồi trên Phật 
tọa phóng ra những hào quang. Phật có sáu màu như mặt trời mới mọc từ trên đỉnh núi Yugandahara, 
ngài chói sáng đên tận đáy biên. 


Ngay khi bậc Chánh Giác đến, chúng Tỷ-kheo chấm dứt câu chuyện và giữ im lặng. Bác Đạo Sư, với 
tâm tư bi hòa nhã, nhìn hội chúng và suy nghĩ: “Hội chúng này thật rực sáng, không có một động 4y, 
một động chân, không một tiêng đằng hằng, không một tiếng ho. Tất cả vì tôn kính Ta, nếu Ta ngôi 
không nói cho đến suốt đời, đại chúng đều không dám nói trước khi Ta nói. Ta biết Ta cần phải nói 
trước. Ta sẽ nói trước ”. Với Phạm âm ngọt dịu, Thế Tôn nói với các 1ỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngồi ở đáy nói đề tài gì và câu chuyện gì chưa được nói xong? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ngôi đây không nó chuyện nhằm. Chúng con ngôi tán thản công đức của 
Ngài như sau: Này các Hiên Giả, Mahapanthaka không biết khả năng của Cullapanthaka, đã đuôi 
Cullapanthaka ra khỏi tỉnh xả... Ôi, Phát lực thật lớn vậy thay! 


Thế Tôn, nghe các Tỷ-kheo nói vậy, bèn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Cullapanthaka nay do nhờ Ta, đã đạt được sự vĩ đại trong Chánh Pháp. Còn thời 
quả khứ cũng do nhờ Ta, vị ấy đã đạt được tài sản vĩ đại trong các tài sản. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thé Tôn giải thích ý nghĩa này và Thể Tôn liên trình bày rõ sự việc tái sanh che 
lấp qua câu chuyện sau đây. 


-00O0o- 


Thuở xưa, tại nước Kàsi, trong thành Ba-la-nai, khi vua Brahamadatta đang trị vì, Bồ- tát sanh ra trong 
một gia đình triệu phú và được gọi là Tiểu Triệu phú. Ngài có trí thông minh, biết tất cả loại tướng. Một 
hôm, trong khi đi đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết, ngay lúc ấy ngài tính toán các vì 
SaO Và nÓI: 


- Một thiện nam tử nảo có mắt, chỉ cần lượm con chuột này lên có thể xÂy dựng cơ nghiệp và nuôi một 
người vợ. 


Bấy giỜ ( có một thiện nam tử đang bị túng thiếu, nghe triệu phú nói vậy, suy nghĩ: “Người này ` biết cái gì 
mới nói”, bèn lượm con chuột lên, bán được một xu ở một tiệm hàng mua cho mèo ăn. Với đồng xu ầyY, 
chàng mua đường mật và lấy nước uống với một cái bình. Gặp những, người làm vòng hoa từ rừng vệ, 
chàng cho mỗi người một ít đường, mật và nước uống với một ít cái gáo. Mỗi người làm vòng hoa, cho 
chàng một nắm hoa. 


Ngày mai, với sô tiên bán hoa ây, chàng lây đường, mật, một ghè nước rôi đi đên vườn hoa. Ngày ây, 
các người làm vòng hoa cho chàng những cành hoa đã hái còn sót lại rôi bỏ đi. Không bao lâu với 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 28 of289 


phương tiện này, chàng có được tám đồng tiền vàng. 


Rồi vào một ngày mưa g1ó, trong vườn của vua có rất nhiều cành cây khô và lá bị gió làm rụng xuống, 
người giữ vườn không biết cách nào đề quét chúng cho sạch. Chàng đi đến, nói với người giữ vườn: 


- Tôi sẽ quét sạch với điêu kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. 


Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị Tiểu triệu phú đi đến sân chơi của bọn trẻ, cho 
chúng đường mật, và nhờ chúng dọn sạch củi, lá chất thành một đồng trước vườn hoa trong một thời 
gian ngăn. Khi â ấy, người làm đô góm cho vua đang đi tìm củi để đốt nung các chén bát cho nhà vua, 
thấy đồng củi ấy tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và tự tay mang nó đi. 


Ngày â ấy, đệ tử vị Tiểu triệu phú bán củi có được mười sáu đồng tiền, ghè bình và năm cái bát. Sau khi 
có được hai mươi bốn đồng tiền, chàng nghĩ đến một kế hoạch, đặt một ghè nước không xa cửa thành và 
đem nước cho năm trăm người cắt cỏ uông. Họ nói: 


- Bạn giúp ích cho chúng tôi rât nhiêu. Bạn muôn chúng tôi làm gì cho bạn? 
Chàng trả lời: 
- Khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. 


Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bán trên bộ và một người buôn bán trên biên. 
Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biệt ngày mai sẽ có người buôn ngựa đên tại thành này với 
năm trăm con ngựa. Nghe vậy, chàng nói với những người cắt cỏ: 


- Hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ, và không bán cỏ của các anh cho đên khi tôi bán xong cỏ 
của tôi. 


Họ bằng lòng và đem đến nhà chàng năm trăm bó cỏ. Người lái buôn ngựa không tìm được cỏ trong 
toàn thành phố, liền cho chàng một ngàn đồng tiền và lấy cỏ của chàng. Sau một vài ngày, người buôn 
bán trên biến báo tin cho chàng biết sẽ có một chiếc tàu lớn cập bến. Chàng nghĩ đến một kế hoạch khác. 
Với tám đồng tiền chàng thuê một cỗ xe trang bị đầy đủ, được thuê theo giờ, và đi đến bến cảng với vẻ 
rất uy nghi bệ vệ. 


Sau khi đưa chiếc nhẫn làm bảo chứng cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một cái lêu không xa bao nhiêu, 
ngôi ở trong lêu và dặn chúng người làm công như sau: 


- Khi có các người lái buôn từ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua ba người giới thiệu. 


Khi nghe tin có tàu đến, khoảng một trăm người lái buôn từ Ba-la-nai đến để mua hàng. Họ được cho 
biết là hàng không thể lấy được vì phải để dành cho người lái buôn ở tại chỗ ấy đã có bảo chứng. Họ 
nghe vậy liền đi đến gặp chàng. Những người hầu, như đã được dặn trước, báo tin họ đến qua ba người 
giới thiệu. 

Một trăm người lái buôn â Ấy, mỗi người cho chàng một ngàn đồng đề làm người hùn vốn trên tàu và cho 
một ngàn đông nữa để trả tiền lấy hàng hóa phần của mình. Như vậy người đệ tử vị Tiểu triệu phú lấy 


được hai trăm ngàn đồng tiền và đi về Ba-la-nai. 


Đề bày tỏ sự biết ơn đối với vị Tiểu triệu phú, chàng đem theo một trăm ngàn đồng tiền và đi đến thăm 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 29 of289 


vị Tiểu triệu phú. Vị Tiểu triệu phú hỏi chàng đã làm gì để được số tiền này, chàng tường thuật tất cả 
câu chuyện. từ khi theo lời vị Tiểu triệu phú trải qua bôn tháng bắt đầu với việc chàng lượm con chuột 
chết. Vị Tiểu triệu phú nghe chàng nói như vậy, nghĩ rằng không thể để một chàng trai trẻ như vậy rơi 
vào tay người khác, liền gả con gái mới lớn lên của mình cho chàng, và cho chàng làm chủ toàn bộ gia 
sản. Khi người triệu phú qua đời, chàng đã trở thành vị triệu phú cuũa thành ấy. Và khi mệnh chung, Bồ- 
tát đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 


Bậc trí với vốn, 

Bậc có mất, ít hàng, 
Tự xây dựng cho mình 
Tài sản lớn như vậy, 
Như dùng hơi thở mình 
Thôi lớn đám lửa nhỏ. 


Thể Tôn nói: 


- Này các Tj-kheo, chính dựa vào Ta, Cullapanthaka ngày nay đạt được pháp tối thượng trong các 
pháp, cũng như ngày xưa đã đạt được tài sản tôi thượng trong các tài sản. 


Sau khi nói xong Pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, và kết luận bằng sự 
nhận điện Tiên thân như sau: 


- Trong thời ấy, đệ tử của Tiểu Triệu phú là Cullapanthaka, còn Cullakasetthi, Tiểu triệu phú, là Ta vậy. 
-00O0oo- 

5. CHUYỆN ĐẤU GẠO. (Tiên Thân Tandulanàili) 

Giá đấu gạo bao nhiêu?... 


Câu chuyện này được Thể Tôn, khi ở tại Kỳ Viên, đã kể về Trưởng lão Laludayi. Trong thời ấy, Tôn giả 
Dabba, con bộ tộc Malla, làm người phân phối cơm ăn cho chúng Tăng. Thời ây, vào buổi sáng, rong 
khi phân phối thẻ cơm, Tì Tưởng lão Udàyi khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo 
xấu Udàyi thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: 


- Sao chỉ có Dabba biết phát thẻ, chớ chúng tôi không biết hay sao? 

Một hôm, khi Udayi làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa số phát thẻ cho Udayi và nói: 

- Hôm nay, Hiền giả hãy phát thẻ. 

Bắt đầu từ hôm ấy, Udàyi phát thẻ cho chúng Tăng. Nhưng trong khi phát thẻ, Udàyi không biết sao 
nào là gạo tốt, gạo nào là gạo xấu, Udàyi cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phái gạo lỐI, SỐ 
hạ lạp như thể nào được phái gạo xấu. Khi làm số thứ tự để chia phân, Udàyi không nghĩ đến thứ tự hạ 


lạp. Do vậy, khi các Tôn giả đứng vào vị trí của mình, Udàyi ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường 
để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 30 of289 


Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít Tỷ J-kheo hơn trong hàng này, và có nhiều Tỷ-kheo hơn 
trong hàng kia. Hàng nào Ít t-kheo hơn, thì các dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều Tỷ-kheo hơn, thì các 
dấu ghi quả cao. Nhưng Udàyi không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những dấu của 
mình. Do vậy, các Tỷ-kheo nói với Udày:: 


- Các dấu hoặc là quá thấp, hoặc là quá cao. Gạo tốt dành cho những vị có hàng lạp như thế kia còn 
gaïo xấu lại dành cho những vị có hàng lạp như thế này. 


Nhưng Udàyi gạt họ ra một bên và nói: 


- Nếu dáu này là như vậy, sao các Hiện giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các Hiến giả? Tôi tin 
các dâu của tôi hơn. 


Caùc vị trẻ tuổi và các Sa-di kéo Udàyi ra khỏi phòng phân phối và nói: 


- Này Hiển giả Udàyi ám độn, khi Hiên giả phân phối thẻ, các Tỷ-kheo nhận thiếu phần họ được nhận. 
Hiển giả không xứng đáng để phân phối. Hãy đi ra đi. 


Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ, có tiếng ôn ào lớn. Nghe vậy, bậc Đạo sư gọi hỏi trưởng lão 
Ananda: 


- Này Ảnanda, không phải hiện nay, Udàyi với sự ngu sỉ của mình, mới làm cho người khác bị thiệt hại 
khi nhận phán của họ. Thuở trước, Udàyi cũng đã làm như vậy. 


Trưởng lão Ảnanda yêu cầu Thể Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc bị tái sanh 
che lấp qua câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, ở nước Kảsi, tại thành Ba-la-nại, vua Brahmadatta đang trị vì. Lúc Ấy, Bồ-tát của chúng ta 
làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi ngựa v.v... đánh giá châu báu, vàng v.v... và ngài thường 
trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giaù tiền như ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham 
lam và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ: “Người đánh giá này với cách đánh giá như vậy, 
không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong nhà của ta khánh kiệt. Ta phải tìm một người đánh giá khác.” Mở 
cửa sô, nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân, nghĩ răng kẻ ấy có 
thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên, và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua 
được không. Kẻ ấy trả lời: 


- Thưa Đại Vương, tôi có thể làm được. 


Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá, với mục đích bảo vệ tài sản của mình. Từ khi â ây 
trở đi, người ngu ây đánh giá VOI, ngựa v.V.. . Không đêm xỉa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Và 
vì giữ chức vụ ấy, kẻ ấy nói gì, thì giá tiền là phải như vậy, không thê khác. 


Lúc bấy giờ, từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với năm trăm con ngựa. Vua cho gọi kẻ 
ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ây đánh giá năm trăm con ngựa bằng giá đầu gạo, bảo trả cho 
người buôn ngựa giá tiền một đầu 8ạO, và bảo dắt ngựa vào chuông. Người buôn ngựa đi đến gặp người 
đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải làm thê nào. Bồ tát nói: 


- Hãy cho người ây một sô tiên hôi lộ và hỏi nó: Biệt răng giá tiên các con ngựa chúng tôi đáng giá một 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 31 of289 


đầu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo ông ta tiền một đấu gạo là bao nhiêu, ông có thê tuyên bố 
giá ây trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua và tôi 
cũng sẽ có mặt ở đấy. 


Người lái buôn nghe theo lời Bồ-tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, và đặt vẫn đề với kẻ ấy. Khi 
kẻ ây nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đầu gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt 
vua. Bồ-tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa, sau khi đảnh lễ vua, liền thưa: 

- Thưa Đại Vương, con đã biết giá tiền năm trăm con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. 

- Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? 

- Đaïi Vương hãy hỏi người đánh giá này. 

Không biết sự việc đã xảy ra, vua nói: 

- Này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền năm trăm con ngựa. 

- Thưa Đại Vương, là giá tiền một đấu gạo. 


- Hãy là vậy, này khanh. Năm trăm con ngựa này trị giá một đấu gạo. Vậy giá trị một đấu gạo là bao 
nhiêu? 


Người ngu sỉ ấy trả lời: 
- Một đầu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba-la-nai với nhiều ngoại ô! 


Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa bằng một đấu 
gạo; nhưng sau khi lấy tiền hồi lộ từ tay người lái buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng toàn bộ nội 
ngoại thành Ba-la-nai. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba-la- -nại dải đến mười hai dặm, còn nội thành 
và ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn ba trăm dặm! Tuy vậy, kẻ ngu ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba- 
la-nạai rộng lớn này chỉ bằng một đấu gạo! Nghe kẻ ấy nói vậy, các đại thần võ tay cười và nói: 


- Trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá. Nhưng nay chúng ta được biết rằng 
thành phố lớn Ba-la-nai này cùng với vị vua trị giá chỉ có một đấu gạo mà thôi. Ôi, keũ đánh giá thật đầy 
đủ trí tuệ! Sao nó có thê giữ địa vị của nó lâu như vậy! Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua 
chúng ta một cách tuyệt diệu! 


Các đại nhân vỗ tay, cười đùa và mỉa mai như vậy. 
Rồi Bô-tát đọc bài kệ: 


Giá đấu gạo bao nhiêu? 

- Bằng cả nội ngoại thành, 
Thành phó Ba-la-nai 

Cả năm trăm con ngựa 
Cũng chỉ bằng giá tiên 
Một đấu gạo mà thôi. 


Lúc bây giờ, vua xâu hô đuôi kẻ ngu ây đi và đặt Bồ-tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rôi đên khi mệnh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 32 of289 


chung, Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 
-00000- 


Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và kết luận bằng sự 
nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu sỉ là Udàyi, còn vị đánh giá có trí là Ta vậy. 

-00O00- 
6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền Thân Devadhamma) 
Đây đủ tàm và quý... 
Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ- -kheO có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có một vị trưởng 
giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. Trước khi xuất gia, vị ấy có làm một phòng để ở, một phòng 
để lửa, và một kho chứa đồ, cho chất đây kho chứa đồ với bơ sữa, SạO v.V... rồi mới xuất gia. Sau khi 
xuất Sửa, VỆ ấy cho soi những người đây tớ của mình, bảo nấu các đô ăn theo sở thích và thọ dụng các 
món ăn ấy. Vị ấy có rất nhiêu vật dụng, ban đêm có bộ đồ lót, có áo choàng riêng; ban ngày có bộ đồ 
lót, có áo choàng riêng, và sống cách biệt sau biên địa ngôi tỉnh xá. 
Một hôm, trong khi vị ấy lấy các y và đồ tắm, trải chúng trong phòng để phơi cho khó, một số đông Tỷ- 
kheo ở các tỉnh, đi từ trú xứ này đền trú xứ khác, đên phòng kía, tháy các y áo v.v... liên hỏi chúng thuộc 
về ai. VỊ áy trả lời: 
- Của tôi, thưa các Hiển giả. 
- Thưa Hiên giả, y này, áo lót này, đô nệm này, tất cả của Hiển giả phải không? 
- Vâng, của tôi. 


Họ nói: 


- Này Hiển giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba y. Hiển giả xuất gia trong Giáo pháp Đức Phật ít dục như vậy, 
lại chất đây cả kho vật dụng như vậy. Chúng tôi sẽ đưa Hiển giả đến bậc Đạo Sư. 


Rồi các Tì }-kheo này đem vị ấy đi đến bậc Đạo Sư. Ti háy vậy, bác Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, phải chăng các ông đem đến đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn của vị ấy? 
- Bạch Thể Tôn, T }-kheo này có nhiêu đô vật, và có cả kho vật dụng. 

- Này Tỷ-kheo, có phải ông có nhiêu vật dụng? 

- Thật vậy, bạch Thể Tôn. 


- Này Tỷ-kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lời tán thản hạnh ít dục, biết đủ... 
viện ly, tỉnh tấn không? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 33 of289 


Nghe bậc Đạo Sự nói vậy, vị ấy sanh phân nộ và nói: 

- Nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thể này. 

Vị ấy quăng y choàng ngoài, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. 
Bậc Đạo Sư muốn khích lệ, liền nói: 


- Này Tỷ-kheo, thuở trước, ông là con quỷ nước Dai-xoa ấi tìm tàm quỷ, sống trong mười hai năm đi tìm 
tàm quỳ. Sao này ông đã xuất gia trong Giáo pháp Phát được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài 
giữa bồn chúng, từ bỏ tàm quý và đứng như vậy? 


Khi nghe lời bậc Đạo Sư, tàm quỷ khởi lên, vị ấy đắp y, đảnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ngôi xuống một bên. 
Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn giải thích rõ ràng ý nghĩa này. Thế Tôn trình bày ÿ nghĩa sự việc bị tái 
sanh che lấp qua câu chuyện sau đây: 


-00O0oo- 


Vào thời, vua Brahmadatta đang trị vì ở nước Kàsi tại Ba-la-nại, Bồ-tát tái sanh làm con bà hoàng hậu 
của vua, và trong ngày đặt tên, được đặt tên là hoàng tử Mahimsàsa (Ngưu Vương). Khi Bồ-tát bắt đầu 
đi được, chạy được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Candakumara (Mặt Trăng). Khi đứa 
trẻ này bất đâu đi được, chạy được, mẹ Bồ-tát mệnh chung. Vua đặt một người khác lên làm hoàng hậu 
rất được vua sủng ái. Bà hoàng hậu này, trong tình thương yêu ấy, sanh được một con trai đặt tên là 
hoàng tử Suriya (Mặt trời). Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà “hoàng hậu một lời yêu 
câu nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muôn mai sau. Khi con bà 
lớn lên, bà tâu với vua: 


- Khi sanh con của thiệp, Đại Vương có hứa cho một điêu yêu câu. Vậy hãy cho con thiệp làm vua. 
Vua từ chôi, và nói: 
- Ta có hai con tral, sáng chói như đám lửa. Ta không thê giao vương quôc cho con hoàng hậu được. 


Nhưng sau, thây hoàng hậu cứ tiêp tục yêu câu mãi, vua ngại bà có âm mưu ác hại các con của mình, 
nên cho gọi họ lại và bảo: 


¬ Này các con thân, khi sinh hoàng tử Suriya, ta có cho một điều yêu cầu. Nay mẹ có yêu cầu vương 
quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay có tánh ác, có thể âm mưu ác hại các con. Vậy hai con 
hãy đi vào rừng, và khi nào ta mệnh chung hãy trở về trị vì thành này là gia sản của nhà. 

Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. Sau khi đảnh lễ vua cha, hai 
hoàng tử từ giã lâu đài ra đi. Hoàng tử Suriya đang chơi trong sân, thấy vậy, biết được sự việc, liền 
quyết định cùng ra đi với hai anh, và ra đi với họ. 


Họ đi vào núi Tuyết. Bồ-tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây và bảo hoàng tử Suriya: 


- Này Suriya thân, hãy đi đến hồ nước này. Sau khi tắm và uống, hãy đem cho chúng ta nước uống trong 
các lá sen. 


Cái hồ ấy do Thiên Vương Tỳ-sa-môn (Vessavana) cho một con quỷ nước Dạ-xoa với lời dặn: Trừ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 34 of289 


những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt. 
Những ai không xuống nước, thì người không có quyền. 


Từ đó về sau, quỷ Dạ-xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy, ai không biết thì nó ăn thịt. Hoàng 
tử Suriya đi đến hồ nước ấy, không quan sát gì, cứ bước xuống hồ. Quỷ Dạ-xoa bắt được và hỏi: 


- Ngươi có biết thiên pháp không? 

Hoàng tử đáp: 

- Ta biết. Đó là mặt trời, mặt trăng. 

Quỷ Dạ-xoa nói: 

- Ngươi không biết thiên pháp. 

Rồi bắt chàng xuống nước, và giam chàng tại thủy cung của mình. Bồ-tát thấy em mình đi quá lâu, liền 
sai hoàng tử Canda đi. Quỷ Dạ-xoa cũng bắt chàng, hỏi về thiên pháp là bốn phương. Quỷ Dạ-xoa nói 
chàng không biết thiên pháp, bắt chàng và cũng giam tại chỗ ấy. 

Bồ- tát thấy Canda đi quá lâu, nghĩ rằng chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi TƯỜI, liền tự mình đi đến 
chỗ ấ Ấy. Thấy. được dầu chân của hai người đi xuống, nghĩ rằng hồ ấy có thể là chỗ trú ấn của quỷ Dạ- 
XOa, Bồ-tát liền rút kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sảng. Con quỷ nước Dạ-xoa biết Bồ-tát không chịu 


xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bồ-tát: 


- Này bạn, bạn đi đường mệt, sao bạn không xuông hô này tăm, uông nước, ăn củ sen, trang điêm với 
hoa sen, rôi đi chỗ nào bạn ưa thích. 


Bồ-tát thấy vậy, biết nó là quỷ Dạ-xoa, liền hỏi nó: 

- Có phải ngươi bắt các người em của ta? 

- Phải, ta bắt. 

- Vì sao? 

- Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta. 

- Có phải tất cả đều thuộc về người? 

- Trừ những ai biết được thiên pháp. còn lại đều thuộc về ta. 
- Ngươi có muốn biết thiên pháp không? 

- Có, ta muốn biết. 

- Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. 


- Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 35 of289 


Bồ-tát nói: 
- Ta có thê nó thiên pháp, nhưng tay chân đều lắm bụi. 
Quỷ Dạ-xoa tắm cho Bồ-tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với bông hoa, cho thoa với 
hương thơm và trải một tọa sảng giữa một cái rạp được trang hoàng lộng lẫy. Bồ-tát ngồi trên tọa sàng, 
bắt quỷ Dạ-xoa ngồi dưới chân, và nói: 
- Hãy lắng tai, cân thận nghe thiên pháp. 
Ngài nói lên bài kệ này: 
Đây đi tàm và '. qUý, 
Chuyên tâm về bạch pháp, 
An tịnh bậc chân nhân, 
Ở đời gọi thiên pháp. 
Dạ-xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ-tát: 


- Thưa bậc Hiên trí, tôi cảm thây tịnh tín đôi với ngài và muôn cho ngài một người em. Vậy tôi đem đên 
người nào? 


- Hãy đem đến đứa trẻ nhất. 

- Thưa bậc Hiên trí, đầu ngài biết hoàn toàn thiên pháp, ngài lại không xử sự theo thiên pháp. 

- Sao vậy? 

- Sao ngài lại chọn người em, bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn hơn của nó. 

- Này Dạ-xoa, ta không những biết thiên pháp, mà còn xử sự đúng thiên pháp. Chính vì đứa em ấy mà 
chúng ta đi vào rừng này. Chính vì hạnh phúc cho đứa em ây mà meï nó xin vua cha quốc độ. Và phụ 
vương chúng ta từ chối, không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng cho chúng ta sống ở trong rừng với 
mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ây không nghĩ đến trở về, đã đi theo chúng ta. Nếu như ai nghe được 
rằng trong rừng, một Dạ-xoa đã ăn nó rôi thì không ai có thể tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta 


bảo ngươi đem nó cho ta. 


- Lành thay, lành thay, bậc Hiền trí. Ngài không những biết thiên pháp, mà ngài còn thực hành thiên 
pháp. 


Quỷ Dạ-xoa nói lên sự đồng tình của mình, và đem trả cả hai người em. Rồi Bồ-tát nói với nó: 

- Này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước, nên nay ngươi sanh làm Dạ-xoa, ăn thịt và máu của 
những người khác. Nay người lại làm điều ác nữa. Việc ác này không thể làm ngươi thoát khỏi địa ngục 
v.v... Do vậy, từ nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành... 


Và Bồ-tát nhiếp phục quỷ Dạ-xoa. 


Khi nhiếp phục quỷ Daï-xoa, Bồ-tát sống ở đấy với sự bảo vệ của quỷ Dạ-xoa. Một ngày kia, nhìn lên 
các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Bồ-tát đem theo quỷ Dạ-xoa về Ba-la-nai, lấy lại vương 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 36 of289 


quốc, phong hoàng tử Canda làm phó vương, đặt hoàng tử Suriya làm tổng tư lệnh quân đội. Còn đối với 
quỷ Dạ-xoa, Bồ- tát cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được vòng hoa tốt nhất, các hoa 
tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. Riêng Bồ-tát trị vì theo Chánh Pháp và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của 
mình. 


-00O0o- 


Sau khi kế pháp thoại, bậc Đạo Sư liễn thuyết giảng các Sự thát. Cuối bài giảng, T}-kheo áy chứng quả 
Dự lưu. Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác kể xong hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết luận với 
sự nhận diện Tiên thân như sau: 


Thời ấy, Quỷ Dạ-xoa là Tỷ-kheo có nhiều đô vật, hoàng tử Suriya là Ảnanda, hoàng tử Canda là 
Sàriputta (Xá-lợi-phát), và hoàng tử Mahimsàsa là Ta vậy. 


-00000- 
7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền Thân Katthahàri) 


Kính thưa bậc Đại Vương... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kế khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm 
thấy trong Chương mười hai, Tiên thân Bhaddasala (số 463). Tì ruyền thuyết kề rằng nàng là con gái của 
vị Thích-ca tên Mahànàma với một nữ tỳ lên là Nàgamundà, và về sau trở thành hoàng hậu vua nước 
Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. Về sau vua biết được dòng họ nữ ® của nàng, liền truất phế 
địa vị của nàng, và truất phế luôn người con trai là Vidudabha. Cả hai chỉ sông ở trong nội Cung. Thể 
Tôn biết được sự Việc này, vào buổi sáng, với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh, đi đến sự trú xứ của vua, 
ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn, và nói: 


- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhattiyà ở đâu? 
Vua kể lại câu chuyện ấy. 
- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhattiyà là con gái của ai? 
- Bạch Thê Tôn, của Mahànàma. 
- Khi nàng đên, nàng là vợ của ai? 
- Bạch Thê Tôn, của tôi. 
- Thưa Đại Vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến làm vợ vua. Nàng sanh đứa con trai cho vua. 
Đứa con trai ấy, do lý do gì lại không làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của người cha? Thuở xưa, một 
vị vua có đứa con trai từ một người con gái đi lượm củi, và một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con 
trai ây Vương quốc. 
Vua yêu cấu Thể Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa câu chuyện. Thê Tôn liên kê câu chuyện quả khử. 
-00O00- 


Thuớ xưa, ở Ba-la-nai, vua Brahmadatta đi vào ngự uyễn với uy nghi lớn của nhà vua. Đang đi qua lại 
để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu phụ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 37 of289 


và ăn ở với nàng. Bồ-tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang 
lưỡi tầm sét (lưỡi búa) của Đề Thích. Biết răng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho 
nàng một chiếc nhẫn và nói: 


- Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này đề lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó 
đến ta với chiếc nhẫn này. 


Nói xong vua ra đi. Khi bảo thai đúng thời, nàng sanh Bồ-tát. Đến tuổi Bồ-tát đi được, chạy được, trong 
khi chơi ở sân chơi, có tiêng la: 


- Ta bị đứa không có cha đánh. 

Nghe vậy, Bồ-tát đi đến mẹ và hỏi: 

- AI là cha con? 

- Này con thân, con là con vua Ba-la-nại. 
- Thưa mẹ, có cái gì làm chứng? 


- Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: “Nếu sanh con gái, thì giữ chiếc nhẫn này để nuôi 
dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này.” Nói xong, nhà vua ra đi. 


- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha? 


Nàng biệt ý định của con, nên đem con đên cửa cung điện và xin ý kiên vua. Khi được gọi vào, nàng 
đảnh lệ vua và tâu: 


- Thưa Đại Vương, đây là con của Đại Vương. 

Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hồ trước đoâng đảo quần chúng nên nói: 

- Nó không phải con của ta. 

- Tâu Đại Vương, đây là chiếc nhẫn của ngài. Chắc ngài nhận ra được chiếc nhẫn này? 
- Đây không phải là chiếc nhẫn của ta! 


- Tâu Đại Vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ 
đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đât và chết! 


Rồi nàng cầm chân Bồ-tát quăng lên hư không. Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư không và với âm thanh dịu 
ngọt, tuyên bô pháp cho phụ vương, đọc bài kệ này: 


Kính thưa bác Đại Vương. 
Tôi là con trai ngài, 

Kính thưa bậc nhân chủ, 
Hãy nuôi dưỡng con lớn! 
Vua nuôi dưỡng người khác, 
Không nuôi con mình sao? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 38 of289 


Nghe Bồ-tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: 
- Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con! Ta sẽ nuôi con! 


Và vua đưa hai tay lên. Một ngàn bản tay đưa lên đề đón Bồ tát, nhưng Bồ-tát không xuống bàn tay nào 
khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua, và ngồi trên bắp VỀ vua. Vua phong cho con làm phó vương, 
phong cho mẹ làm hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, Bồ-tát lên làm vua có tên là Katthavàhanaraja 
(vua của người lượm củi), trị vì quốc với Chánh pháp, và khi mệnh chung ngài đi theo nghiệp của mình. 


-00Ooo- 


Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, 
bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, người mẹ là Mahàmaya, người cha là Tịnh Phạn vương, và vua Katthavàhana là Ta vậy. 
-00O00- 


8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiên Thân Gàmanïi) 
Không vội vã vượt qHa..., 


Câu chuyện được bậc Đạo Sư kế khi ở Kỳ Viên, về một Tỷ-kheo từ bỏ tỉnh tấn. Tì rong Tì ïên thân này, câu 
chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở Chương mười một, liên hệ đên Tiên thân Samvara. 
Câu chuyện äây và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. 


-00Ooo- 


Hoàng tử Gàmani an trú trong lời dạy của Bồ-tát, Jà em út của một trăm anh em, được vây quanh với 
một trăm anh em, ngồi dưới lọng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang, vinh của mình, và 
nghĩ: “Tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị Đạo Sư của chúng ta”, rồi cảm thấy bằng lòng thoải 
mái, nói lên lời cảm hứng này: 


Không vội vã vượt qua, 
Thành tựu quả mong đợi, 
Gà-ma-ni hãy biết 

Phạm hạnh ta thành phục. 


Bảy hay tám ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của mình. Vua 
Gàmami vì theo Chánh Pháp, và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. Bô-tát làm các công đức, và 
khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. 


-00O0o- 


Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng về các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị T-kheo 
từ bỏ tỉnh tấn chứng A-la-hán. Bậc Đạo Sư, kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận 
với sự nhận diện Tiên thân. 


-00O0oo- 


9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền Thân Makhàdeva) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 39 of289 


Những tóc bạc đầu ta..., 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kế khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kỀ trong tập 
Nidana-kahthà. Khi ấy, các Tỷ-kheo đang ngôi tán thản sự ra đi của đẳng Đại Giác, thì Thế Tôn đi đến 
Pháp đường, ngôi trên Phật tọa, hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi nói chuyện gì? 
- Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác. Chúng con ngôi tán thán hạnh ra đi của Thể Tôn! 
- Này các Tỷ-kheo, không phải nay Như Lai mới ra đi, trước đây, Ta cũng ra đi rồi. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày câu chuyện quá khứ sau đây. 
-00O00- 


Thuở ấy, tại nước Vidaha, có vị vua tên là Makha-deva ở Mithilà, hành trì đúng pháp của một vị Pháp 
Vương. Trải qua tám mươi bốn ngàn năm, ngài đã vui chơi trong địa vị Đại Vương. Sau một thời gian 
dài, vua sống như vậy. Một hôm, ngài gọi người cắt tóc và nói: 


- Này khanh, khi nào khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. 


Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thây giữa đám tóc đen nhánh của vua, có một sợi tóc bạc, liên báo 
cho vua biệt. Vua bảo: 


- Hãy nhồ sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. 


Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng nhô sợi tóc bạc và đặt lên bản tay vua. Lúc Ấy, nhà 
vua đang có tám mươi bốn ngàn năm còn lại đề sông. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cảm thấy xúc động 
mạnh, như thần chết đã đến đứng gần đó, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà vua suy 
nghĩ: “Này Makhàdeva ngu sỉ ơi, tóc bạc đã mọc lên, nhưng ngươi chưa có thể loại trừ những phiền não 
này”. 


Và khi nghĩ đến xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung đốt nội tâm, từ thân mồ hôi toát ra, 
áo quần như đè nén nhà vua và trở thành không thể chịu nồi. Nhà vua nghỉ: “Hôm nay, ta phải ra đi xuất 


33 


g1a”. 


Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một làng trị giá một trăm ngàn đông, vua cho gọi người con đâu 
Và nói: 


-Này con thân, trên đầu ta, tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rồi. Các dục vọng liên hệ đến con người, ta 
đã hưởng thụ đầy đủ. Nay ta muốn tìm câu các dục lạc ở thiên giới. Nay là thời ta phải ra đi. Con hãy trị 
vì vương quốc này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong Rừng xoài của Makhàdeva và sống theo pháp Sa- 
môn. 


Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao lại muốn xuất gia, vua cầm sợi tóc bạc 
trong tay và nói bài kệ với cái đại thần: 


Những tóc bạc đầu 1a, 
Xuất hiện, cướp tuổi xanh, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 40 of289 


Các Thiên sứ đã đến, 
Là thời ta xuất gia. 


Sau khi nói vậy, ngay trong ngày Ấy, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia làm ân sĩ trong Rừng xoài 
Makhàdeva. Trải qua tám mươi bôn ngàn năm tu tập bôn Phạm trú, an trú thiên không có gián đoạn, 
ngài mệnh chung, và sanh lên Phạm thiên giới; từ đây lại sanh ở Mithilà và làm vua tên NimI. Sau khi 
quy tụ gia đình ly tán, ngài xuất gia tại Rừng Xoài Ấy, tu tập Bốn Phạm trú, và tái sanh Phạm Thiên ĐIỚI. 


-00Ooo- 


Bậc Đạo Sư nói ng Như Lai không phải chỉ nay mới ra đi với sự xuất gia ấy, mà thuở trước cũng đã 
ra đi nhự vậy rồi. Trình bày pháp thoại này XOng, Ngài thuyết về Bón Sự thật. Một số chứng được quả 
Dự lưu. Một số chứng được quả Nhất Lai. Một số chứng được quả Bất lai. 


Sau khi kể xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư nhận diện Ti yên thân như 
Sau: 


- Thời ấy, người cắt tóc là Ànanda, người con trai là La-hâu-la (Ràhula), và vua Makhàdeva là Ta vậy. 
-00O0o- 

10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền Thân Sukhavihàri) 

Người không được bảo vệ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Đạo Sư đã kế về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri. 
Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàari đã xuất gia cùng với sảu vị trong hoàng tộc, cùng Upali là người thứ 
bảy. Tì TƯỞNG lão Bhaddiva, trưởng lão Kimbila, Tì TƯỞNG lão Bhagu và Trưởng lão Upàli chứng quả A- 
la-hán, Trưởng lão Ảnanda chứng quả Dự Lưu, Trưởng lão Anuruddha chứng được thiên nhãn, Trưởng 
lão Đê-bà-đạt-ấa chứng được thiên định. Câu chuyện của sảu vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở 
Anupiya, sẽ được trình bày trong Tiên thân Khandahàla (số 534) 


Trong thời kỳ làm vua, Tôn giả Bhaddiva tự bảo vệ mình như một vị Thiên Sắp đặt sự bảo vệ, nay nghĩ 
đến tâm trạng sợ hãi mà vị ấy đã sông, dâu được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn nằm lăn qua trở lại 
trên đại sàng tọa đặt trên lầu cao. VỊ ấy so sánh sự sợ hãi áy với trạng thái không sợ hãi, vì nay vị áy đã 
chứng quả A-la-hán, khi vị ấy đi lang thang đây đó trong các khu rừng v.v... Khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên 
lời cảm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 


Các Tỷ-kheo nghĩ rằng Tôn giả Bhaddiya nói lên chánh trí của mình, nên trình lên Thế Tôn. Thế Tôn 
nói: 

- Này các Tỷ-kheo, Bhaddiya không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc, mà thuở trước vị ấy cũng là sống 
hạnh phúc! 


Các Tỷ-kheo thỉnh thoảng cẩu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu 
chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 4l of289 


-00O00- 


Thuở xưa, ở Ba-la-nai, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì vương quốc, Bằ- tát sinh làm một vị Bà-la- 
môn giàu có ở phương Bắc. Thấy nguy hiểm trong các dục, lợi ích trong xuất ly, ngài từ bỏ các dục, vào 
núi Tuyết xuất gia làm ân sĩ, đạt được làm tám Thiền chứng. Số tùy tùng của ngài lên đến năm trăm vị 
khổ hạnh. 


Khi mùa mưa đến, ngài TỜI TÚI Tuyết với chúng khổ hạnh vây quanh đi bộ qua làng, qua thị trần, đến 
Ba-la-nai, ngài trú ở ngôi vườn của vua, nương tựa nhà vua. Tại đấy, sau khi sống bốn tháng trong mùa 
mưa, ngài đền từ biệt nhà vua. Nhà vua nói: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã lớn tuổi, Tôn giả sống ở núi Tuyết làm gì? Hãy đề các đệ tử đến núi Tuyết, 
còn Tôn giả ở lại đây. 
Bồ-tát giao năm trăm người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói: 


- Con hãy đi, sống ở núi Tuyết với những người này. Còn ta sẽ sông ở đây. 


Vị đệ tử trưởng ấy, trước kia làm vua, sau tử bỏ vương quốc lớn, xuất gia, lấy đề tài làm Thiền quán, 
chứng được tám Thiền chứng. Vị ấy sống ở núi Tuyết với các vị khổ hạnh. 


Một hôm, muôn yêt kiên bôn sư, vị ây gọi các vị khô hạnh kia và bảo: 
- Hãy sông thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bôn sư trôi lại vê. 


VỊ â ấy đi đến bồn sư, đảnh lễ ngài, chào mừng ngài TẤt chân tình, rồi trải tắm thảm, năm xuống bên cạnh 
bốn sư. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến ngôi vườn đề yết kiến vị khổ hạnh, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Vị đệ tử khổ hạnh thấy vua đến, nhưng không đứng dậy, vẫn nằm dài và nói lời cảm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 
Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ-tát. 


- Thưa Tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên lời cảm hứng. 

- Thưa Đại Vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài. Vi ấy suy nghĩ: “Trước kia còn là 
cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo vệ bởi nhiều người có binh khí câm tay, nhưng không. được 
hạnh phúc như thê này. Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền định, nên nói 
lên lời cảm hứng như vậy”. 


Đề giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Người không được bảo vệ, 
Không bảo vệ người khác, 
Thưa Đại Vương, người áy. 
Thật sự được an lạc. 

Vì không chờ đợi gì, 

Đối với các dục vọng. 


Nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thấy thoải mái, đảnh lễ, roài đi về cung. Vị đệ tử đảnh lễ bốn sự, rồi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 42 of289 


đi về núi Tuyết. Bồ-tát tiếp tục sống tại đây, thiền định không gián đoạn và khi mạng chung, sanh lên 
Phạm thiên giới. 


-00000- 
Bậc Đạo sư, kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau rồi nhận diện Tiên thân: 
- Lúc ấy, vị đệ tử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị bốn sư chính là Ta đây. 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 43 of289 


4.02 PHẨM GIỚI 
11. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền Thân Lakkhana) 
Con người có giới hạnh... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, Đức Phật kế về Đê-bà-đạt-ấa. Câu chuyện về 
Đề-bà-đạt-đa sẽ được kề cho đến khi làm tướng cướp trong Tiên thân Khandahala (số 533), cho đến khi 
bị đuối. đi khỏi chức vụ người giữ kho bạc trong Tiên thân Cullapanthaka (số 533), cho đến khi bị quả 
đất nuốt sống trong Chương thứ mười sáu ở Tiển thân Samud-davanjja (số 466) 


Một thời, Đề-bà-đạt-ấa yêu cầu năm điều kiện, nhưng không được, bèn phá hòa hợp Tăng, đem theo 
năm traêm Tỷ-kheo đên ở tại Gayàsisa. Rồi khi trí của những Tỷ-kheo ây được thuần thục, biết vậy, bậc 
Đạo Sư bảo hai đệ tử đáu tay: 


- Này Xá- lợi-phát. năm trăm Tỷ-kheo đệ tử của ông, thích thú sở đắc của Đê-bà- đại-ãa, đã đi với kẻ á ấy. 
Nay trí của họ đã được thuần phục. Ông hãy đi đến đấy với nhiều Tỷ-kheo, thuyết pháp cho họ làm họ 
giác ngộ về Đạo và Quả, và đưa họ về. 


- Theo lời Thế Tôn, Tôn giả Xá- lợi-phất ấi đến đó, thuyết pháp cho họ làm họ Siác ngộ về Đạo và Quả, 
đến ngày hôm sau, khi trời mới rạng đông, Tôn giá đem các Tỷ 75 -kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi về, 
Trưởng lão Xá- lợi-phất đảnh lễ Thế Tôn. Khi đang đứng tại đây, các Tỷ-kheo tán thán vị Trưởng lão với 
Thể Tôn như sau: 


- Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là Pháp huynh niên trưởng của chúng con, bậc Tướng quân 
Chánh pháp, với năm trăm Tỷ-kheo vậy quanh đã ấi trở về. Còn Đề-bà-đại-đa mát hết những người theo 
kẻ láy. 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới sáng chói huy hoàng khi về với bà con hội chúng 
vậy quanh, nhưng trong thời quả khứ, cũng sảng chói huy hoàng như vậy! 


Các Tỷ-kheo yêu cẩu Thể Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ ràng câu chuyện quá khứ 
sau đây. 


-00000- 
Thuở sau, tại nước Ma-kiệt-đà, trong thành Vương Xá, một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị vì. Lúc â ấy, Bồ-tát 
ra đời làm con nai, lớn lên và ở trong rừng với đàn nai một ngàn con. Bồ-tát sanh được hai con nai, tên 
là Lakkhana (Điềm lành) và Kala (Đen). Khi đã già, Bồ-tát nói với hai con: 
- Này con thân, ta nay đã già, các con hãy co sóc đàn nai. 
Rồi Bồ-tát giao năm trăm nai cho mỗi con. Từ đấy về sau, hai con nai ấy chăm sóc đàn nai. 
Trong nước Ma-kiệt-đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiều nguy. hiểm cho đàn nai. Với mục 


đích giết hại những con thú ăn lúa, dân làng đào hầm hồ, cắm chông, bày bẫy đá, đặt bẫy sộp và các loại 
cạm bẫy khác. Nhiều con nai bị nạn phải chết. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 44 of289 


Bồ-tát biết là thời lúa chín trổ đầy, cho gọi hai con lại và nói: 


- Này con thân, nay là thời lúa chín trổ đầy, nhiều con nai đã gặn nạn. Ta nay đã già sẽ dùng bất cứ 
phương tiện nào để ở lại một chỗ. Còn các con hãy đem đàn nai của các con, ân vào những con đường 
núi đá trong rừng, đợi khi lúa gặt hái xong, sẽ trở về lại! 


Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết được con đường của chúng 
đi. Trong thời này, các con nai leo núi; trong thời này, chúng xuống núi nên họ ân núp tại các chỗ kín, 
đây đó dọc đường, để bắn và giết chúng vô sô. 


Con nai Kala, với sự ngu sỉ của mình, không biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi, cứ đem đàn nai 
đi sáng, chiều, khi chạng vạng, khi rạng đông, ngang qua cửa làng. Và các nông dân hoặc lộ liễu hoaẻc 
ân núp chỗ này chỗ kia giêt chúng, khiến nhiều con nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu si của mình, nai 
Kala làm cho nhiều con nai gặp nạn, số còn lại đi vào rừng với nó rất ít. 


Còn nai Lakkhana nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, thời nào không nên đi, nó 
không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, không đi lúc hoàng hôn, khi rạng đồng, mà chỉ đem 
đàn nai đi vào lúc nửa đêm. Do vậy, không một nai nào gặp nạn, và chuùng cùng nó đi vào rừng. Chúng 
sông bốn tháng tại đây khi lúa đã được gặt hái, mới xuống núi. 


Kala, trên đường về, lặp lại hành động ngu sỉ trước, khiến những con nai còn lại Đặp nạn, một lần nữa, 
chỉ có một mình nó trở về. Con nai Lakkhana không làm một nai nảo bị nạn, cùng với năm trăm nai vây 
quanh, đi về với cha mẹ. Khi Bồ-tát thấy hai con đi về, nghĩ về đàn nai, liền nói lên bài kệ này: 


Con người có giới hạnh 
Được phần (hưởng đón mừng, 
Xem Lak-kha-na về, 

Cẩm đâu chúng bà con, 

Hãy xem Ca-la này 

Với bà con hủy diệt. 


Như vậy, Bồ-tát đón mừng nai con, sống tại đấy cho hết tuổi thọ rồi đi theo nghiệp của mình. 
-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 
- Xá- lợi-phất không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây quanh, mà trước kia cũng đã 
chói sáng như vậy. Còn Đề-bà-đạt-đa không phải chỉ hôm nay mới làm cho quyến thuộc bị hủy diệt, mà 


trước kia cũng như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện, và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận 
với sự nhận điện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, con nai Kala là Đề- bà-đạti-đa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy tùng của Đề-bà-đạt-ấa; con 
nai Lakkhana là Xá-lợi-phất; nai mẹ là mẹ của Ràhula (La-hâu-la) và nai cha là Ta vậy. 


-00Ooo- 


12. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền Thân Nigrodhamiga) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 45 of289 


Sống với Nigrodha..., 


Câu chuyện này, khi ở _S Viên, bậc Đạo Sư đã kề về mẹ của Tì Tưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la 
Ca- -diễp). Tục truyền răng thuở còn là con gái một triệu phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đây thiện 
căn đề chấm dứt các hành, sống đời cuối cùng như cây đèn trong ghè, nội tâm nàng sáng chói niềm hy 
vọng chứng quả A-la-hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong đời sống gia đình, và muốn 
xuát gia. Nàng thưa với cha mẹ: 


- Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sống gia đình, con muốn xuất gia trong Giáo pháp giải 
thoát của Đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. 


- Này con, con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. Con là con gái độc nhất của chúng ta. Con không 
được xuất gial 


Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghĩ: “Thôi, hãy chấp nhận là vậy. Khi nào về 
nhà chông, được chông bằng lòng, ta sẽ xuất gia!” 


Nàng lớn lên, đi về nhà chồng, trở thành người vợ írung thành, sống trong gia đình có giới hạnh và theo 
thiện pháp. Khi nàng sông trong gia đình, nàng thụ thai, nhưng không biết mình đã thụ thai. 


Một ngày hội lớn được tuyên bố trong thành ấy và mọi người trong thành phó vui chơi hội lớn. TÌ hành 
phố được trang hoàng như thành phô Chư Thiên. Nhưng Irong khi lễ hội lớn đại đến cao độ, nàng vẫn 
không thoa phần son, không đeo đồ trang sức, ăn mặc như ngày thường. Chông nàng nói với nàng: 


- Này hiển thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn. Còn em thì không săn sóc gì cho thân mình. 


- Thưa hiển phu, thân này của em đầy ba mươi hai bộ phận của thân xác, trang điểm thân này làm gì? 
Thân này không do chư Thiên hóa sanh, không do Phạm thiên hóa sanh, không làm băng vàng, không 
làm bàng châu bảu, không làm bằng gô chiên-đàn vàng, không sanh từ đài sen trăng, sen hông hay sen 
xanh, không đựng đây thuốc trường sanh. Thân này uễ nhiêm do cha mẹ sanh, bị vô thưởng hủy diệt, 
băng hoại tan nát, làm nghĩa trang tăng trưởng, bị ai chấp thủ, là nhân của sâu ưu, là căn cứ của than 
khóc, là kho tàng của mọi bệnh lật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực, nội bộ ô uể, ngoại bộ thường bài 
tiết. Thật vậy, như toàn thế giới có thể thấy cứu cánh của nó là chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tự hội các 
côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thản: 


Ràng buộc bởi gân xương, 
Dịính lại với da thịt, 

Thân bị da bao trùm, 
Không tháy được như thát. 


- Kính thưa hiển phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang điểm thân này chẳng khác gì 
trang điểm bé ngoài một cái bình đựng đây phân? 


Người triệu phú nghe nàng nói như vậy bèn hỏi: 
- Nếu hiển thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiển thê không xuất gia? 
- Thưa hiền phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay! 


Nói xong, sau khi tổ chức bó thí lớn và tỏ lòng hết sức kính trọng Giáo hội, người triệu phú cùng với 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 46 of289 


một số tùy tùng lớn đưa nàng xuất gia, và nàng được xuất gia với chúng Tỷ-kheo-ni thuộc phái Đê-bà- 
đạt-äa. Sau khi xuất gia, nàng sông hoan hỷ với tâm tư viên mãun. 


Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các Tỷ-kheo-ni nhận thấy các căn của nàng đổi khác, tay chân và 
lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỏi nàng: 


- Này hiển muội, hình như hiền muội có thai. Sự việc này thế nào? 
- Thưa các hiển tỷ, tôi không biết sự việc này. Giới hạnh tôi đầy đủ! 
Rồi các Tỷ-kheo-ni đưa nàng đến Đê-bà-đạt-đa và hỏi Đê-bà-đạt-đa: 


- Thưa Tôn giả, thiện nữ nhân này, với sự chấp nhận khó khăn của người chỗng, đã được xuất gia. Nay 
nàng có thai, chúng tôi không biết nàng thọ thai nhỉ khi còn là cư sĩ, hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi 
phải làm gì? 


Để-bà-đạt-đa tự mình chưa phải là bậc Giác ngộ, nên không có lòng kham nhân, từ bi, từ mận và suy 
nghĩ: “Một T- -kheo-ni thuộc phái Đề- bà- đại-đa nay đã có thai, và Đề-bà-đạt-ấa lại hỷ xả. Ta sẽ bị chỉ 
trích như vậy. Ta phải đuổi người này. ” Rồi không điều tra, như xô đẩy một tảng đá, Đẻ-bà-đạt-đa lập 
tức khẳng định và nói: 


- Hãy đi ngay và tấn xuất người này! 


Chúng Tỷ-kheo-ni ấy nghe nói vậy, đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ. Nàng thiếu phụ thưa với các Tỷ- 
kheo-Hi ấy: 


- Thưa các Nữ Tôn giả, Trưởng lão Để-bà-đạt-đa không phải Đức Phật! Con xuất gia không phải với 
Đẻ-bà- đại-đa, nhưng con xuất gia với bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tối thượng ở đời. Chớ làm mát nơi 
con điều con đã được một cách khó khăn! Hãy đưa con đi đến Kỳ Viên, gặp bậc Đạo Sư! 


Chúng Tỷ-kheo-ni ấy đưa nàng đi, vừa qua con đường dài bốn mươi lăm dặm, từ Vương Xá dân dân đến 
Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư và tường trình sự việc. Bậc Đạo Sư suy nghĩ: “Dầu thai của nàng ấy được 
tượng hình khi còn là gia chủ, đây cùng là một dịp để ngoại đạo nói răng Sa-môn Gofama đã nhận lấy 
một Tỷ-kheo-ni bị Đề-bà- đại-đa loại bỏ. Để chấm dứt câu chuyện, vấn để này còn được giải quyết trước 
mặt vua và tùy tùng của vua ”. 


Ngày hôm sau, Thể Tôn cho mời vua Pasenadi, (Ba-tư-nặc) nước Kosdla, ông Cấp Cô Độc lớn, Cấp Cô 
độc nhỏ, nữ cư sĩ Visàkhà, và các nhân vật có tiếng khác. Rôi vào buổi chiều, giữa bốn chúng đã đều tụ 
họp, Thế Tôn bảo trưởng lão Upàii. 

- Hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của Tỷ-kheo-ni trẻ này giữa bốn chúng! 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


VỊ trưởng lão đi đên giữa hội chúng, ngồi trên chô đã soạn săn cho mình, cho gọi nữ cư sĩ Visakhà 
trước mặt nhà vua, và giao việc điều tra này: 


- Hãy đi, này Visdkhà, trước hỗi, hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của người thiếu phụ này. 
Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai trước đây hay sau thời gian ấy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 47 of289 


Nữ cư sĩ ï chấp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ấy, nữ cư sĩ quan sát tay, chân, lỗ rún, 
bụng, các phân thân khác của Tỷ- -kheo-ni trẻ. Sau khi tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong 
thời kỳ còn là gia chủ, nữ cư sĩ đi đến vị Trưởng lão và báo cáo kết quả. 


Vị trưởng lão, giữa bốn chúng, tuyên bố Tỷ-kheo-ni ấy là thanh tịnh. Báy giờ nàng được xác nhận là 
thanh tịnh, liên đến đảnh lễ chúng Tỷ-kheo và bậc Đạo Sư, rồi đi về trú xứ với các Tỷ-kheo-ni. Khi bào 
thai đã thuẫn phục, nàng sạnh được một bé trai có uy lực lớn, do nàng câu nguyện dưới chân Đức Phật 
Padumuttara cách đây nhiều kiếp. 


Nhà vua, một hôm đi đến gân trú xứ của Tỷ-kheo-ni, nghe tiếng của đứa trẻ, và hỏi các đình thân. Các 
đình thân biết câu chuyện, thưa lại với vua: 


- Tâu Đại Vương, vị Tỷ-kheo-ni trẻ ấy sanh được một đứa con trai. Đây là tiếng khóc của đứa trẻ. 
- Này các khanh, nuôi con là một chướng ngại cho các Tỷ-kheo-ni. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó. 


Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như một hoàng. tử. Đến ngày đặt 
tên, nó được tên là Kassapd, nhưng được biệt danh là hoàng tử Kassapd, vì được nuôi dưỡng như một 
hoàng tử. Khi lên bảy tuổi, Kassapa xuất gia với bậc Đạo Sư, và khi đây đủ tuổi, được thọ Đại Giới. 
Thời gian đi qua, vị áy trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp. Rôi bậc Đạo Sư 
ân chứng cho vị ấy: 


- Này các Tỷ-kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của Ta, tức là Hoàng tử Kassapa. 
Hoàng tử Kassapa, nhờ kinh Vammika (Kinh Trung Bộ, sô 23) chứng quả A-la-hán. Tỷ-kheo-ni, mẹ vị 
áy, nhờ phái triên Thiên quaùn, chứng quả cao nhái. Trưởng lão Cumarakassapa, giữa giáo pháp Đức 
Phật, sáng chói như mặt trăng răm giữa hư không. 


Một hôm, sau buổi ăn, trên con đường đi khát thực trở về, đức Như Lai khuyến giáo các Tỷ-kheo xong, 
đi vào Hương Phòng. Sau khi được lời khuyên giáo, Tăng chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban 
ngày, hay gian phòng ban đêm của họ. Vào buôi chiêu, họ hội họp tại Pháp đường, và tán thản đức 
hạnh của Đức Phật: 

- Này các Hiển giả, Đề-bà-đạt-ấa tự mình không phải là Phật, lại không có kham nhân, lòng từ bị, lòng 
từ mẫn, đã khiến cho Trưởng lão Cumarakassapa và T' rưởng lão nỉ gân bị hại. Nhưng bác Chánh Đẳng 
giác tự mình là bậc Pháp Vương, lại thành tựu kham nhân, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã trở thành chỗ 
nương tựa cho hai vị áy. 

Bậc Đạo sư, với uy nghỉ của Đức Phật, đi vào Pháp đường, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi luận bàn chuyện gì? 

Các Tỷ-kheo thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới trở thành chỗ nương tựa cho hai người ấy, nhưng 
trong quá khứ cũng vậy. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 48 of289 


-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một con nai. Khi từ bụng mẹ sanh 
ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống như hòn châu báu, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như 
tâm màn nhung, móng chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng (Yak), thân 
to lớn bằng con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với năm trăm con nai và được gọi là nai 
chúa Nigrodla (Cây Đa). Không xa bao nhiêu, có một con nai khác, với năm trăm con nai tùy tùng và 
được gọi là nai Sakha (Nhành), nai này cũng màu sắc vàng. 


Lúc bấy giờ vua Ba-la-nại thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì không ăn cơm. Hằng ngày vua 
triệu tập dân thành dân tỉnh lại, đình chỉ công việc của mọi người và vua thích đi săn bắn. Mọi người suy 
nghĩ: “Vua này đình chỉ công việc của chúng ta; chúng ta hãy gieo bẫy mồi và đặt nước uống cho các 
con nai trong vườn, đuổi nhiều nai vào trong ấy, đóng cửa lại và bắt dẫn chúng đến vua” 


Như vậy, họ gieo có làm bẫy môi, đặt nước uống khắp vườn, cho sắp đặt cửa, đem theo những người 
trong thành, tay cầm côn, gậy và các loại binh khí khác đi vào Từng tìm nai, họ bao một vòng vây 
khoảng độ một dặm để bắt đàn nai bị vây ở giữa, và như vậy họ vây quanh chỗ ở của đàn nai Nigrodha 
và đàn nai Sakha. 


Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lấy gậy đập cây, đập bụi, đập đất, đuổi đàn nai ra khỏi chỗ ở của chúng, 
khua động các loại vũ khí như gươm, giáo, cung, la hét và đuôi đàn nai vào rừng. Rồi họ đóng cửa lại, đi 
đến gặp vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, vì luôn luôn đi săn nai, Đại Vương phá hoại công việc của chúng con. Nay chúng 
con đã dẫn đàn nai rừng vào đầy cả vườn của Đại Vương. Từ nay trở đi, Đại Vương có thê ăn thịt chúng. 


Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu vườn, nhìn các con nai, thấy 
hai con nai vàng, liên tha chết cho chúng. Từ đây về sau, có khi nhà vua tự đi bắn một con nai rồi đem 
về. Có khi người đầu bếp đi đến, bắn nai rồi đem về. Các con nai, thấy cây cung, liền run rây vì sợ chết 
nên bỏ chạy. Nhưng khi bị hai hay ba vết thương, chúng mệt mỏi, bị bệnh, và bị giết. Đàn nai báo cáo sự 
việc như vậy lên Bô-tát. Bồ-tát cho gọi Sakha và nói: 


- Này bạn, nhiều con nai bị hại, dầu thế nào chúng cũng phải chết. Nhưng bắt đầu từ nay trở đi, chớ đề 
các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để các con nai thay phiên nhau đi đến chỗ phải chết. Một 
ngày là phiên đàn nai của tôi, một ngày là phiên nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ đi đến, 
năm xuông đặt đầu vào chỗ phải chết. Làm vậy, các con nai khác khỏi bị thương. 


Con nai Sakha châp thuận. Từ đây trở đi, theo phiên mình, một con nai đi đên, năm xuông, đặt cô vào 
chỗ bị giêt. Người đâu bêp đên, bắt con nai năm đây rôi đem đi. 


Một hôm đên phiên một con nai cái có mang ở trong đàn nai Sakha. Con nai cái đên gặt Sakha và thưa: 


- Thưa chúa tê, tôi có thai, săp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sông đên phiên. Hãy cho qua phiên 
của tôi. 


Nai Sakha nói: 


- Không thê bảo những con nai khác thế phiên cho ngươi được. Ngươi hãy chịu những gì sẽ đến với 
ngươi, hãy đi đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 49 of289 


Con nai cái ấy không được nai Sakha chấp thuận, liền đi đến Bồ-tát và trình bày sự việc. Bồ-tát nghe 
xong liên nói: 


- Được, hãy đi đi! Ta sẽ bỏ qua phiên của người! 
Rồi nai chúa tự mình đi đến, đặt đầu vào chỗ chết năm chờ. Người đầu bếp thây vậy liên nói: 
- Con nai chúa đã được tha khỏi chêt, nay lại năm ở chỗ chết này. Sự việc này là cớ sao? 


Rồi kẻ ấy đi báo cáo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với đoàn tùy tùng đông đảo, thấy 
Bô-tát, liên nói: 


- Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho người. Sao nay ngươi nằm ở đây? 

- Thưa Đại Vương, một con nai cái đến gặp tôi, yêu cầu một con khác thay phiên cho nó. Tôi không có 
thể bắt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chết được. Tôi quyết định cho con nai cái ấy mạng sống của 
tôi, nhận lẫy cái chết thay cho con nai cái, nên nằm ở đây, Đại Vương chớ có nghỉ ngờ gì khác! 

Vua nói: 

- Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người, có ai đầy đủ khảm nhẫn, hòa áI, 

từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật bằng lòng với ngươi. Hãy đứng đậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cái ấy 
thoát khỏi sợ hãi! 

- Thưa bậc nhân chủ, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại thì thế nào? 

- Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. 

- Thưa Đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các con sinh vật bốn chân khác thì sao? 

- Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 

- Thưa Đại Vương, các loài bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các đàn chim thì thế nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


- Thưa Đại Vương, các loại chím như vậy được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn đàn cá sống ở trong nước 
thì thê nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


Như vậy con nai chúa đã xin vua được thoát khỏi sợ hãi cho tât cả chúng sanh, đứng dậy, khuyên nhà 
vua thọ năm giới, và nói: 


- Thưa Đại Vương, hãy sông theo Chánh pháp! Hãy xử sự đúng Chánh pháp đối với cha mẹ, đối với con 
trai, con gái, đối với Bà-la-môn, gia chủ, đối với dân ở thành phó, dân ở các tỉnh. Hãy tự mình sống 
đúng Chánh pháp, khi nhân loại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này! 


Sau khi thuyết pháp cho vua với uy lực kỳ diệu của Đức Phật, Bồ-tát sống tại khu vườn trong một vài 
ngày đê khuyên giáo vua, rôi cùng với đàn nai vây quanh, lên núi đi theo chúng vào rừng. Con nai cái đẻ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 50 of289 


ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai con này đi chơi với đàn nai Sakha. Thấy nai mình đi chơi 
với đàn nai Sakha, nai mẹ khuyên con mình, bắt đâu từ nay chớ đi tới Sakha, nên đi tới Nigrodha và nói 
lên bài kệ: 

Sống với Ni-gro- -dha, 

Chớ sống với Sa-khal 


Chết với Ni-gro-dha, 
Hơn sống với Sa-kha. 


Từ đây trở đi, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và dân chúng nhớ răng các con 
nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không dám đánh đập hay đuôi chúng đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo cáo 
lên vua biệt. Vua nói: 


- Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mất nước chớ không bỏ lời đã hứa. Hãy đi 
đi, trong quôc độ của ta, không con nai nào bị đánh cả! 


Nai Nigrodha, nghe tin này, liền hợp đàn nai lại và bảo: 
- Bắt đầu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 
Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 


- Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, chỉ làm dấu bằng cách cột lá lúa 
lại. 


Bắt đầu từ đấy, theo tin đồn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng ruộng. Bắt đầu từ đấy, các con 
nai không Vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột lại. Đây là nhờ Bồ-tát khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi 
khuyến giáo đàn nai, Bô-tát Sông ở đấy cho hết tuôi thọ, rồi cùng, với đàn nai đi theo nghiệp của mình. 
Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bồ-tát, suốt đời làm các công đức rồi sau đó đi theo nghiệp của 
mình. 


-00O00- 
Bậc Đạo Sư nói sau khi kể pháp thoại: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới bảo vệ Trưởng lão nỉ và Kumarkassapa, mà thuở trước 
1a cũng bảo vệ như vậy. 


Rồi Ngài thuyết giảng Bồn Sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết 
luận băng cách nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai Sakha là Đê-bà-đạt-đa, đàn nai là tùy tùng của Đê-bà-đạt-ấa, nai cái là Trưởng lão 
ni, nai con là Kumarakassapa, vua là Ananda, con nai chúa Nigrodha là Ta vậy. 


-00000- 
13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền Thân Kandina) 


Đảng nguyên rúa mũi tÊH..., 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 51 of289 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cảm dỗ của những người vợ trước đối với các Tỷ- 
kheo. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiên thân Indriya số 248, Chương tám. Thể Tôn nói với Tỷ-kheo 


- Này Tỷ-kheo, do người đàn bà này, trước kia mạng ông bị hoại diệt và bị thiêu sống trong lửa hừng. 


Các Tỷ-khco yêu câu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy, và Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện bị tái 
sanh che lắp. 


[Bắt đâu từ nay, chúng tôi sẽ không nói đến lời yêu câu giải thích của các Tỷ-kheo, sự trình bày 
rõ câu chuyện bị tái sanh che lắp, mà chúng tôi chỉ nói: Kế câu chuyện quá khứ. Tất cả các phân 
còn lại đều được hiểu như ở các chuyện trước. | 


-00O00- 


Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, vua nước ấy đang trị vì ở thành Vương Xá. Đến mùa lúa, các con nai trú 
ở Ma-kiệt-đà gặp nguy hiểm, vì vậy chúng đi vào con đường núi trong rừng. Tại đấy, một con nai rừng 
lại luyến ái một con nai cái sống ở một làng biên địa. Khi các con nai từ đường núi về trong thời đi 
xuống biên địa của làng, vì tâm luyến ái con nai cái ấy, con nai núi đi theo nó. Con nai cái nói: 


- Chàng là một con nai núi ngu s1. Tại biên địa của làng, có nguy hiêm và có chuyện đáng sợ hãi. Chớ đi 
xuông với chúng tôi. 


Vì con nai núi có tâm luyến ái, không chịu trở lui, vẫn đi với con nai cái. Người dân ở Ma-kiệt-đà biết 
thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuống, và ân núp tại chỗ kín bên đường. 


Trên đường hai con nai ấy trở về, một người thợ săn ân núp tại moät chỗ kín. Con nai cái đánh được hơi 
người, biết có người thợ săn ân nÚp, nên bảo con nai ngu sĩ đi trước, còn mình đi sau. Người thợ săn chỉ 
với một phát tên, bắn ngã con nai tại chỗ. 


Con nai cái biết con nai rừng bị bắn trúng, liền nhảy lên, chạy như gió. Người thợ săn ra khỏi chỗ ấn 
núp, lột da con nai núi, nhen lửa, và nướng thịt nai ngọn ngọt trên đồng than cháy không ngọn. Sau khi 
ăn thịt, ,uống nước XOng,, với đòn gánh anh ta mang về phân thịt dư thừa còn máu nhỏ giọt để làm vui 
lòng mây đứa trẻ, và đi về nhà. 


Lúc ấy, Bồ-tát được sanh làm một vị thần ở khu rừng ấy. Thấy sự việc đã xảy ra, ngài suy nghĩ như sau: 
“Con nai ngu đại này chết không phải do meï, không phải do cha, chỉ do lòng dục. Chúng sanh hưởng 
lạc thú khi dục mới tượng hình, nhưng rồi SẼ gặp nạn khổ đau, bị chặt tay, bị năm loại khô đau, bị trói, 
bị đánh. Làm cho những người khác khổ và chết là điều đáng bị chỉ trích ở trong đời này! Quốc độ nào 
có nữ nhân hoành thành, ra mệnh lệnh, quốc độ ấy bị nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỉ trích! Những 
chúng sanh nào chịu đề cho nữ nhân chỉ phối thật đáng bị chỉ trích”. 


Trong khi các vị thần khác nói lời tán thán và cúng dường hương, hoa v.v.. „ Bồ-tát tóm thâu ba lời chỉ 
trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy vang lên âm thanh dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ 
này: 


Đảng nguyễn rủa mũi tên 
Băn người gây thông khô, 
Đảng nguyên rủúa quốc độ 
Do nữ thần lãnh đạo! 

Đáng nguyên rủa chúng sanh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 52 of289 


Chịu thân phục đản bà! 


Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỉ trích được Bồ-tát tóm thâu, và toàn khu rừng vang dậy lời thuyết 
pháp khi Bồ-tát thuyết giảng uy lực của Đức Phật. 


-00O00o- 


Bậc Đạo Sư, thuyết pháp thoại này xong, liễn giảng về Bán Sự thật. Cuối bài thuyết Siảng, vị Tỷ-kheo ái 
luyễn chứng quả Dự Lưu. Bậc Đạo sư kế hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau, và kết luận với sự 
nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai rừng là vị Tỷ-kheo luyến ái, con nai cái là vợ trước của Tỷ-kheo, còn vị thân thuyết 
pháp nêu rõ tội lôi dục tham là Ta vậy. 


-00O0o- 


14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiên Thân Vàtamiga) 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bác Đạo Sự đã kề về Trưởng Lão Cullapindapatika Tissa. Theo 
truyền thống, khi bậc Đạo Sư ở tại Ti rúc Lâm, gần Vương Xú, con trai của một gia đình triệu phú giàu 
có, tên là Tissakumara, một hôm ấi đến Trúc Lâm, nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Tissa về nhà, xin phép 
xuất gia, nhưng cha mẹ không bằng lòng. Tissakumara bèn nhịn đói trong bảy ngày như Ratthapàla 
(Kinh Trung Bộ số 83) và được cha mẹ cháp thuận xuất gia với bậc Đạo Sư. 

Độ nửa tháng, sau khi truyền giới xuất gia cho T issakumara, bậc Đạo Sư, từ Trúc Lâm đi đến Kỳ Viên. 
Tại đấy, vị thiện nam này theo người ba hạnh đâu đà, dùng thời gian khất thực từng nhà ở Xá-vệ. Với 
danh xưng Trưởng lão Cullapindapatika, vị ấy trở thành sáng chói trong Giáo pháp bậc Đạo sư như 
mặt trăng giữa bầu trời. 

Trong khi ấy, tại Vương Xá, nhân một ngày hội lớn được tổ chức, cha mẹ của Trưởng lão lấy đồ trang 
sức, mà con thường dùng trong khi còn ở nhà, bỏ vào trong một cải hộp bạc đặt lên trên ngực, vừa khóc 
vừa nói như sau: 


- Trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đô rang sức này. Sa-môn Cổ-đàm đem 
đứa con một của chúng ta đi đến thành Xá-vệ. Nay con chúng ta ngôi ở đâu? đứng ở đâu? 


Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình ấy, thấy vợ nhà triệu phú khóc, liền hỏi vì sao bà khóc. Bà kể lại 
câu chuyện. Người Kỹ nữ thưa: 


- Thưa bà, con trai bà ưa thích gì? 

- Nó ưa thích thứ này, thứ này! 

- Nếu bà cho con chủ quyên hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con trai bà về. 

Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đê nghị, cho tiền phí tốn, tiễn kỹ nữ đi với tùy tùng đông đảo: 
- Hãy đi và dùng sức mạnh của mình đem con ta vẻ. 


Người kỹ nữ ấy ngôi trong xe có màn che đi đến Xá-vệ, tạm trú tại con đường Trưởng Lão thường đi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 53 of289 


khất thực. Nàng được vậy quanh với đoàn tùy tùng của mình, và không cho Trưởng lão thấy những 
người tùy tùng cùng đến từ gia đình triệu phú. Khi Trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất thực, 
nàng dùng thìa, dùng bát cúng đường đồ ăn, trói buộc Trưởng lão với lòng tham vị, lần lượt mời 
Trưởng lão vào ngôi trong nhà và cúng dường đô ăn. 


Khi biết Trưởng lão đã bị mình chỉnh phục, nàng giả đau, nằm ở phòng Irong. T rưởng lão, trong khi đi 
khát thực từng nhà , đến tại cửa nhà nàng. Người hầu cẩm lấy bình bát của vị ấy và mời vào ngôi trong 
nhà. Sau khi ngôi, Trưởng lão hỏi: 


- Nữ cư sĩ ở đâu? 

- Thưa Tôn giả, nữ cư sĩ bị đau, và mong muốn được thấy Tôn giả. 

Bị trói buộc bởi lòng tham vị ngon, phá hoại giới cắm mình đã chấp nhận, Trưởng lão đi vào phòng ngủ 
của ,hàng. Sau đó nàng kê lại nguyên do nàng đên đây cám đồ vị ây, trói buộc vị ấy với lòng tham vị, 
khiến vị ấy từ bỏ sự xuaát gia, đặt vị ấy vào trong thể lực của mình, và ẩựa vị ấy ngồi Irong xe với đoàn 
fùy tùng đông đảo, đi về Vương Xá. Sự việc này được lan truyền rộng rãi. Các Tỷ-kheo ngồi trong Pháp 


đường nói chuyện này: 


- Này chư Hiển giả, một Kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc Trưởng lão Cullapindaptika Tissa với lòng 
tham vị ngon và đã đem Trưởng lão đi! 


Bậc Đạo Sư đi đến Pháp đường ngôi xuống trên bảo tọa được soạn sẵn, và hỏi chuyện gì đang được các 
Tyñ-kheo bản. Các Tỷ-kheo áy thuật lại chuyện áy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ Tỷ J5 -kheo này bị trói buộc bởi lòng tham vị, đã rơi vào thể lực 
của nàng, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã rơi vào thể lực của nàng. 


Rồi Thê Tôn kê câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadattha trị vì ở Ba-la-nai, cón một người giữ vườn tên là Sanjaya. Một con nai 
g1ó đi đến khu vườn Ấy, thấy Sanjaya liền bỏ chạy. Sanjaya không làm cho nó sợ hãi, cho nó thoát đi. 
Con nai ấy tiếp tục đến và thường đi qua lại trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các loại hoa 
quả trong vườn, và hàng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: 

- Này khanh, khanh có thấy sưï việc gì lạ ở trong khu vườn không? 


- Tâu Đại Vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi đến, đi qua đi lại trong khu 
VƯỜN. 


- Khanh có bắt nó được không? 
- Nếu được một chút mật ong, con có thể dẫn nó đến ngay trong nội cung. 
Vua bảo cho kẻ ấy mật ong. 


Người giữ vườn lấy mật, đi đến khu vườn tại chỗ con nai gió thường đi, kẻ â Ấy bôi cỏ với mật và ân núp. 
Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham vị, không đi chỗ khác, chỉ đến khu vườn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 54 of289 


Người giữ vườn biết được con nai đã tham đắm cỏ dính mật, liền dần dần xuất đầu lộ diện. Những ngày 
đâu thấy người giữ vườn, con nai ấy liền bỏ chạy, nhưng rồi thấy luôn, nói khởi loøng tin, dần dân đến 
ăn cỏ đặt trong tay người giữ vườn. 


Người giữ vườn biết đã lấy được lòng tin của con thú ấy, bèn rải đến đường những cảnh lá non dày như 
tâm thảm cho đến nội cung, quảng bên nách một hũ đựng mật, giắt một năm cỏ và thắt lưng, rải cỏ có 
dính mật trước mặt con nai, và đưa nó đến tận nội cung. 


Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thây người, hoảng hôt, sợ phải chêt, cứ chạy 
qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ lâu đài đi xuông, thây con nai hoảng sợ, liên nói: 


- Con nai gió này, cả một tuần không đi đến chỗ nó thấy người, trọn đời không đi đến chỗ nó sợ hãi, con 


vật sống nơi rừng rậm ấy bị trói buộc bởi lòng tham vị, nay đã đi đến cảnh ngộ như thế này! Thật vậy, 
không có gì ác độc hơn là lòng tham vị ở đời. 


Rồi với bài kệ, vua thuyết pháp: 
Không gì ác hại hơn 
Truyên thuyết nói là vậy, 
Ở nhà hay với bạn, 
San-gia-da với vị 
Chỉnh phục con nai gió 
Chỉ nương tựa núi rừng. 
Sau khi nói vậy, vua liền thả con nai ấy về rừng. 
-00O00- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ấy không phải chỉ nay mới trói buộc vị ấy với lòng tham vị, 
và chỉnh phục vị áy, nhưng trong thời quả khứ cũng đã làm như vậy. 


Sđu khi thuyết pháp thoại này, Tì hé Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, Sanjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Cullapindapatika, còn vua Ba-la-nai là Ta 
vậy. 


-00O0oo- 


15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDTYA (Tiên Thân Kharàdiya) 
Khi con nai CÓ tắm HỒNG..., 


Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị Tỷ- 
kheo khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo. Vì thế, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông khó bảo, không chấp nhận lời khuyến giáo? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 55 of289 


- Thưa thật vậy, Bạch Thế Tôn! 
Thế Tôn nói: 


- Thuở xưa, vì khó bảo ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc Hiên trí nên bị bắt trong bẩy sập, 
và mạng sông bị diệt vong! 


Nói vậy xong, Thê Tôn kê câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadattta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con nai, với đàn nai vây quanh sống 
ở trong rừng. Một con nai chị đưa đến một nai con và nói: 


- Này em, đây là cháu của em. Hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của loải nai. 

Bồ-tát nói với con nai cháu: 

- Vào giờ ấy, hãy đến học. 

Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bảy ngày cũng như vậy, bỏ qua bảy lời 
khuyên giáo, nó không đến học sự khôn ngoan của loài nai, và cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị 
bắt trong một cái bẫy. 

Mẹ nó đến hỏi Bồ-tát: 

- Này em, em có dạy cho cháu những khôn ngoan của loài nai không? 

Bồ-tát nói: 


- Đừng nghĩ đên con nai không châp nhận khuyên giáo ây nữa. Con của chị không học những sự khôn 
ngoan của loài nai. Nay em không còn muôn khuyên giáo nó nữa. 


Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Khi nai có tắm móng 
Với sừng chia nhiêu nhánh, 
Lại có bảy mưu chước 
Để tự cứu lấy mình, 
Ta không dạy nó nữa, 
Hồi Kha-ra-di-ya. 
Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy, và mang thịt về. 
-00O00- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng khó bảo như vậy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 56 of289 


Ti huyết pháp thoại này xong, bác Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự hiện diện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai cháu là Tỷ-kheo khó bảo, con nai chị là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con nai 
khuyên giáo là Ta vậy. 


-00000- 
16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiên Thân Tipallatthamiga) 


Nai với ba cử chứ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại tỉnh xá Badarika ở Kosambi, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La- 
hâu-la) ham học các học giới. Một thời, bậc Đạo Sư trú ở điện 1ggàlava, gần thành Älavi, nhiều nữ cư 
sĩ và T1ỷ-kheo-ni thường đến tỉnh xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tô chức ban ngày. Nhưng sau một 
thời gian, các cư sĩ và các Tỷ-kheo-ni không đi nữa, chỉ có Tỷ-kheo và nam cư sĩ. Từ đấy, thuyết pháp 
được tô chức ban đêm. 


Sau buổi thuyết pháp, các Tỷ-kheo (rướng: lão đi về chỗ ở của mình, còn các íu sĩ trẻ nằm dại phòng 
giảng với các nam giới. Khi họ ngủ, một số nằm ngáy khò khò và nghiền răng. Một số chỉ năm một lát 
rồi dậy, nhìn thấy sự kiện không thích đáng ấy, và báo cáo lên Thể Tôn. Thể Tôn chế ra học giới như 
sau: 


- Tỷ-kheo nào nằm ngủ với người chưa thọ Đại giới là phạm tội Pàcittiya (Ba-dật-đề: tội phải thú 
nhận trước Tăng chúng) 


Rồi Ngài ấi đến Kosambi. Lúc bấy giò, các Tỷ-kheo nói với Tôn giả La-hâu-la: 
- Hiển giả La-hẳu-la, Thế Tôn đã đặt ra học giới. Hiển giả nay hãy tìm chỗ ở của mình 


Lúc trước, vì kính trọng Thế Tôn, vì Tôn giả tha thiết học hỏi các học giới, các Tỷ-kheo áy đã tiếp đón 
La-hấu-la nhự vào nhà của mình, đã soạn một chiếc giường nhỏ và cho Tôn giả một cải y lam gối. 
Nhưng hôm ấy, các Tỷ-kheo vì sợ vi phạm học giới, nên không cho La-hâu-la chỗ ở. 


Hiển giả La-hâu-la không đi đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không đi đến Aá- lợi-phát là vị 
Tướng quân Chánh pháp và là giáo thọ sư của mình, cũng không đi đến Đại-mục-kiên-liên là bậc sư 
trưởng của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Tỉ hé Tôn, như thể đi vào cung điện Phạm thiên và trú ở 
đấy. 


Trong phòng vệ sinh của Đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng, nên làm bằng đất thơm. Hoa và vòng hoa 
kết thành vòng dọc theo những bức tường. Suốt đêm có cây đèn thấp. sáng. Hiển giả La-hâu-la không vì 
cảnh sảng frọng này mà trú ở đấy, chỉ vì các Tỷ-kheo bảo tìm lấy chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, 
vì muốn học tập nên trú chỗ ấy. 


Thỉnh thoảng, các Tỷ-kheo thấy Tôn giả từ xa đi đến, vì nục đích thử thách, thường quăng bên ngoài cái 
cán chối hay một ít rác, chờ khi La-hâu-la đi đến, liễn hỏi: 


- Hiến giả, ai quăng đồ rác này? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 57 of289 


Khi được nghe: Chính La-hâu-la đi qua đường này, La-hâu-la không nói: - Thưa Tôn giả, tôi không biết 
việc này 


Trải lại, La- hẳu-la thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỗi, và sau khi được tha lỗi mới đi. Vì mong 
muốn học tập như vậy, nên La-hâu-la mới trú tại chỗ ấy. 


Rồi trước khi rạng đông, bậc Đạo Sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đắng hẳng. Tôn giả đằng hằng 
lại. 


- Ai đó? 

- Con là La-hẳu-la. 

Rồi Tôn giả đi ra đảnh lễ. 

- Này La-hâu-la, sao con nằm ở đây? 


- Vì không có chổ ở, bạch T' hé Tôn, trước đây các Tỷ-kheo cho con ở chung, nay vì sợ phạm tội, không 
cho con chỗ ở. Nghĩ rằng, đây là một chỗ không va chạm một ai, nên con năm ở đây! 


Tì hể Tôn xúc động mạnh vì Chánh pháp, Suy nghĩ: “Với La-hâu-la, các Tỷ-kheo còn vất bỏ như vậy, thì 
đổi với các lớp chúng trẻ mới xuất gia, có gì họ không làm được ”. 


Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho họp các Tỷ-kheo và hỏi Tướng quân Chánh pháp: 

- Này Xá-lợi-phất, ông có biết nay La-hâu-la trú tại chỗ nào không? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này Xá- lợi-phất, La-hâu-la đang ở trong nhà vệ sinh! Này Xá-lợi-phất, nếu các ông vứt bỏ La- hẳu-la 
nhự vậy, thì đối với các lớp trẻ mới xuất Sia, có gì các ông không làm được? Nếu sự việc là vậy, những 
ai xuất gia trong Giáo pháp này sẽ không ở lại. Bắt đâu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa 


thọ Đại giới ở chung một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho họ ở ngoài, sau khi biết chỗ ở của họ 


Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngôi trong pháp 
đường tán thán đức hạnh của La-hâu-la: 


- Thưa các Hiên giả, hãy xem La-hẳu-la tha thiết học tập như thế nào. Khi được hỏi chỗ ở của mình, La- 
háu-la không nói: Ta là con Đức Thê Tôn. La-hâu-la không chóng đói một Tỷ-kheo nào, nhưng đã đến ở 
phòng vệ sinh! 


Khi các Tỷ-kheo đang nói như vậy, bậc Đạo Sư đến tại pháp đường, ngôi xuống bảo toạ có trang hoàng 
và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi ở đây đang nói chuyện gì? 
- Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La-hâu-la, không nói chuyện gì khác. 


Bác Đạo Sư nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 58 of289 


- Không phải chỉ nay La-hâu-la mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm bàng sanh, cũng đã tha thiết 
học tập rồi. 


Và Thê Tôn kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị vì tại Vương Xá. Lúc â ấy Bồ Tát sanh làm một con nai, với đàn 
nai vây quanh sống ở trong rừng. Con nai chị đem con mình đến và nói: 


- Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai. 
- Tốt lắm. 

Bồ-tát đáp lại và nói: 

- Này cháu thân, hãy đi, và vào giờ ấy, hãy đến học. 


Con nai cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn ngoan của loài nai. Một ngày kia, 
khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bẫy sập và thốt tiếng kêu của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy, về 
báo cho nai mẹ biết con bị mắc bẫy. Nó đi đến nai em và hỏi: 


- Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? 
Bô-tát nói: 


- Đừng sợ những điêm dữ đên với cháu. Nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài nai. Nay sẽ đên 
lượt chị cười rồi đó! 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nai với ba cử chỉ, 

Với nhiều sự khôn ïIgOah, 
Biết dùng chân tám móng, 
Biết nửa đêm uống Hước; 
Chỉ với một lỗ tai, : 

Thở theo nhịp độ đát; 

Với sảu sự khôn ïIgOah, 
Cháu tôi thắng người thù. 


Như vậy, Bồ-tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài nai, và an ủi nai chị. Còn nai 
con bị bắt trong bẫy sập, không vùng vẫy, năm duỗi châ hêt sức thoái mái theo một bên hông, móng 
chân cào đất tại chỗ gần chân, hất lên bụi và cỏ, đi tiêu và đại tiện, đầu gục xuống, le lưỡi, làm thân đẫm 
ướt mồ hôi, rồi nó nín thở khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thuở với một lỗ mũi ở dưới, nín thở với 
lỗ mũi ở trên, khiến toàn thân cứng đờ như con vật đã chết. Vì thế cho nên các loài ruôi xanh đến bu 
quanh nó. Chỗ này, chỗ kia, các con quạ đã đậc xuống. Người thợ săn đi đến, lấy tay vỗ bụng nó, suy 
nghĩ: “Con này bị bắt hồi sáng, nay đaõ bắt đầu thối rồi”, kẻ ấy cởi dây trói cho nai, và nói: 


- Nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 59 of289 


Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đâu lượm cành cây và lá. Con nai con liêm trỗi dậy, đứng lên 
bôn chân, vùng vây cái thân, vươn cô, và như đám mây bị gió lớn tan, nó chạy rât nhanh vê với mẹ nó. 


-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 
- La-hâu-la không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, Ngài kết luận với sự nhận diện Tiên thân 
như sau: 


- Khi ấy, con nai chắu là La-hẫu-la, con nai mẹ là Upplavamnà và con nai cậu là Ta vậy. 
-00O00- 
17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền Thân MàIluta) 
Nếu là tối hay sáng..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kế 
rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một trưởng lão tên Tối, và một trưởng lão tên là 
Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng: 
- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
Sáng nói: 
- Trong thời tối trăng. 
Một hôm, Sáng hỏi Tối: 
- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
Tối nói: 
- Trong thời sáng trăng. 
Cả hai không thể tự giaâi quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh? 
Bậc Đạo Sư, lắng nghe câu chuyện của họ xong, liễn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiêu đời sông chát chứa, nên 
các ông nhận định không rõ ràng nữa. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 60 of289 


Một thời dưới chân núi, một con sư tử và một con hồ làm bạn với nhau, cùng ở trong một cái hang. Lúc 
bây giờ, Bồ-tát xuất gia làm một ấn sĩ, cũng ở dưới chân núi ấy. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên 
giữa hai con vật ấy về vấn đề lạnh. Con cọp nói trời lạnh trong thời mặt trăng tối. Con suu tử lại nói trời 
lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đến hỏi Bồ-tát. Ngài nói 
lên bài kệ: 


Nếu là tối hay sáng 
Khi nào có gió thôi, 
Có gió thổi, trời lạnh 
Cả hai, không ai thua. 


Như vậy, Bồ-tát giải hòa đôi bạn. 
-00O0oo- 
Bác Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, thuở trước, Ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này 


Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng Bốn Sự thậi. Cuối bài giảng ấy, hai vị Trưởng lão chứng 
quả Dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận điện Tiên thân: 


- Lúc ấy, con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khô hạnh đã trả lời câu hỏi. 
-00O00- 
18. CHUYỆN ĐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền Thân Matakabhatta) 


Nếu chúng sanh biết được..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về đô ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiễu 
người giết hại nhiễu dê cừu... đê cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các Tỷ-kheo tháy họ làm 
như vậy, hỏi bậc Đạo Sư: 


- Bạch Tỉ hể Tôn, nay nhiễu người giết hại sinh mạng nhiễu loài hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết, 
Bạch Thê Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không? 


Thể Tôn nói: 


- Cúng đô ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? 
Thuở xưa, các bậc Hiên trí ngôi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn 
thể dân chúng ở cõi Diêm-phù-để bỏ hành động ấy. Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy 
lại khởi lên. 


Nói vậy xong, Thể Tôn kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba-la-nai, một Bà-la-môn thông hiểu ba tập Vệ-đà, một 


danh sư nồi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các 
đệ tử. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 61 of289 


- Này các con thân, hãy dân con dê này đên sông, tăm cho nó, đeo vòng hoa ở cô nó, cho nó ăn lúa độ 
nửa đâu, chải chuôt cho nó rồi đem nó lại đây. 


Các đệ tử vâng lời, dắt đê đến sông, tắm cho nó, chải chuốt cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con đê 
ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ được thoát đau khô”, vì vậy 
nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bề cái ghè, lại nghĩ: “Bà-la-môn này, khi giết ta, sẽ chịu 
nỗi đau khô của ta thuở trước”, nó khởi lòng thương hại người Ba-la-môn và khóc lớn tiếng. Các thanh 


niên ấy hỏi nó: 

- Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì bạn cười, vì nhân gì bạn khóc? 

- Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông! 

Họ đem con đê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện, hỏi con đê: 

- Này dê, sao ngươi lại cười vả sao ngươi lại khóc? 

Con đê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình, và nói với Bả-la-môn: 

- Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ông, ta là một Bà-la-môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng 
dường đồ ă ăn cho người chết, đã giết một con dê để cúng dường. Vì giẾt chỉ một con đê, ta bị chém đầu 
trong bốn trăm chín mươi chín lần sống chết. Nay là lần thứ năm trăm sống chết cuối cùng của ta. Hôm 
nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấ Ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng, do nhân duyên nảy ta cười. Còn 
ta khóc, vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết moät con đê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến năm trăm lần. Hôm 
nay ta sẽ thoát cái khô ấy. Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ hình chặt đầu trải năm 
trăm đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. 

- Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 


- Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết! 


- Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 


- Này Bà-la-môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm! 
VỊ Bà-la-môn thả con dê ra, nói với các đệ tử: 


Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc 
sau lưng tảng, đá ấy, và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấ lấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy, một mảng đá bị đánh 
vỡ, rơi trên cô con đê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều người qui tụ lại xem. 


Lúc bây giờ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, Bồ- tát ngồi kiết- già trên hư 
không, trên đại chúng đang đứng nhìn, và suy nghĩ: “Những chúng sanh này, nếu biết được kết quả của 
việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa!” Rồi với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ: 


Nếu chúng sanh biết được 
Sự này sanh đau khổ, 

Hữu tình sẽ không còn 
Giêt hại hữu tình nữa, 

Vì ai giết hữu tình, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 62 of289 


Sẽ phải sâu, phải khổ. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và nhiều người nghe bài thuyết 
pháp â âY, biết sợ hãi điạ ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bồ- tát thuyết pháp xong, an trú quân chúng vào Ngũ 
giới, rôi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng, an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, sau khi 
làm các phước đức như bô thí v.v... được sanh lên thiên giới, làm tràn đây thành phố chư Thiên. 


-00O00o- 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận diện Tiển thân như 
sau: 


- Thời ấy, Tu là vị thần cây. 

-00O0oo- 
19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiên Thân Àyàcitabhatta) 
Nếu muốn thoát hiện tại..., 


Cấu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về lễ cúng dường do cầu nguyện các thân linh. Lúc 
báy giỏ, theo truyền thuyết, quản chúng trong khi ấi buôn, (hưởng hay giết các loài hữu tình, để làm lê 
cúng dường cho các thân với lời cầu nguyỆÊn: “Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiễn lời, chúng 
tôi dế làm lễ cúng dường cho các ngài!”. Câu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được an toàn, có 
được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực các vị thần, nên giết hại nhiễu loài hữu tình, làm lỄ cúng 
dường để giải toả lời cầu nguyện của mình. 


Thấy vậy, các Tỷ-kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn kề câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, tại nước Kảsi, một vị gia chủ tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm đồ ăn cúng dường cho thần 
cây bàng mọc gần cổng làng. Khi đi về được an toàn, vị Ay giết nhiều loài hữu tình, và đến gốc cây để 
xin giải toả lời hứa. Nhưng vị thần cây đứng giữa hai cành cây nói lên bài kệ này: 


Nếu muốn thoát hiện tại, 
Hãy nghĩ thoát đời sau, 
Thoát hiện tại như vậy, 
Là trôi buộc thật chặt, 
Bậc trí không thoát vậy, 
Thoát vậy, buộc kẻ ngu. 


Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sinh, sông theo chánh pháp, sau khi mạng chung được sanh lên Thiên 
giới làm tràn đây thành phô chư Thiên. 


-00O00- 
Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, Ta là vị Thân cây. 


-00O0o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 63 of289 


20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiên Thân Nalakapàna) 

Thấy dẫu chân đi xuống..., 

Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpana, sống ở rừng Ketaka, gân hô Nalakapàna, bậc 
Đạo Sư kể cáu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo, sau khi tắm tại hỗ Nalakapdna, bảo 


các Sa-di đi lấy những cọng lau để làm ống kim, họ thấy các cọng lau đều trồng rỗng hoàn toàn, liền 
đến hỏi Thể Tôn: 


- Bạch T; hể Tôn, chúng con cho lấy các cọng lau để làm ống kùm. Nhưng từ gốc cho đến ngọn, các cọng 
lau ấy đều trồng rỗng hoàn toàn. Vì sao lại như vậy? 


Bác Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, đây là do đại nguyện xưa của Ta vậy. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00000- 
Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hồ trong khu rừng rậm. Trong hồ ấy, có một con quỷ La-sát 
ăn thịt những ai xuông nước. Lúc bấy giờ, Bồ- tát sanh làm khi chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, 


được vây quanh với độ tám mươi ngàn con khi, Bồ-tát che chở đàn khi sống ở trong rừng. Bồ-tát thường 
khuyên đàn khỉ: 


- Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết, tại đấy các loài phi nhân 
đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn và uống nước trước kia chưa uống, hãy hỏi 


ta đã. 


Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến, sau nhiều ngày, chúng tìm nước 
uống, và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không uống nước, cứ ngôi chờ Bồ-tát. Ngài đên và nói: 


- Các con thân, sao các con không uông nước? 
- Chúng con chờ ngải đên. 
- Tôt lăm, các con thân! 


Bồ-tát đi vòng hồ thấy có dẫu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ:” Không gì nghi ngờ nữa, hồ 
này có phi nhân ân trú”. Bồ-tát nói với đàn khi: 


- Này các con thân, việc các con làm tôt lăm, vì đã không uông nước. Hô này có phi nhân ân trú. 


Con quỷ La-sát dưới nước biệt được chúng không uông nước, liên hiện ra hình thù ghê rợn với bụng 
xanh, mặt trăng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi lên và nói: 


- Sao lại ngôi đây, hãy xuông uông nước! 


Bồ-tát hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 64 of289 


- Có phải ngươi là La-sát sanh ra ở trong nước không? 
- Phải. 
- Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? 


- Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuông nước trở lên, ở tại đây, ta không tha một ail Ta sẽ ăn tât cả các 
ngươI. 


- Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta. 
- Nhưng hãy uống nước đi. 
- Được, chúng ta sẽ uống nước. Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi. 
- Làm sao các ngươi uống nước được? 
- Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi xuống nước, tám mươi ngàn 
chúng ta môi ngày lây một cành lau, như uông nước ngang qua một cành sen xanh, chúng ta sẽ uông 
nước hồ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không thê ăn thịt chúng ta được! 
Biết được ý nghĩa này, bậc Đạo Sư đọc câu kệ: 

Thấy dấu chân đi xuống, 

Không thấy dấu chân lên, 

Uống nước với cọng lau, 

Ngươi không giêt ta được! 
Nói vậy XONg, Bồ-tát cho đem lại một cọng lau, hồi tưởng lại những hạnh Ba-la-mật, phát lời chân ngôn, 
lấy miệng thôi cọng lau. Cọng lau trở thành trống rông hoàn toàn, không một khúc mắt nào còn lại ở 
trong. Với cách thức này, Bồ-tát cho đem lại ông lau khác, rồi ống lau khác và thôi. Nhưng nếu làm vậy, 
Bồ-tát không thê thoải hết được. Do đó, Bồ-tát không làm như vậy nữa. Rồi Bồ-tát đi vòng quanh hồ và 
ra lệnh: 


- Tất cả cọng lau đều trống rỗng hết! 


Do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ-tát, mệnh lệnh ấy được thành tựu. Từ đấy trở đi, tất cả cọng lau ở 
xung quanh hồ trở thành trống rồng. 


Trong kiếp này, có bốn thần thông tồn tại suốt kiếp. Thế nào là bốn? 


1. Tướng con thỏ trong mặt trăng, sẽ tồn tại trong suốt kiếp này (Tiền Thân số 316) 


2. Điạ đếm mà lửa được dập tắt, như đã được kể ở Tiền thân Vattaka (số 35), địa điểm ấy sẽ 
không bị lửa chạm đến trong suốt kiếp này. 


3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Ghatikara không bao giờ mưa rơi xuống trong suốt 
kiệp này (Kinh Trung Bộ sô 8l) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 65 of289 


4. Các cây lau mọc xung quanh hồ này sẽ hoàn toàn trống rỗng trong suốt kiếp này. 
Đây là bốn thần thông sẽ tổn tại trong suốt kiếp này. 
Bồ-tát ra lệnh như vậy, và lấy một cọng lau rồi ngoài xuống. Tám vạn con khỉ â Ấy, mỗi con cầm lấy một 
cọng lau, đều ngồi xuông vòng quanh hồ. và trong khi Bồ-tát hút nước vào qua ông lau, tất cả chúng đều 


ngồi trên bờ uông nước. Chúng uông nước như vậy, và con quỷ La-sát dưới nước không bắt được một ai 
nên không hoan hỷ, bỏ đi vê trú xứ của nó. Còn Bồ-tát với tuỳ tùng vây quanh, trở vê sông ở trong rừng. 


-00Ooo- 
Bác Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, những cây lau này hoàn toàn trồng rỗng chính do lời phát nguyện xưa của ta. 
Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và kết luận với sự nhận diện tiền thân: 


- Thời ấy con quỷ La-sát nước là Đê-bà-đạt-đa, tám vạn con khi là hội chúng của Đức Phật, còn khí 
chúa khéo dùng phương tiện là Ta vậy. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 66 of289 


4.03 PHÁM KURUNGA 
21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiên Thân Kurunga) 


Con nai biết rõ được..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Đạo Sư kế về Đê-bà-đạt-ấa. Một thời, tại Pháp đường, 
các Tỷ-kheo ngôi tụ họp, nói lời chỉ trích Đê-bà-đạt-đa: 


- Thưa các Hiển giả, với mục đích sát hại Như Lai, Đê-bà-đạt-ẩa đã mướn những người bắn cung, xô 
tảng đá xuống, thả rông con voi Danapalaka (Tài Hộ) dùng mọi cách thức đề giết hại Thê Tôn. 


Rồi bậc Đạo Sư đên, ngôi xuống trên chô đã soạn săn và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hãy ngồi đây nói câu chuyện gì? 


- Bạch Tì hể Tôn, chúng con ngôi ở đây nói chuyện về những điều thất đức mà Đê-bà-đạt-đa đã làm để 
sát hại Thê Tôn! 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-ấa mới tìn cách sát hại Ta. Xưa kia, Đê-bà cũng đã 
làm như vậy, nhưng không thê sát hại 1a được. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra làm con nai sơn dương, ăn trái 
cây, và sông trong rừng. Một thời, Bồ-tát ăn các trái Sepanni từ những cây Sepanni sai quả. Có người 
thợ săn ở làng, một hôm tìm thấy những dấu chân nai dưới gốc cây sai quả ây, liền dựng một cái dàn 
trên cây, ngôi ở đấy, phóng cây giáo xuống các con nai đi đến ăn trái cây. Kẻ ấy sống với nghề săn và 
bán thít nai như vậy. 


Một hôm, thấy dấu chân Bồ- tát dưới một gốc cây, kẻ ấ ấy ăn thật sớm, cầm cây giáo, vào khu rừng, leo 
lên cây và ngôi trên dàn. Bồ- tát, vào buổi sáng, từ chỗ ấn nấp trong rừng đi ra, với ý định ăn trái cây 
Sepanni. Bồ-tát không vội đến gốc cây, mà đi vòng quanh đứng vòng ngoài suy nghĩ: “Có khi những thợ 
săn đặt dàn, dựng dàn trên cây. Có thê có nguy hiểm như vậy ở đây”. 


Người thợ săn biết Bồ-tát không đi đến, vẫn ngồi trên dàn quãng những trái sepanni xuống, rơi trước 
mặt Bồ-tát. Ngài suy nghĩ: “Những trái cây này rơi trước mặt ta, có thể có người thợ săn ở trên”. Bồ-tát 
quan sát chung quanh, thấy người thợ săn, làm vẻ như không thấy, nói to: 


- Này bạn cây quý hoá ơi, trước kia, bạn làm những trái cây rơi thẳng xuống, như dây leo lòng thòng 
xuông, nhưng nay bạn từ bỏ đặc tánh cây. Vì bạn từ bỏ đặc tánh cây, ta sẽ đi đên gôc cây khác đê tìm đô 
ăn cho ta vậy. Nói xong, Bô-tát đọc bài kệ: 


Con nai biết rõ được 

Trải cây ngươi làm rơi, 
Ta đi đên cây khác, 

Ta không thích trải ngươi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 67 of289 


Người thợ săn ngồi trên dàn, quăng cây giáo xuống và nói: 
- Hãy đi đi! Nay ta đã bắt hụt ngươi rồi! 
Bồ-tát nhảy vòng tròn, đứng lại và nói: 


- Này người kia, chú tuy giết hụt ta, nhưng chú không bắt hụt kết quả hành động chú làm, tức là tám địa 
ngục lớn, mười sáu địa ngục phụ và năm hình thức trói buộc và hành tội... 


Nói vậy xong, Bô-tát liên chạy xa đê tìm đô ăn. Còn người thợ săn leo xuông, đi đên chỗ kẻ ây muôn. 
-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Đê-bà cũng làm 
như vậy, nhưng không có thê làm được. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện tiễn thân. 

- Lúc báy giờ, người thợ săn dựng cái dàn là Đê-bà-đạt-ẩa, còn con nai sơn dương là Ta vậy. 
-00O0oo- 

22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền Thân Kukkura) 


Những con chó lớn lên..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Ti hễ Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu chuyện sẽ được 
trình bày trong Chương mười hai, Tiên thân Bhaddasàla (số 4635). Đê xác chứng lời dạy này, bậc Đạo 
Sư kê chuyện quả khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở Ba-la-nai, Bằ- tát do duyên hành động lợi ích cho bà con 
như vậy, được sanh làm con chó đầu đàn rất thông minh, sống trong một nghĩa địa lớn với đàn chó hàng 
trăm con vây quanh. 


Một hôm, vua ngự lên xe được trang hoàng đẹp đẽ, được kéo bởi những con ngựa Sindh giống quý, đi 
đến khu vườn, trọn ngày vui chơi tại đây, và khi mặt trời lặn, vua mới trở về thành. Yên cương của xe 
vẫn mắc vào xe, và quân hầu để xe trong sân hoảng cung trọn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên cương bị 
ướt. Các con chó nhà vua thuộc nòi giống tốt, từ trên lầu đi xuống, nhai ăn da và dây cương chiếc xe ấy. 
Hôm sau. họ báo cáo với vua: 


- Thưa Thiên tử, từ những miệng công chui vảo, các con chó đã nhai ăn da và dây cương chiêc xe. 


Vua nổi giận, ra lệnh giết tất cả chó mà họ thấy được. Từ đây trở đi, khởi lên tai nạn lớn cho loài chó. 
Chúng chạy trốn vào nghĩa địa và đến bên cạnh Bồ-tát. Bồ-tát hỏi: 


- Các con tụ họp đông ở đây vì duyên cớ gì? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 68 of289 


Chúng đáp: 


- Trong nội thành, da và dây cương của chiếc xe vua bị chó nhai ăn. Vua tức giận ra lệnh tàn sát chúng 
con. Nhiều anh em con bị giết hại. Cuộc khủng bố lớn đã khởi lên. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Tại một chỗ được bảo vệ như vậy, các con chó ở ngoài không có cơ hội để vào. Đây là 
việc làm của đàn chó giống tốt trong nội cung. Nay những con có tội không gặp việc øÌ, còn những con 
vô tội lại bị giết. Ta hãy cho vua thấy những con chó có tội kia và cứu mạng sống cho bà con vô tội của 
ta. 

Bồ-tát an ủi: 


- Các con chớ sợ, Ta sẽ làm cho các con hêt sợ hãi. Hãy chờ ở đây cho đên khi Ta yêt kiên nhà vua. 


Rồi ngài hướng tâm đến các Ba-la-mật, đặt hạnh từ bị lên hàng đầu, ngài nguyện: “Không một ai dám 
quăng đá hay gậy đề hại ta”. Rồi Bồ-tát một mình đi vào thành. 


Sau khi ra lệnh sát hại các con chó, vua ngồi một mình trong pháp đình. Bồ-tát đi đến đây, nhảy thắng 
đến dưới chỗ ngồi của vua. Các người hầu cận của vua cô găng hết sức đuổi ra, nhưng vua ngăn lại. Bồ- 
tát nghỉ một lát, từ đưới ghế đi ra, đảnh lễ vua rồi hỏi: 

- Có phải Đại vương sai giết hại các loài chó? 

- Phải, chính ta 

- Lỗi của chúng là gì, thưa bậc nhơn chủ? 

- Chúng nhai ăn đồ da phụ tùng và dây cương ở xe của ta! 

- Ngài có biết những con nào đã ăn đồ da không? 

- Ta không biết. 

- Không biết những con chó nào đã ăn đồ da, lại ra lệnh giết, như vậy khoâng phải lẽ, thưa Đại Vương. 

- Vì các con chó đã ăn đồ da ở xe ta, nên ta ra lệnh tàn sát tất cả con chó thấy được. 

- Các người của ngài giết tất cả chó hay có tha chết một số chó? 

- Những con chó nòi giống tốt trong cung của ta được khỏi chết! 

- Tâu Đại vương, vừa rồi ngài nói ra lệnh giết tất cả con chó mà họ thấy được vì chúng đã ăn dồ da ở xe 
của ngài. Nhưng nay ngài lại nói những con chó giống tốt trong cung của ngài được khỏi chết! Sự việc 
là vậy, ngài đã thực hành theo bốn sở hành vô lý: thiên vị, ghét bỏ, ngu sỉ và sợ hãi. Hành động vô lý 
như vậy là không chính đáng, không phải là phép vua. Vì vua, trong khi xử kiện, cần phải giống như cán 
cân. Nay các con chó nòi giông tôt được khỏi chết, còn các con chó yếu đuối lại bị giẾt. Sự việc như 
vậy, thì đây không phải sự giết hại không thiên vị tất cả loài chó mà chỉ là sự giết hại các loài chó yếu 


đuối thôi! 


Nói xong, bậc Đại Sĩ, với âm thanh dịu ngọt bảo vua: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 69 of289 


- Tân Đại vương, sở hành của ngài không phải là công lý. 
Rồi thuyết pháp cho vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Những con chó lớn lên 
Trong cung diện nhà vua, 
Thuộc loài nòi giống tỐI, 
Có dung sắc, sức mạnh, 
Chúng khỏi bị giêt hại. 
Chỉ chúng tôi bị giêi. 
Đây không giêt tất cả; 
Chỉ giết kẻ yêu hèn. 
Nghe Bồ-tát nói, vua bèn hỏi: 
- Này chó hiền trí, ngươi có biết ai đã ăn da ở xe ta không? 
- Vâng, tôi có biết 
- AI đã ăn? 
- Chính những con chó nồi giống tốt trong cung của ngài! 
- Làm thế nào biết được chúng đã ăn? 
- Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn. 
- Này chó hiền trí, hãy nói rõ đi. 


- Hãy cho gọi các con chó nòi giông tôt trong cung của ngài, cho đem một ít nước sữa và cỏ dabba đên 
đây. 


Vua làm theo lời yêu cầu. Rồi bậc Đại Sĩ nói: 

- Hãy cho nghiền nát cỏ này trong nước sữa và cho những con chó ấy uống. 
Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó liền nôn ra những miếng da. 
- Ôi! Thật giống như Đức Phật toàn tri xử kiện! 


Vua reo mừng, liền tỏ lòng tôn kính Bồ-tát bằng cách dâng cúng cái lọng trắng. Nhưng Bồ-tát thuyết 
pháp cho vua với mười câu kệ về pháp hành trong Tiền thân Tesakuna (số 521), mở đầu với câu: 


- Hãy hành Chánh pháp! Thưa bậc Đại vương thuộc dòng Sát-đề-ly, từ nay trở đi, Đại vương chớ phóng 
dật! 


Sau khi khuyên nhà vua giữ Năm giới, Bồ-tát trả lại vua cái lọng trăng. 


Nghe lời bậc Đại Sĩ thuyết pháp, vua tha chết cho mọi loài chúng sanh, rồi ra lệnh cung cấp cho tất cả 
loài chó, bắt đầu từ Bồ-tát, cơm ăn thường xuyên giống như thức ăn của vua. Tuân theo lời Bồ-tát 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 70 of289 


khuyến giáo cho đến trọn đời, vua làm các phước đức như bồ thí v.v..., vì vậy sau khi mạng chung, vua 
sanh lên cõi trời. Lời “Khuyến giáo của con Chó” tôn tại đên mười ngàn năm. Còn Bôồ-tát sông đên hệt 
thọ mạng, rồi đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho bà con, trong quả khứ cũng 
đã làm như vậy. 


1 huyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận diện 
Tiên thản: 


- Thời ấy, nhà vua là Ànanda, hội chúng của Đức Phật là bây chó hiển lành, còn con chó hiển trí là Ta 
vậy. 


-00O0oo- 
23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiên Thân Bhojanìya) 
Nay tuy nằm một bên..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T }-kheo từ bỏ tỉnh tấn. Thời ấy, bậc Đạo Sư 
gọi T}-kheo áy và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiên trí, trong những hoàn toàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tỉnh 
tán, dâu có bị thương vân không thôi thát. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ: 

-00Ö00- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở thành Bà-la-nại, Bồ-tát được sanh làm con ngựa Sindh nòi 
giống tốt, con ngựa báu của vua, được trang sức lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ ba năm, đầy đủ 
hương vị đặc biệt, đựng trong một cái dĩa bằng vàng, trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. 
Chuồng ngựa được dựng trên đất ướp thơm với bốn loại hương. Xung quanh chuông có treo những màn 
đỏ, trên trân treo cái tán bằng vải, được trang hoàng với các vì sao băng vàng. Trên tường thả xuống 
những chuỗi hoa thơm, vòng hoa và một ngọn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vị vua nào 
không thèm muốn vương quốc Ba-la-nai. 
Một thời, bảy vị vua bao vây thành Ba-la-nạl, gửi tối hậu thư cho vua Ba-la-nai, nói: 
- Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hãy là giao chiến. 
Vua mời các đại thần họp, báo tin ây và hỏi: 


- Này các khanh, nay phải làm gì? 


- Tâu Thiên tử, ngài không nên tự mình giao chiên trước. Hãy sai một vị cưỡi ngựa, ổi giao chiên trước. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 71 of289 


Nêu vị ây thât bại, chúng ta sẽ tính sau. 
Rôi vua cho mời vị ây đên và hỏi: 
- Khanh có thê giao chiên với bảy vị vua không? 


- Thưa Thiên tử, nếu thần được con ngựa Sindh nòi giống tốt, kế gì bảy vị vua, thần có thể giao chiến 
với các vua ở toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) 


- Này khanh, con ngựa Sindh giống tốt, hay con nào khác, tùy ý khanh muốn, hãy lấy con ngựa ấy và đi 
giao chiên. 


- Lành thay, thưa Thiên tử! 


Vị ây đảnh lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa Sindh tốt giống, khéo mặc áo giáp cho 
nó, tự mình vũ trang toàn diện, đeo gươm, rồi leo lên lưng ngựa Sindh, đi ra khỏi thành và nhanh như 
chớp, đánh tan đội quân thứ nhất, bắt sống một vua, cho dẫn vua aáy về giam ở đội quân trong thành. 
Rồi vị ấy đi nữa, đánh tan đội quân thứ hai, cũng vậy, đội quân thứ ba, thứ tư, thứ năm và bắt sống được 
năm ông vua. 


Nhưng khi vị ấy đánh tan đội quân thứ sáu, và bắt vua thứ sáu, thì con ngựa Sindh giống tốt bị thương, 
chảy máu và cảm thấy đau đớn rất nhiều. Biết con ngựa đã bị thương, người ky mã cho nó nằm xuống 
trước cửa cung vua, cởi áo giáp cho nó, và sai lính nai nịt một con ngựa khác. 


Bồ-tát nằm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người ky mã, tự nghĩ: „ Người kỹ mã đang nai nỊf 
một con ngựa khác, sẽ không thể nào đánh tan đội quân thứ bảy, không thể nào bắt được ông vua thứ 
bảy. Như vậy nó làm tiêu tan công lao ta đã làm, còn người ky mã không ai sánh kịp này sẽ bị giết, và 
nhà vua sẽ rơi vào tay quân thù! Ngoài ta ra, không một con ngựa nào khác đánh tan được đội quân thứ 
bảy, và có thê bắt được vị vua thứ bảy!” 


Đang năm như vậy, Bô-tát gọi người ky mã và nói: 


- Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thê đánh tan đội quân thứ bảy, bắt được ông vua 
thứ bảy. Tôi sẽ không đề ai hủy hoại thành quả tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dậy và nai nịt cho tôi! 


Sau khi nói vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nay tuy nằm một bên, 

Bị bắn bởi mũi tên, 

Con ngựa nội giống tỐI, 
Thăng hơn con ngựa khác 
Hồi này người ky mã 
Hãy nai nịt cho tôi 


Người ky mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nịt áo _giáp cho nó, rồi nhảy lên lưng ngựa 
ra trận đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sống ông vua thứ bảy và dẫn vị ấy về đội quân của vua mình. 
Người ky mã dắt Bồ-tát đến cửa thành và vua đi ra để xem Bô-tát. Bậc Đại Sĩ nói với vua: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 72 of289 


- Tâu Đại Vương, chớ giết bảy ông vua ấy. Hãy bắt họ thê sẽ trung thành với ngài rồi thả họ ra. Hãy cho 
người kỹ mã thọ hưởng danh vọng xứng đáng với công lao. Thật không phải đạo nếu để một chiến sĩ đã 
bắt được bảy vị phải chịu thiệt thòi! Đại vương hãy bô thí, hãy giữ giới, hãy trị vì quôc độ với Chánh 
pháp công băng. 


Khi Bồ-tát khuyến giáo vua như vậy xong, người ta cởi áo giáp cho Bồ-tát. Nhưng khi được cởi tung 
mảnh giáp, Bồ-tát mệnh chung. Vua lo việc hoả táng con ngựa rất trọng thể, cho người ky mã hưởng 
danh vọng lớn, và đòi bảy ông vua kia phải tự mình thề không còn phản bội gây chiến nữa, rồi đưa họ về 
nhà của họ. Vua trị vì quôc độ với chánh pháp và công lý, sau khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 


-00O0oo- 
Bậc đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì 
tỉnh tấn, dầu có bị thương vân không thối thất. Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì 
sao lại thối thất tinh tấn? 


Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo thối thất tinh tấn 
chứng quả A-la-hán. Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và kết 
luận với sự nhận diện Tiền Thân: 


- Thời ấy, vua là Ànanda, người cưỡi ngựa là Xá-lợi-phất, và con ngựa Sindh nòi giống tốt là Ta vậy. 
-00000- 
24. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền Thân Àjanna) 


Dâu thời nào, chô nào... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kề về một T }-kheo thối thất tinh tắn. Bậc Đạo Sư gọi Tỷ- 
kheo áy và nói: 


- Này Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiển trí trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn kiên trì tỉnh tấn, dâu 
có bị thương, vân không thôi thất 


Nói xong, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


-00O00o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nại, có bảy vị vua bao vây thành. Một chiến SĨ cưỡi 
xe, thắng hai con ngựa Sindh anh em vào xe, đi ra khỏi thành, đánh tan sáu đội quân và bắt sống sáu ông 
vua. Trong giờ phút ây, con ngựa anh bị thương. Người cưỡi xe, đánh xe đến cửa thành của vua mình, 
mở con ngựa anh ra khỏi xe, cởi áo giáp của nó, đặt con ngựa năm một bên hông, và bắt đầu cho nai nịt 
một con ngựa khác. Bồ-tát thấy vậy, suy nghĩ như đã suy nghĩ trong câu chuyện trước, rồi cho gọi người 
cưỡi xe, vừa nằm vừa nói lên bài kệ này: 


Dâu thời nào, chỗ nào, 

Dâu khi nào ở đâu, 

Con ngựa nỏi giống tối 
Vẫn hăng hái chiến đấu 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 73 of289 


Còn con ngựa yếu hèn 
Tại đáy, chịu đâu hàng. 


Người đánh xe đỡ Bồ-tát dậy, thắng ngựa vào xe, đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sống ông vua thứ bảy, 
rồi đánh xe đến cửa nhà vua, và mở con ngựa ra khỏi xe. Bồ-tát nằm thoải mái một bên hông, nói lời 
khuyến giáo vua như trong câu chuyện trước, rồi mạng chung. Vua làm lễ hoả táng con ngựa rắ trọng 
thể, ban thưởng nhiều danh vọng cho người đánh xe và sau khi trị vì nước đúng theo Chánh pháp, vua đi 
theo nghiệp của mình. 


-00O00o- 


Sau khi kể câu chuyện, bậc Đạo Sư trình bày bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tÿ-kheo thôi thất tỉnh tấn 
chứng được quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, vua là trưởng lão Ànanda, con ngựa anh là bậc Chánh Đẳng Giác. 
-00O00- 


25. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền Thân Tittha) 
Hãy thay bến nước khác..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một T 3-kheo, đệ tử của bậc tướng quân Chánh 
pháp, trước kia làm thợ vàng. Chỉ các Đức Phật mới có trí biết được tâm hướng của chúng sanh, chớ 
không ai khác. Do vậy, bậc Tướng quân Chánh pháp tự mình không biết tâm hướng của người đệ tử, đã 
cho một đề tài thiên quán về bất tịnh. Đề tài ấy không thích hợp với người đệ tử. Vì sao? 


Theo truyền thuyế,, người đệ tử ấy trải năm trăm năm liên tục sanh ra trong gia đình thợ vàng, tích lũy 
lâu ngày chỉ tháy vàng thanh tịnh. Trải qua bôn tháng, người đệ tử không thê làm khởi lên một tư tưởng 
nào của Thiên quán. Bậc Tướng quản chánh pháp không thê đem lại quả 4-la-hản cho đệ tử của mình, 


” 


tự nghĩ: “Người này chỉ có Đức Phật mới nhiếp phục được, ta sẽ đưa vị ấy đến gặp Như Lai ”. 
Vào buổi sáng sớm, bậc Tướng quân chánh pháp đem người đệ tử đi đến gặp bậc Đạo Sư. Ngài hỏi: 

- Này Xá-lợi-phát, vì sao ông đến đây lại đem theo một Tỷ-kheo? 

- Bạch Thế Tôn, con cho đệ tử con một đề tài Tì hiển quản, nhưng sau bồn tháng, vị ấy không phái khởi 
lên một chút tư tưởng nào của Tì hiển quán. Nghĩ rằng người này chỉ có Đức Phật mới giáo hoá được, 
nên con đưa đến gặp Thể Tôn. 

- Này Xá-lợi-phất, ông dạy đề tài Thiên quán nào cho đệ tử? 


- Bạch Thế Tôn, con dạy đề tài Thiên quán về bất tịnh. 


- Này Xá-lợi-phất, ông không hiểu biết tâm hướng của đệ tử. Hãy về đi, và để đệ tử ở lại đây, chiều trở 
lại và đem đệ tử của ông về. 


Sau khi bảo Tỉ rưởng lão đi về, bậc Đạo Sư cho Tỷ hà -kheo ấy mặc hạ y và thượng y tốt đẹp, đem Tỷ-kheo â ấy 
đi theo ngài vào làng khát thực, khiến Tỷ-kheo ây nhận được đô ăn tuyệt hảo, đủ loại cứng và loại mễm. 
Đi về tỉnh xá một lân nữa với các Tỷ-kheo vậy quanh, ban ngày bậc Đạo Sư vào nghỉ trong Hương 
phòng, và buổi chiều đem Tỷ-kheo ấy đi theo. Ngài đi dạo trong tỉnh xá, hoá hiện một hồ nước trong 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 74 of289 


vườn xoài, có nhiễu hoa sen và một hoa sen lớn hiện ra. Thê Tôn bảo Tỷ-kheo áy ngồi nhìn hoa sen, rồi 
Ngài đi vào Hương phòng. 


Tỷ-kheo ấy liên tục nhìn hoa sen. Thể Tôn khiến cho bông hoa ấy héo tàn. Trong khi Tỷ-kheo ấy đang 
nhìn, hoa sen ấy tàn dần, héo dân và mất màu sắc. Bắt đầu từ vòng ngoài cùng, các cánh hoa rơi XUÔNG, 
và frong một thời gian ngắn, tắt cả cánh hoa đều rơi hết. Rôi đến các nhụy hoa rơi, rơi dân, chỉ còn lại 
SƯƠNg SEH. 1)-kheo áy thấy vậy, liễn suy nghĩ: “Hoa sen này xinh đẹp như vậy, nhưng chẳng máy chốc 
màu sắc hoa tàn phai, các cánh hoa, nhụy hoa rụng xuống, chỉ còn lại gương sen. Hoa sen như vậy đã 
ấi đến héo tàn. Thân ta rồi cũng đi đến cảnh như vậy. Các hành là vô thường!” 


Với tư tưởng ấy, Tỷ-kheo đạt được Thiên quán. Bậc Đạo Sư biết tâm Tỷ-kheo ấy đã đạt Thiên quán, vẫn 
ngồi trong Hương phòng, phóng hào quang từ kim thân và nói lên bài kệ này: 


Tự cắt dáy ái dục, 

Như tay bẻ sen thu, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết bàn, Thiện Thệ dạy 


Cuối bài kệ này, 1-kheo ấy chứng quả A-la-hán. Với ý nghĩ: “Ta đã thoát mọi sanh hữu”, vị ấy nói lên 
lời cảm hứng với máy bài kệ: 


Ai đã sống cuộc đời, 

Tâm tư được viên mãn, 
Các lậu hoặc đã đoạn, 
Mang nhục thân cuối cùng; 
Giới hạnh thật thanh tịnh, 
Các căn khéo định tĩnh, 
Như mặt trăng được thoát 
Khỏi miệng thân Rà-hu. 
Ngu sỉ hắc ám lớn 

Bao phủ trùm khắp ta, 

Ta SÔI sạch, trù sạch, 

Mọi câu uê không còn. 

Ta rực sáng, chói sáng, 
Sáng chói ảnh quang mình, 
Như mặt trời trên không 
Chiêu ngàn tia ánh sảng. 


Sau khi nói lời cảm hứng, Tỷ-kheo ấy đi đến đảnh lễ Tị hễ Tôn. Vị trưởng lão cũng đến đảnh lễ bậc Đạo 
Sư, và đem đệ tử của mình về. Khi tin tức này lan truyễn giữa các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ngôi họp tại 
Pháp đường, tán thản những đức tính của bậc Pháp vương: 

- Này các Hiển giả, Trưởng lão Xá-lợi-phất vì không hiểu biết tâm hướng của chúng sanh nên không 
hiệu biết tâm hướng đệ tử mình. Còn bác Đạo Sư biết được, nên chỉ trong một ngày, đã đem lại quả 4- 
la-hán với những vô ngại biện tài. Ôi, lớn lao thay uy đức của Đức Phật! 


Rồi bậc Đạo Sư đên ngồi trên chô đã soạn săn và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi ở đây bàn chuyện gì? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 75 of289 


- Không có gì khác, bạch Thể Tôn, ngoài câu chuyện chỉ Thế Tôn mới có trí hiểu biết tâm hướng đệ tử 
của bậc Tướng quân Chánh pháp. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là kỳ diệu gì. Không phải nay Ta là Phật mới biết tâm hướng của Tỷ- 
kheo ấy. Thuở trước, Ta cũng đã biết tâm hướng của vị ấy rồi. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát làm người chỉ đạo cho vua về thế sự và thánh 
sự. Lúc bấy gIỜ, tại bến nước, chỗ tắm thường ngày của con ngựa báu, người ta đang tắm một con ngựa 
tầm thường yếu hèn. Khi người giữ dẫn con ngựa báu đến bến tắm, nó ghê tởm con ngựa tầm thường, 
nên không chịu đi xuống. Người giữ ngựa trình lên vua: 


- Tâu Thiên Tử, con ngựa báu không chịu xuống bến nước. 
Vua cho gọi Bồ-tát: 
- Này bậc Hiền trí, hãy đi ra tìm hiểu lý do gì khi con ngựa đi đến bến nước lại không chịu xuống. 


Vâng lệnh Thiên tử, Bồ-tát đi đến bờ sông, nhìn con ngựa, biết con ngựa không bị bệnh, ngài cỗ gắng 
tìm hiểu lý do gì con ngựa này không đi xuống bến nước. Bồ-tát suy nghĩ: “có lẽ một con ngựa khác 
được tắm trước ở đây, vì ghê tởm con ngựa ấy, nên nó không đi xuống bên nước”. Nghĩ vậy, Bồ-tát liền 
hỏi người giữ ngựa: 


- Có con ngựa nào khác được tăm trước ở bên nước này không? 


- Thưa ngài, có một con ngựa tầm thường khác. Bồ-tát nghĩ: “Con ngựa này vì lòng tự ái thương - tồn, 
không muốn tắm tại đây. Vậy đem nó đến tắm tại một bến nước khác”. Biết tâm hướng của nó, Bồ-tát 
nÓI: 


- Này bạn giữ ngựa, một người ăn đi ăn lại các món ngon như cơm, sữa, bơ, mật, đường v.v... lâu ngày 
Trôi cũng phát ngắn! Con ngựa này đã tắm nhiều lần tại bến nước ở đây. Hãy đưa nó xuống một bến nước 
khác, cho nó tắm và uống nước. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Hãy thay bến nước khác, 
Hồi này người đánh xe, 
Hãy cho ngựa uông nước 
Khi bên này, bên khác. 
Người quá gân cơm sữa, 
Cũng chán món ăn áy! 


Sau khi nghe lời Bằ- tát, họ dắt ngựa xuống một bến nước khác, cho nó uống nước và tắm. Trong khi ấy 
Bồ-tát liền đi đến yết kiến vua. Vua hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 76 of289 


- Này khanh, con ngựa được tắm và được uống nước rồi phải không? 

- Thưa rồi, tâu Thiên tử. 

- Vì lý do gì, trước nó không muốn làm như vậy? 

- Do lý do này... 

Bồ-tát báo cáo sự việc lên vua, và vua nói: 

- Ôi, thật là sáng suốt, Vị ấy biết được tâm hướng của cả con vật này. 

Vua thưởng cho Bồ-tát danh vọng lớn. Và khi mạng chung, Bồ-tát và vua đi theo nghiệp của mình. 
-00O00- 

Bác Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới biết tâm hướng của vị ấy, quá khứ ta cũng biết rồi. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện với nhau, bậc Đạo Sư nhận diện Tiển 
thân như sau: 


- Thời ấy, con ngựa báu là vị Tỷ-kheo này, vua là Ànanda, và vị đại thân hiển trí chính là Ta vậy. 
-00O0oo- 

26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền Thân Mahilàmukha) 

Trước nghe lời ăn trộm..., 


Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về Đê-bà-đạt-đa. Đê-bà-đạt-đa chiếm được lòng tin 
của hoàng tử Ajàtfasaffu (A-xâ- thê) nên đã được lợi dưỡng và danh VỌHg. Hoàng tử A-xả- thế xây dựng 
một tỉnh xá ở Gayàsisa cho Đê-bà-đạt và môi ngày đem đến cho vị ấy năm trăm cơm nấu bằng gạo 
thơm ba năm với hương vị hảo hạng. Dựa trên lợi dưỡng và danh vọng, hội chúng của Đề-bà-đạt-ấa trở 
thành đông đúc. Đê-bà-đạt-đa chỉ sống ở tỉnh xá với hội chúng, không hê ra khỏi tỉnh xá. 


Lúc bấy giờ, có hai người bạn trú ở Vương xá. Một người xuất gia với bậc Đạo Sư, một người xuất gia 
với Đề. bà-đạt-ãa. Họ đeán thăm nhau, tại chỗ này chỗ kia, hay tại tỉnh xá. Một hôm, người bạn y chỉ 
với Đề-bà-đạt-đa nói với người kia: 


- Này Hiên giả, sạo hàng ngày bạn phải đi khất thực, với mô hôi tuôn chảy mệt nhọc như vậy? Còn Đê- 
bà-đạt-đa chỉ ngôi ở tỉnh xá tại Œayàsisa, được ăn món ngon với hương vị đặc biệt. Không có phương 
tiện nào khác sao? Sao bạn lại chịu khô? Sao vào buổi sáng, bạn lại không đến tại Gayàsisa, uống cháo 
với hương vỊ, rồi ăn mười tám món đặc, và các món mêm tuyệt hảo với những hương vị đặc biệt? 


Người kia nghe nói đi nói lại mãi nên muôn đi và băt đâu từ đây, thường đên Œaydsisa, ăn và uống rồi 
trở về Trúc Lâm đúng giờ giác. 


Tuy thể, không phải lúc nào vị ấy cũng giấu giêm được. Không bao lâu, người ta biết người ấy đi đến 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 77 of289 


Gayàsisa ăn các món do Đề-bà-đạt-đa sắp đặt cho. Các người bạn hỏi vị ấy: 

- Này Hiển giả, có đúng sự thật chăng. Hin giả ăn các món do Đề-bà-đạt-đa sắp đặt cho? 
- Ai nói vậy? 

- Người này, người này! 


- Này Hiển giả, đúng sự thật là tôi có đi Gayàsisa để ăn. Nhưng không phải Đê-bà-đạt-đa cho tôi ăn. 
Chính những người khác cho tôi ăn. 


- Này Hiển giả, Đề-bà-đạt-ấa là kẻ thù của các Đức Phật. Đẻ-bà-đạt-đa theo ác giới, lấy được lòng tin 
của A-xà-thế, thâu hoạch cho mình lợi dưỡng và danh vọng một cách phi pháp. Hiển giả xuất gia trong 
Giáo pháp giải thoát như vậy, lại ăn các món do Đề-bà-đạt-ấa nhận được một cách phi pháp. Hãy đi, 
chúng tôi sẽ đưa Hiển giả đến gặp bậc Đạo Sư. 


Rồi họ đưa Tỷ-kheo ấy đến Pháp đường. Bậc Đạo Sư thấy vậy, hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, sao các ông đem lại đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn của vị ấy? 


- Bạch Thế Tôn, T }-kheo này đã xuất gia với Tì hé Tôn, lại ăn các món do Đê-bà-đạt-ấa nhận được một 
cách phi pháp! 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng, ông đã ăn các món do Đê-bà-đạt-đa nhận được một cách phi pháp? 
- Bạch Thể Tôn, không phải Đê-bà-đạt-đa cho con. Chính những người khác cho con ăn món ăn ấy! 


- Này Tỷ-kheo, chớ dối quanh ở đây! Đề-bà-đạt-ấa không có chánh hạnh, theo ác giới. Sao ông xuất gia 
ở đây, tuân theo lời dạy của ta, lại ăn các món của Đề-bà-đạt-ấa. Ông thường hay bị lôi kéo, hễ gặp ai 
thì đi theo người ấy! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O00- 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm đại thần cho vua ấy. Lúc ấy, vua có một 
con voi báu tên là Mahilamukha (Mỹ 1 nhân diện), có giới đức chánh hạnh, không làm hại một ai. Một 
hôm, bọn ăn trộm, giữa đêm, đi đến gần chuồng voi, ngồi không xa con voi bao nhiêu, và bàn tính như 
Sau: 


- Đây là con đường hầm phải đào. Đây là lỗ tường cần phải đục. Đường hầm và lỗ tường cần phải đục 
thông và mở rộng như con đường hay như bến nước, rồi mới mang đồ đạc đi. Hãy giết người để mang 
đồ đi, nếu cần. Như vậy, không ai có thê chống lại. 


Bọn ăm trộm không có giới đức chánh hạnh, rất tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Sau khi bàn luận, dạy bảo 
lẫn nhau như vậy, bọn chúng bỏ đi. Với phương tiện như vậy, ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, chúng 
cũng đến tại chỗ ấy và cũng bàn luận với nhau. Con voi nghe lời của chúng, tưởng chúng dạy cho mình 
cần phải trở thành tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Rồi con voi thực hành như vậy. 


Vào buôi sáng, khi người nải đên, nó dùng vòi bắt lây, quật xuông đât và giêt chêt người nài. Cũng vậy, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 78 of289 


nó giết một người nữa, rồi một người nữa. Con voi giết những ai đi đến gần nó. Người ta trình lên vua: 

- Con voi Mahilamukha đã trở thành điên. Nó giết những ai mà nó thấy! 

Vua cho gọi Bồ-tát và nói: 

- Hãy đi, bậc Hiền trí, và tìm hiểu vì lý do gì nó trở thành độc ác. 

Bồ-tát đi đến, biết con voi khỏe mạnh, rồi tìm hiểu lý do khiến con voi trở thành độc ác, và kết luận: 
Chắc hắn con voi nghe những người nói chuyện gần nó, tưởng họ dạy nó học nên trở thành độc ác. Bồ- 
tát hỏ người g1ữ voi: 

- Ban đêm, có ai đến gần chuồng voi để nói chuyện không? 

- Thưa Ngài có! Những người ăn trộm đến và nói chuyện. 

Bồ-tát đi đến vua và báo cáo: 


- Thưa Thiên tử, thân con voi không có gì biên đôi khác. Vì nghe các người ăn trộm nói chuyện, nó trơô 
thành độc ác. 


- Vậy nay cần phải làm gì? 


- Hãy cho những sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh đên ngôi gân chuông vol, và chỉ cân nói những 
chuyện giới đức chánh hạnh. 


Này khanh thân, hãy làm như vậy. 


Bồ-tát đưa những Sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh ngồi gần chuồng voi và nói những câu chuyện giới 
hạnh. Họ ngồi không xa con voi và nói những câu chuyện tốt lành: 


- Chớ hành hạ một ai! Chớ giết hại một ai! Hãy trở thành người có giới hạnh, nhẫn nhục, thân ái và từ 
mân! 


Con voi nghe vậy, tự nghĩ: “Những người này muốn đạy bảo ta. Bắt đầu từ nay, ta cần phải có giới 
hạnh!”. Và con voi trở thành hiền từ 


Vua hỏi Bằ-tát: 

- Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa? 
Bồ-tát trả lời: 

- Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa? 


- Thưa Thiên tử, nó đã trở thành tốt rồi! Con voi độc ác như vậy, nhờ các bậc hiền trí, đã an trú trên 
Chánh pháp như xưa. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 79 of289 


Trước nghe lời ăn trộm, 

Voi báu này giết hại, 

Sau nghe lời bậc trí, 

An trú trên thiện tánh, 

Làm công đức tốt đẹp. 
Vua nói: 


- Vị này biết tâm hướng của loài thú vật. 


Vua liền ban cho Bồ-tát danh vọng lớn. Sau khi sống tròn thọ mang, vua cùng với Bồ-tát đi theo nghiệp 
của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, trong quá khứ, hễ ông gặp ai thì theo người ấy. Nghe lời các người ăn trộm, ông đi theo 
những người ăn trộm. Nghe lời những người tu hành Chánh pháp, ông hành đúng Chánh pháp. 


Sau khi kể lại pháp thoại này và kết hợp hai mầu chuyện với nhau, bậc đạo Sự nhận diện Tì lên thân như 
Sau: 


- Thuở ấy, Mahilàmukha là vị Tỷ-kheo phản bội, vua là Ananda, còn vị đại thần là Ta vậy. 

-00O00- 
27. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiên Thân Abhinha) 
Một miếng, nó không ăn..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một nam cư sĩ và một trưởng lão lớn tuổi. Theo 
truyên thuyết, ở xá-vệ có hai người bạn. Một người xuất Sỉa, hàng ngày đi đên nhà người kia. Người kia 
bồ thí món ăn, tự mình cũng ăn, sau đó theo người bạn ấi về tỉnh xá, và đến khi mặt trời lặn, họ ngồi nói 
chuyện với nhau rồi mới đi vào thành. VỊ Tỷ-kheo thường đi tiễn bạn tận cửa thành rồi trở về. sự thân 
thiết giữa hai người ấy được các tỷ-kheo biêt rõ. Một hôm, các tỷ-kheo đang ngôi trong pháp đường, nói 
về sự thân thiết giữa hai người ấy. Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì? 
Các Tỷ-kheo nói: 
- Bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các 1ỷ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau. Trong quá khứ, họ đã thân 
thiết với nhau rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 80 of289 


-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm vị đại thần. Lúc Ấy, một con chó đi đến 
chuồng con voi báu và ăn những vắt cơm rơi tại chỗ con voi báu ăn. Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở 
thành thân thiết với con voi báu, và ăn gần con voi. Cả hai không có nhau không thể sống được. Con chó 
thường nắm lấy vòi con voi, và chơi đùa bằng cách đưa qua đưa lại. 


Một hôm, một người ở làng cho tiền người nài, và đem con chó ấy về làng của mình. Từ đó về Sau, 
không thấy con chó, con voi bỏ ăn, bỏ tắm. Người nài báo việc ấy lên vua rõ. Vua cho gọi Bồ-tát đến: 


- Này bậc Hiền trí, hãy đi tìm hiểu lý do gì con voi làm như vậy. 


Bồ-tát đi đến chuông voi, biết được Con voI rất buồn nản, tự nghĩ: “Thân thể con vật này không tỏ lộ 
bệnh gì. Có thê nó có tình bạn thân thiết với ai đó, và vì không thấy bạn, nó trở nên sầu muộn. 


Bồ-tát hỏi người nài: 

- Con voi này có thân thiết với ai không? 

- Thưa ngài, có. Nó có tình bạn thân thiết với con chó. 
- Con chó ấy nay đâu rồi? 

- Có một người đắt nó đi rồi. 

- Chú có biết chỗ ở của người ấy không? 

- Thưa Ngài, tôi không biết 

Bồ-tát đi tâu với vua? 


- Thưa Thiên tử, con voi không có bệnh gì. Nhưng nó có tình bạn thân thiết sâu đậm với con chó. Nay 
không thấy bạn, nên nó không ăn. Tôi nghĩ là như vậy. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Một miễng, nó không ăn, 
Không nuốt com và có, 
Tôi nghĩ vì con voi 

Tì hường thây bạn, con chó, 
Cho nên nó luyễn ái 

Con chó ấy, bạn mình. 


Vua nghe lời Bồ-tát nói liến hỏi: 
- Thưa bậc Hiền trí, nay phải làm gì? 


- Thưa Thiên tử, hãy cho người đánh trống và tuyên bố như sau: Con chó, bạn con voi báu của nhà vua, 
bị người bắt lây đem đi. Nhà nào có con chó ây, nhà đó sẽ bị trừng phạt! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 81 of289 


Vua làm theo lời khuyên này. Nghe được tin, người ấy liền thả con chó ra. Con chó lập tức chạy thật 
mau đến gần con voi. Con voi vừa lấy vòi đặt con chó lên trên đầu trán mình vừa mừng rỡ khóc lớn và 
đặt nó từ đầu trán xuống, đề con chó ăn trước, rồi mình ăn sau. 


- Ngay cả tâm hướng của loài vật, vị ấy cũng biết! 
Vua nói vậy và tặng cho Bồ-tát danh vọng lớn. 

-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các 1ỷ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau. Trong quá khứ, họ đã thân 
thiết với nhau rồi. 


Sau khi kể lại pháp thoại này, và thuyết giảng Bồn Sự thật, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau 
rồi nhận diện Tiên thân: 


- Lúc ấy, con chó là người cư sĩ, con voi là vị Trưởng lão lớn tuổi, còn vị đại thần Hiên trí là Ta vậy. 
-00O0oo- 

28. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ (Tiên Thân Nandivisàla) 

Chỉ nói lời từ hoà..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sảu Tỷ-kheo. Lúc 
bấy Siờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiển thiện Tỷ-kheo, thường khiêu khích, măng nhiếc, châm 
biếm và nhục mạ họ. Các Tỷ-kheo báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm Sau Tỷ-kheo, hỏi có phải thát 
như vậy không, và khi được trả lời là thát vậy, Ngài chê trách họ: 


- Này các Tỷ-kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thủ vật cũng hiểm hận. Thuở trước, một thú vật 
đã làm cho một người nói lời ắc phải mắt một ngàn đồng tiên vàng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara, có vị vua trị vì ở Takkasila, và Bồ-tát sanh ra làm con bò được 
đặt tên là Nandivisàla (Đại Hý). Một Bả-la-môn đi đên những người thường hau cúng dường bò, xin 
được con Nandivisala khi còn là con nghé. Người Bà-la-môn đối xử với nó như con ruột, thương mến 
cho nó aên ròng cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta được người 
Bà-la-môn này nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi Diêm-phủ- đề (Ấn Độ), không có một con 
bò nào khác có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biêu lộ sức mạnh của ta và cho người Bà-la-môn tiền 
nuôi dưỡng”. 


Một hôm, Bô-tát nói với vị Bà-la-môn: 


- Này Bả-la-môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò của tôi, nếu được cột chặt vào 
một trăm cỗ xe, cũng có thê kéo đi! Và đánh cá với người ấy một ngàn đồng tiền vàng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 82 of289 


Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: 

- Trong thành này, con bò của ai có được sức mạnh? 

Người triệu phú trả lời: 

- Chính nhà này, nhà của ta! 

Và ông còn nói tiếp: 

- Trong toàn thành này, không một ai có con bò giống như con bò của chúng tôi. 

Người Bà-la-môn nói: 

- Một con bò của tôi có thể kéo được một trăm cỗ xe cột chắt lại! 

Người gia triệu phú hỏi: 

- Con bò như vậy ở đâu? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Ở nhà tôi. 

- Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. 

- Tốt lắm, tôi bằng lòng. 

Và vị Bà-la-môn đánh cá một ngàn đồng tiền vàng. Rồi vị Bà-la-môn chất đầy một trăm cỗ xe với cát, 
sạn và đá, đặt chúng nối tiếp nhau, cột tât cả làm một, cáng xe với trục xe, cho tắm Nandivisala, cho nó 
ăn một đấu gạo thơm, trang sức vòng hoa vào cỗ xe đầu. Người Bà-la-môn, tự mình ngồi trên cán xe, 
đưa cao gậy thúc bò và nói: 

- Hi, hi, hi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con! 


Bồ-tát nghĩ: “Ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ ranh con”! và Bồ-tát đứng 
thăng chân như những cột trụ, không hê di động. 


Ngay lúc â ấy, người triệu phú bắt người Bà-la-môn đem lại một ngàn đồng. Vị Bà-la-môn thua một ngàn 
đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm dải, với tâm tư sầu muộn. 


Nandivisala vào nhà, thây vị Bà-la-môn sâu muộn, liên hỏi: 
- Này Bả-la-môn, có phải ông năm ngủ? 
- Làm sao ta có thê ngủ được khi ta thua mât một ngàn đồng! 


- Này Bà-la-môn, trong suốt thời gian ta sống ở nhà ông, có bao giờ ta làm bể chén bát gì, hay chà đạp 
một ai, hay đi đại tiểu tiện không phải chỗ? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 83 of289 


- Này con thân, không bao giờ có. 


Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. Hãy đi và cá với người kia 
hai ngàn đông tiên vàng. Nhưng ta không phải ranh con, không được gọi là đô ranh con! 


Vị Bà-la-môn nghe Bồ-tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá hai ngàn đồng. Vị ấy buộc một trăm cỗ xe 
như cách trước làm, cho Nandivisala trang điểm, và buộc nó vào cái cáng gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như 
thế nào? Buộc chặt cái ách vào cáng xe, rồi thắng con bò Nandivisala vào một phía ách, và buộc chặt 
phía bên kia bằng một miếng gỗ trơn từ ách vào trục xe, như vậy, ách được cứng thắng, không nghiêng 
một bên. Như vậy, chỉ một con bò có thể kéo một cỗ xe được làm cho cả hai con kéo. Rồi người Bà-la- 
môn ngồi trên cáng xe, vừa xoa lưng Nandivisal vừa nói: 


- Hi, hi, chú bạn hiền thiện! Hãy kéo, chú bạn hiền thiện! 
Bồ-tát được buộc chặt vào một trăm cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả một trăm cỗ xe, khiến cỗ xe cuối 
đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu đã di động. Người triệu phú giàu đàn bò thua cuộc, phải trả hai ngàn đồng. 


Những người khác cũng cho Bồ- tát nhiều tiền. Tất cả đều thuộc về vị Bà-la-môn. Như vậy, nhờ Bồ-tát, 
người Bà-la-môn được nhiều tiền của. 


Bậc đạo sư nói, sau khi khiến trách Sáu Tỷ-kheo Ấy. 
- Này các Tyỷ-Kheo, lời nói độc ác không làm aI vừa ý. 
Và ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Đẳng Giác liền nói kệ: 
Chỉ nói lời từ hỏa, 
Không từ hòa, không nói. 
Ai nói lời từ hòa, 
Kéo đi được gánh nặng, 


Khiên nó được tải sản. 
Do vậy, nó ưa thích 


-00O00o- 
Sau khi bậc Đạo sư kế pháp thoại này, Ngài nhận diện T lên thân như sau: 
- Lúc ấy Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy! 
-00O0oo- 
29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền Thân Kanha) 
Với gảnh nặng phải mang ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về thân thông song hành. Câu chuyện này và câu 
chuyên từ thiên giới xuống sẽ được trình bày trong Chương mười ba, Tiên thân Sarabhamiga (số 483) 


Sau khi thị hiện thân thông song hành, từ thiện giới, bậc Chánh Đẳng Giác đi xuống thành Sankassa. 
Trong ngày đại lễ Tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, Ngài đi vào Kỳ viên. Các Tỷ-kheo đang ngôi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 84 of289 


họp ở Pháp đường, tán thản đức hạnh bậc Đạo Sư, nói: 

- Này các Hiển giả, Như Lai không có ai sánh bằng. Không một ai khác có thể mang được gánh nặng 
nhự đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thị hiện thân thông, chúng ta sẽ thi thổ thân thông! 
Tuy nói vậy, họ không thị hiện được thân thông nào. Ôi, bậc Đạo Sư thật không ai sánh bằng! 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây bàn chuyện gì? 

- Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thản đức hạnh Thể Tôn. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thời quá khứ, khi Ta sanh làm thú 
vật, cũng không một ai so sánh với ta được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, 
những người chủ sống trong nhà một bà già, đem Bằ- tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng 
Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già. Lớn lên, Bề- 
tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường nắm 
sừng, năm tai, đeo cổ, năm đuôi bò chơi đùa và ngồi trên lưng bò. 


Một hôm, Bồ-tát nghĩ: “Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy 
làm ra tiên đề giải thoát bà cụ khỏi đời khô cực này”. 


Từ đó trở đi, Bồ-tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm người chủ trẻ của một đoàn lữ hành với năm trăm 
cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồ ghề. CÁc con bò của người ấy không thê kéo các cỗ xe qua được. 
Những con bò của năm trăm cỗ xe được cột vào cáng xe liên tục với nhau cũng không thể kéo một cỗ xe 
qua được. 


Lúc ấy Bồ-tát đang đi với các con bò làng, đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết 
đáng giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào giông tốt có thê kéo những cỗ xe của 
mình qua được. Thấy Bồ-tát, biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, người ấy liền 
hỏi những người chăn bò: 

- Này bạn, ai à chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, tôi sẽ trả tiền thuê! 
Các người chăn bò ấy nói: 

- Hãy bắt và cột nó vào! Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật! 


Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo ổi, nhưng con bò không di động. Theo truyền thuyết, Bồ-tát 
không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành, biết được ý định của con bò và nói: 


- Này chủ đản, ta sẽ trả cho ông một ngàn đông, tiên thuê kéo năm trăm cô xe, môi cô xe kéo qua được 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 85 of289 


trả hai đồng! 

Lúc ấy, Bồ-tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái kéo mạnh, bò đã kéo bồng 
chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. với phương cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của 
đoàn lữ hành chỉ trả một đồng cho mỗi chiếc xe, và cột một gói năm trăm đồng treo ở cô Bồ-tát. Bồ- tát 
suy nghĩ: “Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyeát định. Nay ta không cho nó đi!”. Rồi Bồ- 
tát đứng chặn đường trước cô xe, và dầu đoàn lữ hành cô găng dắt xe đi, cũng không thể dắt được. 


Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: “Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê!”. Bèn gói một ngàn 
đồng trong bọc, cột ở cổ Bồ-tát và nói: 


- Đây là tiền thuê của người đã kéo qua. 

Bồ-tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cô bò đem của bà cụ, 

bèn chạy đên gân Bồ-tát. Nhưng Bồ-tát đuôi chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua năm trăm 
cô xe, Bồ-tát hết sức mệt mỏi với đôi mắt đỏ kè. Bà cụ thấy gói một ngàn đồng ở cô Bồ-tát, liền kêu lớn: 

- Này con thân, tiền này con lẫy được ở đâu? 

Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: 


- Này con thân, ta đâu có muôn sông nhờ tiên công con làm được. Sao con lại chịu khô nhọc như vậy? 


Nói xong, bà lấy nước nóng. tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và cho bò ăn đủ loại đồ 
ăn thích hợp. Bà sống với Bồ-tát cho đến khi mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng. Trong thời quá khứ, cũng không 
có ai sảnh băng. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Với gánh nặng phải mang, 
Với khúc sông phải qua, 
Chúng cột con bò đen, 
Bò ải kéo gánh nặng! 
Như vậy, Ngài nêu rõ: 
- Này các Tỷ-kheo, khi ấy, chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng. 


Thê Tôn kêt hợp hai câu chuyện với nhau và nhận điện Tiên thân nhự sau: 


- Lúc áy, bà cụ là Uppalavamnà (Liên Hoa Säc), còn con bò đen của bà là Ta vậy. 
-00O00- 


30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiên Thân Munika) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 86 of289 


Chớ ham Munika..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám đỗ của một phụ nữ béo phệ. Câu chuyện 
này sẽ được trình bày ở Chương mười ba, trong Tiên thân Cullanarada-Kassapa (số 477). Bậc Đạo Sư 
hỏi Tỷ-kheo đáy. 

- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chỉ phối? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Vì nhân duyên gì? 

- Bạch Thể Tôn, vì sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ! 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, thiểu nữ này tạo bắt hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong ngày đám cưới của nàng, ông đã 
bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho sô đông người! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, tại một làng nọ, Bồ-tát sanh làm con bò tên 
Mahàlohita (Đỏ lớn) trong nhà một người có gia sản. Bô-tát có một em trai tên là Cullalohita (Đỏ nhỏ). 
Trong gia đình, hai con bò này làm tât cả công việc chuyên chở. 


Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng. Với mục đích dọn món 
ngon đãi khách đên dự đám cưới của con gái mình, cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Munika, và 
cho nó ăn toàn cháo cơm. Thây vậy, Lohita em nói với con bò anh: 


- Trong gia đình này, đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ, lá v.v... còn 
họ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy? 


Bô-tát nói: 


- Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon để chờ chết. Với mục đích dọn 
món ngon đãi khách đến dự ngày đám cưới của cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa, 
những người ây sẽ đến, họ cột chân con heo, kéo nó ra khỏi chuồng, chấm dứt mạng sống của nó và sẽ 
làm thành món ăn cả-ri đãi khách! 


Nói xong, Bồ-tát đọc kệ này: 


Chớ ham Mu-ni-ka, 
Nó ăn để chờ chết, 

Ít dục, hãy ăn rơm, 
Do vậy thọ mạng dải. 


Rôi không bao lâu, những người ây đên. Họ giêt Munika và nâu nó thành nhiêu món ăn. Bô-tát nói với 
em Lohita em: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 87 of289 


- Này em thân, hãy xem Munikal 


- Thưa anh, em đã thây kêt quả món ăn của Munika. Trăm lân ngàn lân tôt hơn món rơm của chúng ta, 
món ăn tôi thượng, không có tai hại, là tướng của mạng sông lâu dài. 


-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, như vậy, trong thời quá khứ, vì thiếu nữ này, ông đã mạng chung và làm thành món ăn 
cho nhiêu người! 


Sau khi nói lên pháp thọai này, bậc Đạo Sư giảng các Sự thái. Cuối bài giảng ấy, vị Tì J-kheo bị tham 
dục chỉ phối chứng quả Dự lưu. Bác Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận điện Tiên thán: 


- Khi ấy, con heo Munika là Tỷ-kheo bị tham dục chỉ phối, người thiếu nữ trong hai mẫu chuyện là mội. 
Lohita em là Ananda, Lohita anh là Ta vậy. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 88 of289 


4.04 PHẨM KULAVAKA 
31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền Thân Kulàvaka) 
Hãy để tổ chỉm con ..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo uống nước không lọc. Theo truyền 
thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ 
đó ra đi, hướng về Kỳ Viên để vết kiến bậc Chánh Đẳng Giác. 
Một Tỷ-kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có. Hai người thường lọc nước chung để 
uống. Một hôm, họ cãi lộn nhau. Người chủ cái lọc nước không cho người kia dùng lọc nước, tự mình 
lọc riêng rồi uống nước. Người kia không có đồ lọc nước, và không thể nhịn khát, nên uống nước không 
lọc. Hai người ấy tuân tự đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư, và ngôi xuống. 
Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo Sư liễn hỏi: 
- Các ông từ đâu đến? 
- Bạch Thể Tôn, chúng con ở quốc độ Kossala, sống trong một làng, từ đấy ra đi để vết kiến Ngài. 
- Nhưng các ông đi đường có hoà thuận không? 
Người không có lọc nước nói: 
- Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lọc nước. 
Người kia nói: 
- Bạch Thể Tôn, người này không lọc nước, tuy biết, vẫn uống nước có loài hữu tình. 
- Này Tỷ-kheo có thật chăng, ông tuy biết, vẫn uống nước loài hữu tình? 
- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn, con uống nước không lọc. 
Bác Đạo Sư: 
- Này Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, các bậc Hiển trí trị vì thành phố chư Thiên, trong khi thua trận, chạy 
trôn trên mặt biển, quyết không vì vương quyên giết hại các hữu tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn để cứu 


mạng sống cho các loài chim con loài Kim-si-điểu, và họ đã cho xe quay lui. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà, tại thành Vương Xá, có một vị vua Ma-kiệt-đà trị vì. Cũng như nay, 
Đề Thích (Thiên chủ Sakka) trong một đời sông trước đã sanh ra trong làng macala ở nước Ma-kiệt-đà. 
Thời đó, Bồ- tát được sanh làm con trai một đại gia đình quý tộc cùng ở trong làng Macala â ấy. Vào ngày 
đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là hoàng tử Magha; khi lớn lên có tên là Maghamanava (thanh niên Magha) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 89 of289 


Cha mẹ, cưới cho Bồ-tát một người vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. Bồ-tát cùng VỚI CON fra1, 
con gái lớn lên, thường hay bố thí, và giữ gìn Năm giới, trong làng ây có ba mươi gia đình. Và những 
người trong ba mươi gia đình ấy, một hôm, đứng ở giữa làng bạn bạc giải quyết những vấn đề ở trong 
làng. 

Bồ-tát, tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi làm chỗ ấy trở thành tốt đẹp và đứng đó. Rồi một 
người khác đến, đứng thê chỗ â ấy. Bồ-tát lại làm một chỗ khác, một chỗ khác, cho đến khi chỗ đứng cho 
tât cả mọi người trở thành tốt đẹp. 


Trong một thời khác, Bồ-tát dựng một cái lều, sau đó dẹp lều, rồi dựng một phòng lớn, trong ấy có đặt 
ghê giường và ghẻ nước. 


Trong một thời khác, ba mươi người ấy do Bồ-tát hướng dẫn trở thành dân tốt như mình. Bồ-tát thường 
cùng đi với họ làm các công đức như: sáng sớm thức dậy, với rìu nhỏ, búa, chùy cằm tay, đến ngã tư 
đường, họ đập với cái chùy, làm bật lên những hòn đá, đây đá qua một bên, dọn dẹp những cây va chạm 
vào trục xe, san bằng con đường gồ ghè, xây cầu, đào ao hồ, dựng phòng ốc, bố thí và giữ giới. Như 
vậy, phần lớn toàn dân trú trong làng vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, giữ gìn các giới. 

Người thôn trưởng suy nghĩ về họ: “Trước đây, khi những người này uống rượu, saùt sanh v.v..., ta lấy 
được nhiêu tiên, nào tiên rượu, tiên phạt, tiên cúng. Nay thanh niên Magha khiên họ giữ giới, nên họ 
không còn sát sanh nữa, v.v... Nay ta sẽ làm cho họ từ bỏ Năm giới”. 

Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: 

- Tâu Thiên tử, có một đoàn ăn cướp, đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác! 

Vua nghe kẻ ấy nói như vậy, liền bảo: 

- Hãy đi và dẫn chúng đến! 

Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và báo với vua: 

- Thưa Thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. 

Không điều tra việc làm của họ, vua nói: 

- Hãy đem chúng cho voi chả! 

Vua bắt tất cả những người ấy năm xuống trên sân vua và đem voi lại. 


Bồ-tát khuyên bảo họ: 


- Các bạn hãy hành trì giới. Hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với con voi, đối với tự 
thân đều giống nhau. 


Họ làm như lời khuyên ấy. 


Các người của vua đem voi đên đê chà họ chêt. Con voi được dắt đên nhưng không lại gân, chỉ rông to 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 90 of289 


rồi bỏ chạy. Họ lại đem con voi khác nữa. Tất cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ: “Chắc trong tay họ có 
thuôc trường sanh!” và vua ra lệnh soát. Sau khi soát không thây gì, họ thưa lên với vua: 


- Vậy chắc họ có đọc bùa chú. 

- Hãy hỏi họ. 

Những người của vua hỏi, Bồ-tát trả lời: 

- Có. 

Họ thưa lại với vua.. Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo: 

- Hãy đọc bài chú của các người. 

Bồ-tát trả lời: 

- Thưa Thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác. Nhưng ba mươi người chúng tôi không sát sanh, 
không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không “uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, 
chúng tôi bồ thí, chuùng tôi san băng đường sá, chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng ốc. Đấy là bùa 
chú của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. 

Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt người vu cáo làm nô lệ cho họ, 
rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đây trở đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ, họ gọi thợ 
mộc để xây dựng một phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với nữ nhÂn, họ 


không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ấy. 


Lúc bấy giờ, tại nhà Bồ-tát có bốn nữ nhân tên là Thiện Pháp, Tư duy, Hoan hý, Thiện sanh. Một trong 
bôn nữ nhân là Thiện pháp tự mình đi tìm người thợ mộc, hôi lộ cho người ây và nói: 


- Này anh, hãy cho tôi đóng góp phần chính trong việc làm phòng họp này. 

Người thợ mộc chấp nhận lời yêu, cầu, trước tiên cho phơi khô gỗ làm tháp nhọn, chặt đẽo, đục lỗ, làm 
xong cái tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất đi. Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt 
tháp nhọn, anh ta lại kêu than: 

- Ôi, thưa các Tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm. 

- Cái gì vậy? 

- Cần phải có một cái tháp nhọn. 

- Được, chúng tôi sẽ đem đến. 


- Nay không thể làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phải có một cái tháp nhọn với cây đã chặt 
trước phơi khô một thời gian, rôi cắt đẽo, và đục lỗ đê dành. 


- Vậy nay phải làm gì? 


- Hãy tìm xem trong nhà của a1 có cât một cái tháp nhọn đã làm xong và đê bán. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 91 of289 


Họ tìm kiếm, và thấy trong nhà của Thiện pháp có cái tháp ấy, nhưng không mua được. 
- Nếu các ông cho tôi dự phần công đức làm phòng họp, thì tôi sẽ biếu cái tháp nhọn. 

- Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phần công đức. 

Người thợ mộc nói với họ: 


- Sao các Tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ Phạm thiên gIỚI, không một chỗ nào khác loại trừ nữ nhân! Hãy 
lấy tháp nhọn. Có như vậy công việc của chúng ta mới hoàn thành. 


Họ bằng lòng lấy tháp nhọn, và làm xong phòng họp. Sau đó, họ cho sắp những ghế dài bằng gỗ, đặt 
những ghè đựng nước, cung câp cháo và cơm. Họ xây một bức tường xung quanh phòng họp, găn cửa ra 
vào, rải cát giữa những bức thành và ngoài bức thành trông một dãy cây cọ dừa. 


Còn nàng Tư duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy. Tại đó, không có một cây hoa nào, cây trái nào mà 
không có tên nàng. Nàng Hoan hỷ đào một hồ nước đẹp đẽ, tràn đây hoa sen năm sắc. Còn nàng Thiện 
sanh không làm gì cả. 


Bồ-tát làm đầy đủ bảy điều thệ nguyện: Hầu mẹ, hầu hạ cha, kính trọng anh cả, nói lời chân thật, không 
noí lời ác, không nói lời vu váo, nhiếp phục xan tham và tóm tắt trong bài kệ: 


Người nuôi dưỡng mẹ cha, 
Kính bậc trưởng gia đình, 
Nói từ hòa, ái ngữ, 

Từ bỏ lời vụ cáo, 

Nhiêp xan tham nói thật, 
Phán nộ được chế ngự, 
Chư Thiên Ba mươi ba 
Gọi là bậc Chân nhân. 


Bồ-tát đạt trạng thái đáng được tán thán nhu vậy, và khi mạng chung, được sanh làm Đề Thích Thiên 
Chủ ở cõi Trời ba mươi ba. Những người, bạn của bồ tát cũng sanh lên đó. Trong thời ấy, tại cõi trở Ba 
mươi ba, các Thần Asura (A-tu-la) cũng sông chung. Thiên Chủ Đề Thích nói: 


- Tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác? 


Rồi ngài cho các A-tu-la uống nước chư Thiên, khi chúng say, Thiên Chủ Đế Thích cầm chân chúng 
ném xuông vực núi Sineru (Tu-di). Chúng rơi vào lâu đài ở cảnh giới A-tu-la. Lâu đài của A-tu-la năm ở 
tầng thấp nhất của núi Tu-di, rộng bằng cõi Trời ba mươi ba. 


Tại đấy có mọc một cây giống như cây San hô cũa chư Thiên sống suốt một kiếp và được gọi là Cây 
bông kèn. CAy bông kèn nở hoa, cho chúng biệt đây không phải là cõi trời của chúng vì cõi trời có nở 
hoa San hô. Chúng nói: 


- Ông già Đề thích cho chúng ta uống Say, rồi quãng chúng ta trên mặt biển lớn và chiếm thành chư 
Thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiễn đánh lão ấy và lấy lại thành chư Thiên của chúng ta! 


Rồi chúng leo lên sườn núi Tu-di như những con kiến leo lên cột. Đề Thích nghe các Thần A-tu-la đã 
leo lên, liên xông ra mặt biên giao tranh, bị chúng đánh bại, liên chạy trôn trên chiêc xe VeJeyanta dài 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 92 of289 


một trăm năm mươi dặm, chạy trên những đầu ngọn sóng biển phía nam. Chiếc xe của Đề Thích chạy 
lướt trên mặt biên, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt 
đức như những cây cọ dừa và rơi trên mat biển. Các con chím Kim-sí- điều (Garula, thim thần cánh 
vàng) bay quanh rên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đề Thích hỏi thần lái xe Màtali: 


- Này bạn Màtali, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương? 


- Thưa Thiên đề, Vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cỗ xe ngài nghiền nát, các con chim Kim-sí- 
điều sợ chết đồng thanh kêu gào như vậy. 


Bậc Đạo Sĩ nói: 


- Này bạn Màtali, chớ làm chúng mệt mỏi, vì chúng ta. Chúng ta không vì chủ quyền thiên giới mà sát 
sanh. Vì lợi ích của chúng ta sẽ từ bỏ mạng sông và nộp mình cho loài A-tu-la! Hãy quay xe lại đi! 


Nói vậy xong, Đề Thích đọc bài kệ: 


Hãy để tổ chim con, 
Hồi này Mà-ta-l! 
Trong rừng sim-ba-li - 
Tránh miệng qùc chủ tế, 
Ta săn sàng nộp mạng 
Cho các A-tu-la, 

Chớ để các chim này 

Bị xé nát khỏi tổ. 


Thần đánh xe Màtali nghe lời Đề Thích, quay xe lại, đi về hướng thiên giới bằng con đường khác. Các 
thần A-tu-la thấy Đề Thích quay xe lại, tự nghĩ: “Chắc chăn các Đề Thích từ những thế giới khác đến, 
được sức mạnh tiếp viện, nên mới quay xe lại”. BỊ dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trôn vảo lâu đải 
A-tu-la. 


Còn Đề Thích đi vào thành chư Thiên, đứng ở giữa thành, với Thiên chúng của hai thiên giới vây quanh. 
Trong thời khắc ấ ấy, đất nứt ra, và lâu đài Vejayanta (Tối thắng) trồi lên cao một ngàn dặm. Vì nó trôi lên 
khi thắng trận, nên được gọi là lâu đài Vejayanta. Đề ngăn chận các A-tu-la trở lại, Đề Thích ra lệnh cho 
bảo vệ năm chỗ, liên hệ vẫn đề này, Đề Thích nói lên bài kệ: 


Giữa hai thành bắt thăng, 
Đặt năm chô bảo Về, 

Bảo vệ bởi Răn thân, 

Bởi chim Kim-si-điệu, 
Kum-bhan-da, Dạ-xoa, 
Và bởi bón thiên vương. 


Được năm chỗ bảo vệ này, Thiên chủ Đề Thích thọ hưởng những vinh quang thiên giới. Nàng Thiện 
pháp, sau khi mạng chung, được sanh làm vương hậu một lần nữa. Do kết quả cúng dường cái tháp 
nhọn, đã khởi lên cho nàng một lâu đài tên là Thiện pháp đình với thiên báu, cao đến năm trăm dăm. Tại 
đây, dưới một chiếc lọng trắng của chư Thiên, Thiên chủ Đề Thích ngồi trên một tắm nệm bằng vàng 
rộng moät đặm và làm những công việc cần phải làm cho chư Thiên và loài người. còn Tư duy, sau khi 
mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của Đề Thích; do kết quả xây dựng một công viên, đã khởi lên 
cho nàng một công viên tên là Cittalatavana (Tư Duy Viên). Hoan hỷ, khi mạng chung, cũng sanh làm 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 93 of289 


vương hậu của Đề Thích, do kết quả cúng dường cái hồ, đã khởi lên cho nàng một cái hồ tên là Nanda 
(Hoan hỷ). Còn Thiện sanh, do không làm thiện nghiệp gì, đươïc sanh làm con chim hạc ở một hang 
động trong rừng. 

Không thấy bóng dáng Thiện sanh ở đâu, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, Đề Thích hướng tâm xem xét 
và thây nàng, liền đi đến chỗ ấy thăm nàng rồi đưa nàng lên thiên giới, chỉ cho thấy thành phó chư Thiên 
đẹp đẽ, lâu đài chư Thiên của Thiện pháp, rừng cây leo của Tư duy, cái hồ của Hoan hỷ, Đề Thích nói: 


- Những nàng này, vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của ta. Còn nàng, không làm việc 
lành, phải sanh làm chim hạc. BÁt đầu từ nay, hãy giữ giới! 


Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng Năm giới, Đề Thích đưa nàng về lại chỗ cũ và thả nàng ra. 
Từ đấy trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, muôn tìm hiểu nàng có giữ giới nữa không, Đề Thích đi 
đến hiện hình làm con cá năm trước mặt nàng. Nghĩ rằng cá đã chết, hạc ngậm lấy đầu cá. Cá vẫy đuôi, 
hạc liền thả cá ra, và nói: 

- Ôi nó còn sông! 

Đề Thích nói: 

- Lành thay, nàng có thê giữ giới được! 

Rồi ngài ra đi. Con hạc, sau khi mạng chung, được sanh vào một gia đình làm đồ gốm ở Ba-la-nai. Đế 
Thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết chỗ tái sanh của nàng, Đề Thích liền chở đầy một xe dưa 
chuột bằng vàng, giả dạng một ông già, ngồi giữa làng và la lớn: 

- HÃy đến lẫy dưa chuột! Hãy đến lấy dưa chuột! 

Nhiều người tự lại nói: 

- Này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi! 

- Ta chỉ cho những người nảo giữ giới! Các chú có giữ giới không? 

- Chúng tôi không biết giới. Chúng tôi sẽ trả tiền. 

- Ta không cần tiền! Ta sẽ cho những ai giữ giới! 

Các người ấy nói: 

- Cụ già này thật lần thân. 

Rồi họ bỏ đi. 

Thiện sanh nghe thấy, nghĩ rằng những trái đưa chuột này được mang đến cho nàng, liền đi đến và nói: 

- Này ông bạn thân, hãy cho tôi! 


- Nàng có giữ giới không? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 94 of289 


- Thưa, tôi có giữ giới! 
- Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng! 


Rồi Đề Thích để xe dưa chuột trước của nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ giới cho đến trọn đời. Từ đây 
mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa thần A-tu-la là Vepacittiva, nhờ giữ giới nên nàng rất đẹp. 


Đến tuổi trưởng thành, cha nàng cho họp các thần A-tu-la lại để cô con gái tự do chọn lựa chồng theo sở 
thích của nàng. 


Lúc â Ấy, Đề Thích đang tìm xem Thiện sanh ở đâu, và biết được chỗ nàng tái sanh, tự nghĩ: “Nàng đang 
tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy EÙ Đề Thích liền hóa hiện ra một thân A-tu- -la, và đi 
đến chô ây. Nàng được trang sức và được đưa đến chỗ tụ họp để lựa chọn chồng theo ý muốn. Nàng 
nhìn Đề Thích, với tình yêu thưở trước, liền chọn ngay Đề Thích: 


- Đây là chồng của tôi! 


Đề Thích đưa nàng về thành chư Thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương cầm đầu hai mươi triệu vũ nữ. 
Nàng sống như vậy cho đến mạng chung rồi đi theo nghiệp mình. 


-00000- 
Sau khi kể câu chuuyện, bậc Đạo Sự đã khiển trách vị T }-kheo ấy Và nói: 
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, thuở trước trong khi các bậc Hiên trí trị vì thiên quốc, dẫu từ bỏ thân mạng 
của mình, cũng không sát sanh. Còn ông xuất gia trong Giáo pháp giải thoát như vậy, lại uống nước 
không lọc, có các loại hữu tình. 


Sau khi khiển trách T }-kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư nhận diện Tỉ ïên thân như sau: 


- Thời ấy, thần đánh xe Matali là Ànanda, còn Đề Thích là Ta vậy. 
-00O00- 


32. CHUYỆN MÚA CA (Tiên Thân Nacca) 
Âm thanh ngươi êm dịu... , 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có nhiều đô vật. Giống như câu 
chuyện đã được nói đến trong Tiên thân Devadhamma (số 6), bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông có nhiêu đô vật? 
- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 
- Vì sao ông có nhiều đồ vật? 


Nghe đến đây, Tỷ-kheo ấy phân nộ,quăng bỏ y trong, y choàng, đứng trần truông trước mặt bậc Đạo Sư 
và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 95 of289 


- Nay tôi sẽ thoát y như thế này! 
Mọi người đêu nói: 
- Ôi, xấu hồ thay! 


1ỷ-kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các Tỷ-kheo ngồi tại Pháp đường, nói về thái độ bất nhã của Tỷ-kheo 
ây đã làm trước mặt bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư đên và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây bàn câu chuyện gì? 

- Bạch Thể Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của Tỷ-kheo áy, trước mặt Thế Tôn và giữa bốn 
chúng, từ bỏ tàm quý đã đứng trần truông như một đứa trẻ ở làng, bị quân chúng ghét bỏ, vị ấy đã hoàn 
tục, từ bỏ Giáo pháp! 


Bác Đại Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay TỷỶ-kheo ấy mới không có tàm quỹ, từ bỏ Pháp bảo. Trong đời quá 
khứ, kẻ áy đã từ bỏ vợ bắu của mình. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện sau đây. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn Sư Tử làm vua, các loài cá tôn cá thần Ànanda, 
và các loài chim tôn ngỗng trời Suvanna (Kim nga). Con gái vua ngỗng trời Suvanna, một ngỗng trời 
con rất đẹp, được vua ban cho một ước nguyện. Nàng ước nguyện được một tắm chồng theo sở thích của 
mình. Vua ngỗng trời làm theo ước nguyện của con, cho tập hợp tất cả loài chim tại núi Tuyết. Từng đàn 
chim đủ loại như ngỗng trời, chim công, v.v... lũ lượt bay tới tấp, tập hợp trên một cao nguyên bằng đá 
lớn. Vua ngỗng trời cho gọi con gái đến và nói: 

- Con hãy lựa chọn chim chồng mà theo con thích ý! 


Nàng nhìn đàn chìm, thây con chìm công có cô đẹp với màu sắc châu báu, có lông đuôi nhiêu màu, liên 
chọn con chim ây và nói: 


- Con chìm này sẽ là chông conl 
Đàn chim vậy quanh chim công nói: 


- Này bạn chim công, công chúa này, giữa những đàn chim, đã chọn bạn làm chồng. Hãy vui sướng lên 
bạn! 


Con chim công quá sung sướng nói lớn: 
- Cho đên hôm nay, các ngươi chưa thây sức mạnh của ta! 


Rồi giữa các đản chím, bỏ mắt tàm quý, chim công xòe cánh ra. bắt đầu múa và khi múa nó không che 
thân. Vua ngỗng trời Suvanna xấu hồ nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 96 of289 


- Con chim này không có tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý khởi lên từ bên ngoài, ta sẽ không 
gả con gái ta cho kẻ đã phá hoại tảm quý! 
Rồi vua ngỗng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim: 
Âm thanh ngươi êm địu, 
Lưng người. thật đẹp để, 
Cổ ngươi VỀ màu sắc 
Chẳng khác ngọc lưu b› 
Lông đuôi người xòe rộng, 
Dài rộng đến một tâm, 
Nhưng vì ngươi nhảy múa, 
Ta không cho con gái. 


Trước mặt đàn chim â Ấy, vua ngỗng trởi gả công chúa cho ngỗng trời con. Còn con chim công mắt công 
chúa ngông trời, xấu hồ, bay cao, và trốn mất. Vua ngỗng trời cũng đi về chỗ ở của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo không phải nay Tỷ-kheo ấy mới bỏ mắt tàm quý, từ bỏ Pháp bảo. Trong thời quá khứ, 
kẻ áy đã làm mát vợ bảu của mình. 


Khi Ngài kể xong pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và nhân diện Tiên thân như sau: 
- Lúc ấy con chỉm công là người có nhiễu đồ vật. Còn vua ngông trời là Ta vậy. 
-00O0oo- 
33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiên Thân Sammodamàna) 
Khi chung sống hòa họp..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gắn. Ca-tb-la-vệ, bậc Đạo Sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì 
cái gói. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Tiên thân kunala (số 536) 


Lúc bảy giỏ, bậc Đạo Sư bảo các bà con: 


- Này các Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống 
hòa hợp. đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn. 


Theo yêu cấu của các hoàng tộc, bà con, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh làm con chim cun cút đầu đàn, được vây 
quanh với hàng ngàn con chim cun cút, sông ở trong rừng. Lúc bấy giờ, một thợ săn chim đi đến vùng 
cun cút, nhờ bắt chước tiếng kêu của loài cun cút, kẻ ấy biết được chỗ tụ họp của đàn chim. Người thợ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 97 of289 


săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chận lại các đường viền, tóm tắt cả đàn chim cút thành một mối, 
bỏ vào giỏ đi vê nhà, đem bán và nuôi sông với sô tiên ây. 

Một hôm, Bồ-tát nói với các con chim cun cút: 

- Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta; nay ta có một phương kế khiến kẻ ấy không 
thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ â ấy vừa quăng lưới trên đầu các ngươi, mỗi một chim cút 
chui đầu vào một lỗ của lưới, nhắc bồng lưới lên đến chỗ các ngươi muốm, và hạ xuống trên một bụi 
gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nhiều mẻ lưới! 

Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quãng trên đàn chim, chúng liền nhắc 
bồng lưới lên như lời Bồ-tát đặn và thả xuống trên một bụi gai, TÔI trốn thoát theo ngã dưới. Người thợ 


săn chim đang còn gỡ lưới khỏi bụi gai, thì trời đã xế chiều, nên đi về với tay không. 


Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ sănchim cứ loay hoay cho đến khi 
mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới, không bắt được gì và đi về nhà tay không. 


Người vợ tức giận nói: 
- Ngày lại ngày, ông về hai tay không. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng khác! 
Thợ săn chim nói: 
- Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút sống hòa hợp với nhau. 
Chúng mang đi lưới ta quăng, và thả xuống một bụi gai rôi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống 
hòa thuận được. Bà chớ lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả chúng, nụ cười sẽ trở lại 
trên môi bà! 
Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: 

Khi chung sống hòa hợp, 

Các chim mang lưới đi, 

Khi chúng tranh cãi nhau, 


Chúng rơi vào tay fa. 


Vài ngày trôi qua, khi một con chm cun cút đậu xuông chồ ăn, vô ý bước trên đâu một con chim khác. 
Chim ây tức giận nói: 


- Ai bước trên đầu ta? 

- Chính tôi vô ý bước. Đừng giận tôi! 

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: 

- Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhắc bồng lưới lên chăng? 

Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ-tát suy nghĩ: “Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. Nay bọn chim sẽ 
không nhâc bồng | lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun cút sẽ gặp nạn, người thợ săn sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ 


không sống ở chỗ này nữa!”. Rồi Bồ-tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn 
chim lại đến, sau một vài ngày, bắt chước giọng chim cun cút, và quăng lưới lên chỗ chúng đang tụ họp. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 98 of289 


Một con chim cun cút nói: 
- Nghe nói, khi ngươi nhắc bồng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay hãy nhắc bồng lên! 
Một con chim khác nói: 


- Nghe nói, khi ngươi nhắc bồng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống. vậy nay hãy nhắc bổng 
lên! 


Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhắc bồng lưới lên, bắt tất cả 
đàn chim nhét đầy vào một cái giỏ, đem về nhà và hy vọng đẹm lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. 


-00Ooo- 
Bác Đạo Sư nói: 
- Như vậy, thưa Đại vương,các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong. 
Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện Tiên thân như sau: 
- Thời ấy, con chỉm cun cút vô trí là Đề-bà-đạt-ấa, còn con chim cun cút có trí là Ta vậy. 

-00O00o- 
34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 
Ta không vì nóng lạnh ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo sỉ mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc 
bấy giờ, Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị ái nhiễm? 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

- Bị ái nhiễm bởi ai? 

- Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc phạm. Con không thể bỏ nàng được! 
Bậc Đạo Sư nói với vị Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bắt hạnh cho ông. Trong thời trước, ông gân chết vì nữ 
nhân ấy. Nhờ có Ta đi đến, ông được thoát chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạl, Bồ-tát làm vị phụ trách về nghĩ lễ tôn giáo 
của vua. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 99 of289 


Lúc bấy giờ, các ngươi đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo chơi với con cá mái, vợ của 
nó một cách rất luyễn á ái. Con cá mái ây đi trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rồi bỏ đi. Con 
cá trồng, bị mù quáng bởi lòng tham luyến, đi thắng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá biết được 
cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bắt con cá nhưng chưa giết nó, lại quăng nó trên bãi cát. Họ nói: 


- Chuủng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng đề ăn. 
Rồi họ chất một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ: “Ta không than khóc vì bị nướng 
tren than hỏng, hay bị đâm xuyên bởi gậy nhọn, hay sự đau khổ nào khác. Nhưng chỉ vì con cá mái, vợ 
ta sẽ buôn rầu, nghĩ rằng ta đã ra đi với con cá mái khác. Đó là điều làm ta đau đớn!”. 
Vừa than khóc cá nói lên bài kệ: 

Ta không vì nóng lạnh, 

Không vì bị mặc lưới, 

Chỉ sợ vợ ta nghĩ, 

1a say mê nàng khác! 
Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo, cùng với đám nô tỳ vây quanh, đi đề bờ sông đề tắm. Vị ấy 
biết tiếng mọi loài. Nghe con cá than, vị ây suy nghĩ “Con cá này đang khóc tiếng khóc than ai oán. BỊ 
chết trong trạng thái tâm bệnh như vậy, nó sẽ sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó!”. Vị ấy đi 
đến gần những người đánh cá và nói: 
- Này các bạn, các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày để làm món cả ri đó sao? 
Những người đánh cá nói: 
- Thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thê lấy đi mọi thứ cá ngài thích! 
- Chúng tôi không cần con cá nào khác, trừ con cá này. 
- Thưa ngài, ngài hãy lấy nó đi. 


Bồ-tát, với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên: 


- Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi, thì ngươi đã chết. Nhưng từ nay trở đi, ngươi chớ nên 
đê ái tình chị phôi! 


Khuyên răn xong, Bô-tát thả con cá xuông nước và trở về thành phô. 
-00000- 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết các Sự thật. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo bị ái nhiễm chứng 
quả Dư lưu. Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện, và nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trồng là Tỷ- kheo bị ái nhiêm, còn vị phụ trách lê 
nghỉ tôn giáo là Ta vậy. 


-00Ooo- 


35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền Thân Vattaka) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 100 of289 


Có cánh không bay được... 


Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt.. Một thời 
Thể Tôn đang du hành trong xứ Ma-kiệt-đà. Khi đang đi khát thực trong một làng nhỏ ở Ma-kiệt-đà, sau 
bữa ăn, trên đường trở về với chúng Tỷ-kheo, Tì hể Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và 
phía sau ngài có nhiễu Tỷ-kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. 
Một số Tỷ-kheo còn là phàm phu, vì sợ chết, liễn nói: 


- Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa kia sẽ không cháy 
lan rỘng. 


Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số Tỷ-kheo khác nói: 


- Này Hiển hi, làm gì vậy? Caùc Hiển giả như những người không thấy mặt trăng đứng giữa hư không, 
hay vòng tròn mặt trời với ngàn tịa sảng mọc lên từ thê giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta 
đang đứng trên bờ. hoặc các Hiển giả không thấy núi Tu-di khi các Hiên Giả cùng đi với bậc Thượng 
nhân ở đời này và trên thiên giới. Các Hiển giả không nhìn đến bậc Chánh Đẳng Giác mà chỉ la: Chứng 
ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch! Các Hiển giả không biết Phaät lực. Chúng ta hãy đi lại gân bậc 
Đạo Sư. 


Tất cả Tỷ-kheo từ phía trước phía sau đêu đi đến sân bác Đạo Sư. đứng thành một nhóm. Bậc Đạo Sư 
cùng với chúng Tỷ-kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn lửa rừng âm âm lan đến như muốn muốt 
sông tắt cả, nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gân hơn mười sáu 
tâm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng ba mươi hai tâm (1 tầm = 1,8 m) 


Các Tỷ-kheo nói lên lời tắn thán đức hạnh bác Đạo Sư: 


- Ôi đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ chư Phật đứng, mà bị 
dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi, uy lực của chư Phật thật là kỳ diệu! 


Bậc Đạo Sư, nghe câu chuyện của họ, liền nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi, khi cháy đến chỗ đất này. 
Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia Ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt 
một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thân thông này tôn tại suốt một kiếp. 

Rồi T\ ôn giả Ảnanda xếp chiếc áo T\ ăng-già-lê làm bốn thành tắm nệm cho bậc Đạo Sự ngôi. Bậc Đạo 
Sư ngôi kiêt già. Chúng Tỷ-kheo đánh lê Như Lai, bao vây xung quanh Ngài và ngôi xuống. Các Tỷ-kheo 


yêu câu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề 
cho chúng con. 


Theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt-đà, tại chỗ này, Bô-tát được tái sanh làm con chim cun cút. Từ cái trứng, con 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 101 of289 


chim con tự mình mô vỏ và thoát ra, thân hình to bằng. trái banh. Cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim, chim 
mẹ tah đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức 
mạnh giơ chân lên đề đi trên đất liền. 


Tại chỗ ấ Ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian này, lửa rừng đang đốt 
cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chịm từ trong tô nay ra, sợ chêt, kêu la, và bay trồn. Cha mẹ Bồ- 
tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ-tát. Bồ-tát nằm trong tổ, ngóc cô vươn ra, thấy lửa đang cháy lan tới, liền 
suy nghĩ: “Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không,và ta có thể đi đên một chỗ khác; hay nếu ta 
có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta, vì sơï chết, đã bỏ ta một 
mình, đã bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nào khác. Tự mình không nơi nương tựa, 
ta phải làm gì đây!”. 


Ngài lại suy nghĩ: “Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có những vị trong quá khứ 
viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngồi dưới gốc Bồ- đề, chứng Chánh Đắng Giác, đầy đủ giới định 
tuệ, giải thoát, giải thóat tri kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tụ tập lòng thân ái, bình 
đẳng đối với tất cả chúng sanh, những vị Phật Nhật thiết trí. Có những công đức Pháp mà các vị ấy đã 
chứng đắc. Và ta có được một sự thật: Một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công 
đức đã được các Đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta, làm một 
hạnh chân đây lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại”. Do vậy, bài kệ này 
được nói lên: 


Ở đời có giới đức, 

Chân thật, tịnh, từ bi, 
Chính với chán thật áy 

Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh chân thật vô thượng. 
Hạy hướng niệm Pháp lực, 
Niệm chư Phật quá khứ, 
Dựa sức mạnh chân thật, 
Ta làm hạnh chân thật. 


Rồi Bồ-tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá khứ, nhân danh tánh chân thật hiện có 
trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài kệ: 


Có cánh không bay được, 
Có chân không thể đi, 
Cha mẹ đã bỏ ta, 

Hỗổi lửa, hãy đi lui! 


Khi Bồ-tát nói sự thật â ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng mười sáu tầm Œq tầm = = 1,8 m). Khi trở lui như vậy, 
lửa không đất cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt tại chỗ ấy, như bó đuốc nhúng vào nước. 
Do vậy, bài kệ được nói như sau: 


Ta làm hạnh chân thật, 
Màn lứa lớn lửa ngọn. 

Đi lui mười sáu tâm 

Như ngọn đuộc gặp nước. 


Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt chạy, được gọi là thần thông tại trong một kiếp. Như vậy, 
Bô-tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 102 of289 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn lửa cháy đến khu rừng này, mà 
thời xưa, khi làm chim cun cút con, Ta đã có sức mạnh của một hạnh chân thật. 


-00O00- 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư. thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, một số người chứng 
quả Dự lư, một số người chứng quả Bất Lai, một số người chứng quả A-la-hán. BẬc Đạo Sư, kết hợp 


hai mẫu chuyện, và nhận điện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, còn vua loài cun cút là Ta vậy. 

-00O00- 
36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền Thân Sakuna) 
Các chỉm sống ở đời... , 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cái chòi lá bị cháy. Truyền thuyết nói một Tỷ-kheo 
lấy đê tài Thiên quán bậc Đạo Sư. Từ Kỳ Viên đi đến Kosdla, vị ấy sống tại mot trú xứ trong khu rừng, 
gân một làng ở biên địa. Trong tháng đâu, chòi lá vị ấy bị cháy. Vị ấy báo cho mọi người biết: 
- Chòi lá tôi bị cháy. Tôi sống khó khăn. 
Và các người được báo nói: 
- Nay ruộng chúng tôi bị hai, tát nước cho ruộng song, chúng tôi sẽ làm. 
Khi tát nước xong, họ gieo giống, gieo giống xong họ làm hàng rào; làm hàng rào xong, họ nhỏ cỏ, họ 
gẵI, họ đập lúa. Như vậy, họ đề cập việc này sang việc khác, cho đến lúc ba tháng đã trôi qua. Tỷ-kheo 
áy trong ba tháng phải sống khổ sở ngoài trời, đã tăng trưởng đề tài Thiên quản, nhưng không đạt được 
nhự ý. Vì thể, lễ Tự tứ xong, Tỷ-kheo ấy đi đến bậc Đạo Sư, đảnh lễ và ngôi xuống moät bên. Sau khi 


chào đốn thân tình, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không, đề tài Thiền quán của ông có đạt kết quả 
không? 


Tỷ-kheo ấy báo cáo sự việc lên, và nói: 
- Vì con không được một trú xứ thích hợp, nên đề tài Thiên quán không có kết quả. 
Bác Đạo Sư nói: 


- Trong thời trước này Tỷ-kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xứ thích hợp với mình, làm sao ông 
không biết? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O00o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 103 of289 


Thuớở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con chim, với đàm chim vây quanh 
sống dựa trên một cây lớn, đầy đủ cành cây trong một khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cọ xát 
nhau, bụi cây rơi xuông, khói khởi lên. Thấy vậy, Bồ-tát suy nghĩ: “Hai nhánh cây này cọ xát như vậy sẽ 
sanh lửa. Lửa rơi xuông sẽ đốt các lá cũ. Từ đấy, cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không thê ở đây được. Ta 
phải bỏ đi đến một chỗ khác”. 


Rồi Bồ-tát nói bài kệ này với đàn chim 
Các chim sống trên đời, 
Dựa vào trủ xứ nào, 
Chô ấy sanh ra lửa, 
Hồi loài chim tránh xa, 
Hãy đi các phương khác, 


Nếu y tựa chỗ ấy, 
Sợ hãi sẽ sanh ra. 


Các con chim có trí nghe theo lời Bồ-tát, lập tức cùng với Bồ-tát bay lên hư không, đi tới chỗ khác. Các 
chìm không có trí nói: 


- Vị ấy như ếch ngồi đáy giếng. 

Nên chúng không nghe theo lời Bồ-tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. 

Từ đây không bao lâu, như Bồ-tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy cây Ấy. Trong khi khói và lửa 
bốc lên, các con chim bị khói làm mù mắt không thể đi chỗ khác, đã rơi vào biển lửa, hết con này đến 
con khác và bị tiêu diệt. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, trong thời trước; các con vật sống trên cây cao cũng biết được chỗ thích hợp cho mình, 
sao ông lại không biêt? 


-00O00o- 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo ấy chứng 
quả Dự lưu. Bác Đạo Sư kêt hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, các con chim làm theo lời Bồ-tát là hội chúng Đức Phật, và con chỉm có trí là Ta vậy. 
-00Ooo- 
37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền Thân Tittira) 
Ai kính bậc lớn tuổi ... , 
Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Đạo Sư kể về (rưởng lão Xá- lợi phất đã bị tước đoạt trú xứ như 
thế nào. Khi Ông Cấp- cô-độc đã làm xong ngôi tỉnh xá và gửi sứ giả báo tin, bậc Đạo Sư từ Vương Xá 


ra đi, đến T)-xá-ly sống tại đấy cho thỏa thích rồi lên đường đi Xá-vệ. Lúc bấy giờ,các đệ tử của nhóm 
Sáu Tỷ-kheo đi phía trước; khi các trú xứ chưa được các Trưởng lão ở, họ giành lấy: 


- Trứ xứ này danh cho giáo thọ sự chúng tôi, trú xứ này dành cho sự trưởng chúng tôi, trủ xứ này dành 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 104 of289 


cho chúng tôi. 

Các trưởng lão đến sau không được các trú xứ. Các đệ tử của Tì rưởng lão Xá-lợi-phất tìm trú xứ cho 
Trưởng lão, nhưng không được. Trưởng lão không được trú xứ, đã ngôi hay kinh hành dưới một góc cây 
không xa tú xứ bậc Đạo Sư bao nhiêu. 

Sáng sớm, bậc Đạo Sư đi ra, đẳng hắng thành tiếng. Trưởng lão đằng hắng lại. Thế Tôn hỏi: 

- Ai đó? 

- Bạch Thế Tôn, con là Xá-lợi-phát. 

- Này Xá-lợi-phất, vào giờ này, ông làm gì ở đây? 

Trưởng, lão kể lại sự việc áy. 4 Bác Đạo Sự nghe câu chuyện, suy nghĩ: “Nay Ta còn sống, các Tỷ- -kheo 
còn thiếu tôn trọng, kính nề lẫn nhau. Khi Ta diệt độ rồi, họ sẽ làm như thể nào nữa?”. Nghĩ vậy, bậc 
Đạo Sư khởi lên sự lo âu vì Chánh pháp. 

Khi trời vừa sáng, Ngài bảo tập hợp Đại chúng, và hỏi các Tỷ-kheo: 


- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, các đệ tử nhóm Sáu Tỷ-kheo đi trước giành hết trú xứ của các Tỷ- 
kheo Trưởng lão? 


- Thưa thật vậy, bạch Ti hé Tôn. 
Thể Tôn liên chỉ trích nhóm Sáu Tỷ-kheo. Ngài thuyết pháp, bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, ai xứng đáng được chỗ ngôi tốt nhất, được nước uống tốt nhất, được đồ ăn khất thực 
tốt nhát? 


Có người nói: 

- Vị xuất gia từ gia đình Sát-đề-|y. 

Có người nói: 

- Vị xuất gia từ gia đình Bà-la-môn, tưø gia đình gia chủ. 
Những người khác nói: 


- Những vị trì luật, những vị thuyết pháp, những vị đã chứng Thiên thứ nhất, Thiên thứ hai, Thiên thứ 
ba, Thiên thứ tư. 


Những người khác nữa nói: 
- Những vị Dự lưu, Nhất lai, Bắt lai, A-la-hán, những vị chứng Ba Minh, sáu Thắng trí. 


Khi các Tỷ-kheo đã nói ý nghĩ của mình, bậc Đạo Sự nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 105 of289 


- Này các Tỷ-kheo, trong Giáo pháp Ta, xứng đáng được chỗ ngôi tốt nhất, không phải vị xuất gia từ gia 
đình Sát-đê-ly, không phải vị xuất gia từ gia đình Bà-la-môn, từ gia đình gia chủ, không phải vị trì luật, 
không phải vị trì kinh, không phải vị trì luận, không phải những vị đã chứng sơ Tỉ hiển v.v.. . không phải 
những vị Dự lưu v.V.. - Nhưng này các Tỷ-kheo, trong Giáo pháp này, tùy theo tuổi lớn mà quyết định về 
sự đảnh lễ nghênh tiếp, chấp tay, phục vụ, mà nhận được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, đô ăn khất 
thực tốt nhất. Chính ở đây, tuôi lớn là mức đo lường. Do vậy, Tỷ-kheo tuổi lớn xứng đáng được những 
sự ấy. Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, Xá- lợi-phất đệ tử cao nhất của Ta, vị chuyển Bánh xe Tùy pháp, 
xứng đúng được trú xứ tiếp theo trú xứ của Ta, vị ấy lại không đi được tru xứ, đã trải qua đêm nay sông 
dưới Sóc cây. Nếu nay các ông không tôn trọng, không kính nê lần nhau, thì với thời gian trôi qua, các 
ông sẽ xử sự như thế nào? 


Với mục đích khuyến giáo các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, trong thời quá khứ, các loài thú cũng nghĩ: “Thật không thích đáng cho chúng lôi, 
nêu chúng tôi sống không tôn trọng, kính nễ lẫn nhau, sông không tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn 


tuổi nhất trong chúng tôi, chúng tôi sẽ đảnh lễ vị ấy”. 


Sau khi khéo từn hiểu, biết được vị cao niên nhất, chúng đảnh lễ vị ấy, vì vậy khi mạng chung, chúng 
được sanh tràn đây thiên giới. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, trên sườn Hy-mã-lạp-sơn có ba con vật sống gần một cây bàng lớn: con chim trĩ, con khỉ và 
con voi. Chúng sống không tôn trọng, không kính nê, không tùy thuận lẫn nhau. Rồi chúng suy nghĩ: 
“Thật không xứng đáng cho chúng ta sông như thế này. Ai cao niên nhất giữa chúng ta , chúng ta sẽ 
đảnh lễ vị ây!”. Trong khi chúng tìm hiểu vị cao niên nhất giữa chúng, thì một hôm, giữa chúng, khởi 
lên phương tiện này khi cả ba con ngồi dưới gốc cây bàng, chim trĩ và khi hỏi con voi: 
- Này bạn voI, bạn có biết, khi bạn thấy cây bàng này lần đầu tiên, cây ấy to như thế nào? 
Con voI nói: 
- Này các bạn, khi tôi còn bé nhỏ, cây bàng chỉ là một bụi cây, tôi đi ngang qua nó đụng bắp về tôi. Khi 
tôi đứng ngang cây ấy,cành cây cao nhất chỉ chạm đến lỗ rốn. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn là một 
bụi cây. 


Rôi hai con vật ây lại hỏi con khỉ như rên. Con khỉ nói: 


- Này các bạn, khi tôi còn là khỉ con, tôi ngôi trên đất, chỉ vươn cổ ra, có thể ăn được chồi cao nhất của 
cây bàng non này. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn nhỏ. 


Hai con vật kia lại hỏi con chim trĩ như trên. Con chìm trĩ nói: 
- Này các bạn, thuở trước, tại một chỗ nọ, có một cây bàng lớn. Tôi ăn trái cây, đi đại tiện ở chỗ này, từ 
đây, cây này mọc lên. Như vậy, tôi biệt cây này từ khi cây ây chưa mọc. Do vậy, tôi cao niên hơn các 


bạn. 


Được nghe nói như vậy, con khỉ và con voi nói với chim trĩ có trí: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 106 of289 


- Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phuïc vụ nạn. Chúng tôi sẽ vâng theo lời khuyến 
giáo của bạn. Bắt đầu từ nay, bạn sẽ chỉ dạy khuyên bảo chúng tôi. 


Từ hôm ấy trở đi, con chim trĩ khuyên bảo chúng, an trú chúng trong giới luật, và tự mình thọ trì giới 
luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nề lẫn nhau, tùy thuận nhau, sống như vậy cho đến mạng chung, rồi 
đi lên thiên giới. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Mục đích của ba con vật này là sống Phạm hạnh nhờ con chím trĩ. Này các Tỷ-kheo, nếu những thú vật 
ấy sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau, thì vì sao,các ông đã xuất gia trong JPháp Luật khéo giảng này, lại 
không thể sống tôn trọng, kính nề lẫn nhau? Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các ông, bắt đầu từ nay 
trơô đi, tùy theo tuổi lớn, các ông hãy đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ; tùy theo tuổi lớn, . hãy 
dành chỗ ngồi tốt nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất; bắt đầu từ nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuổi lại 
bị một vị trẻ tuổi tranh giành trú xứ. Ai tranh giành sẽ phạm tội. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Ai kính bậc lớn tuôi, 
Là thiện xảo trong Pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau, sanh cõi lành. 


-00Ooo- 


Như vậy, bậc Đạo Sư nói lên lời tán thán hạnh kinh lễ bậc lớn tuổi và kết hợp hai câu chuyện với nhau, 
rồi nhận diện Tiên thân: 


- Thời áy, con voi là Mục-kiên-liên, con khi là Xá-loi-phát và con chỉm trĩ là Ta vậy. 
-00O00- 


38. CHUYỆN CON CÒ (Tiên Thân Baka) 
Kẻ có trí lường gạt... , 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo làm thợ may}: Theo truyền thuyết, có 
một Tỷ-kheo trú ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về công việc may ÿ, nhự cắt, ráp, sắp xếp, và may lại v.v... Do 
thiện xảo này, vị đây thường làm y và có tên là Thợ 4ÿ }. Vị ấy làm gì? Từ những mảnh vải cũ mòn, với 
bàn tay khéo léo, vị ấy làm thành y mêm dịu vừa ý. Sau khi may xong, vị qáy nhuộm với nước bội, ti 
bằng vỏ óc, làm cho trơn y láng đẹp đẽ. Những Tỷ-kheo không biết làm y, đem vải mới đến Tỷ-kheo ấy 
và nói: 


- Này Hiển giả, chúng tôi không biết làm y, hãy may giúp cho chúng tôi. 
Tỷ-kheo ấy nói: 


- Này Hiển giả, làm xong một y cân nhiễu thời gian, nhưng nay có một y tôi mới làm xong. Hãy để vải 
này lại, lấy y ấy mà dùng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 107 of289 


Vị ấy đem y ra cho họ xem. Những Tỷ-kheo ấy chỉ thấy màu sắc h, tươi đẹp mà không biết bê trong của ÿ, 
tưởng rằng y ấy chắc chăn nên đưa cho Tỷ- -kheo Thợ may xấp vải mới, đổi lấy y và ra đi. Khi y ấy hơi bị 
nhớp và được giặt trong nước nóng, thực chất của y hiện rõ. Đáy đó, những chỗ cũ mòn được phơi bày. 
Hoï hồi tiếc việc trao đổi trước. Như vậy vị ấy lường gạt những ai đem vải đến may, và khắp mọi nơi 
đêu biết chuyện ấy. 


Giống như vị Tỷ-kheo lừa gạt ở Kỳ Viên, tại một làng nhỏ nọ, có một TỶ-kheo khác may y cũng lừa dối 
thiên hạ. Những Tỷ-kheo bạn của vị ấy báo cho biết: 


- Này Tôn giả, ở Kỳ Viên có một thợ may y lừa dối thiên hạ như Tôn giả vậy. 

Vị ấy tự bảo: “Ta sẽ lưởng gạt thợ may ở thành thị này”. VỊ ấy làm một cái y với, nhiều tắm vải cũ rất 
đẹp, nhuộm với màu vàng đậm và đấp y ấy đi đên Kỳ Viên. Thợ may kia tháy y ấy, khởi lòng tham và 
hỏi: 

- Thưa Tôn giả, y này có phải Tôn giả đã may không? 

- Này Hiển giả, phải, tôi đã làm. 

- Này Tôn giả, hãy nhường cho tôi y này, Tôn giả sẽ lấy y khác. 

- Này Hiển giả, chúng tôi là người ở làng, rất khó được các vật dụng. Nếu tôi cho Hiển giả y này, tôi sẽ 
đấp cái gì? 

- Thưa Tôn giả, tôi có vải mới chưa may. Tôn giả đã nói như vậy, thì tôi từ chối gì được? Thôi, Hiên giả 
hãy lây đi. 

Sau khi đưa cái y gôm nhiễu tắm vải cũ, vị áy lầy vải mới, lừa dối Tỷ- -kheo Áy, rồi ra đi. Vị Tỷ-kheo ở 
Kỳ Viên, sau vài ngày đắp y ấy, giaểí y ấy với nước nóng, thấy những miếng vải cũ mòn, và bị chê cười 


xấu hồ. Toàn thể chúng Tăng được biết rõ là người thợ may ở Kỳ Viên đã bị người thợ may ở làng nhỏ 
lưởng gạt. 


Một hôm, tại Pháp đường,các Tỷ T -kheo đang ngôi nói về cáu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư đến và hỏi các Tỷ J5 
kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các Tỷ-kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các Tỷ-kheo trình bày câu 
chuyện, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới lường gạt những người khác. 
Trong thời quá khứ, vị ây cũng đã lường gạt rôi. Và người thợ may ở ngôi làng nhỏ, không phải chỉ nay 
mới lường gạt người thợ may ở Kỳ Viên. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, tại một ngôi rừng, Bồ-tát sanh làm thần cây. Cây â ấy mọc gần một hồ sen. Lúc bấy giờ, trong 
một hồ khác không lớn lắm, vào mùa hạn hán, nước thấp, nhưng tại đây có cá rất nhiều. Một con cò thấy 
đàn cá, suy nghĩ cách lường gạt và ăn chúng. Cò đi đến hồ, ngồi bên bờ nước suy tư. Đàn cá thấy vậy 
liên hỏi cò: 


- Ngài ngồi suy nghĩ gì vậy? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 108 of289 


- Tôi ngoài suy nghĩ đến các bạn! 
- Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi? 


- Trong hồ này, nước cạn, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn. Nay các bạn sẽ làm gì? Chính ta ngồi đây suy nghĩ 
như vây. 


- Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì? 


- Này, nếu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các bạn đến một hồ lớn tràn đầy 
hoa sen năm sắc, và thả các bạn ở đây. 


- Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại nghĩ đến loài cá. Ngài chỉ 
muôn ăn chúng tôi từng con một thôi. 


- Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta. Nêu các bạn không tin lời ta là đăng kia có một cái 
hô, hãy cử một con cá đi với ta đê chính nó thây cái hô ây. 


Đàn cá tin con cò ây, liên cử một con cá lớn, mù một mắt, nghĩ răng nó có khả năng đôi nghịch với cò 
dưới nước vả trên cạn, và bảo con cò mang đi. Cò ngậm lấy cá ây, mang đi, thả trong hồ, chỉ cho thấm 
toàn bộ cái hồ, rồi đưa nó về, thả nó lại với đàn cá trong hô cũ. Cá này về tán thán sự quyến rũ của hồ 
mới cho chúng bạn nghe. Nghe nó taùn thán, đàn cá đều muốn đi và nói với cò: 

- Lành thay, ngài hãy mang chúng tôi đi. 

Con cò trước hệt mang con cá lớn một mất ây, đưa nó đên bờ hồ, chỉ cho nó thây cái hô, rôi đậu xuông 
cây Vanara mọc bên bờ hồ. Cỏ neùm con cá vào giữa hai cành cây, lấy mỏ mồ con cá, giết chết nó và ăn 
thịt, thả xương xuống gốc cây, rồi trở về nói: 


- Con cá ấy đã được ta thả rồi. Con khác hãy đi. 


Với phương cách â ấy, cò mang đi từng con cá một, ăn hết cả đàn cá, và cuối cùng, không tìm thấy con cá 
nào nữa. Tại đấy chỉ có con cua còn ở lại. Con cò muốn ăn nó nên nói: 


- Này bạn cua, tất cả đàn cá ấy đã được ta mang đi, thả xuống hồ lớn đầy những bông sen, hãy đến đấy, 
ta sẽ mang bạn đi! 


- Làm thế nào ngài mang tôi đi? 

- Ngậm lấy bạn, ta sẽ mang đi. 

- Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm rơi tôi xuống. Tôi sẽ không đi với ngài đâu. 
- Chớ sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi. 


Con cua suy nghĩ: “Nó mang những con cá mà không thả cá vào trong hồ. Nếu nó thả ta vào trong hồ thì 
tốt. Nếu nó không thả, ta sẽ cắt đứt cô của nó và giết nó” 


Rồi cua nói VỚI cÒ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 109 of289 


- Này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chắn được. Chúng tôi loài cua đã kẹp thì kẹp chặt. Nếu tôi 
lây cái càng kẹp cô bạn, tôi sẽ kẹp chặt cô bạn và sẽ đi với bạn. 


Con cò không biệt con cua muôn lường gạt mình bèn băng lòng. Như với cái kêm của người thợ rèn, con 
cua với những cái càng của mình, kẹp rât chặt cô cò và nói: 


- Nào, chúng ta hãy đi! 

Cò đưa cua đi, trước hết chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đi về phía cây Vanara. Cua nói: 

- Này bạn, cái hồ ở phía này, sao bạn lại đưa tôi đi phía khác? 

- Ử, ta là bạn thân của người, và ngươi là bạn thân của ta. Ngươi tưởng ta là nô lệ của ngươi, nhắc bỗng 
và đưa ngươi đi không sao? Hãy nhìn đống xương này dưới gốc cây Vanara! Và ta đã ăn tất cả con cá 
ấy, cũng vậy, nay ta sẽ ăn ngươi! 

- Những con cá ấy vì ngu sỉ nên bị ngươi ăn. Nhưng ta sẽ không đề ngươi ăn ta đâu. Cua nói. Ta sẽ giết 
ngươi! Ngươi thật là ngu ngốc| Ngươi bị ta lừa mà không biết. Nếu chết, cả hai cùng chết! ta sẽ cắt đứt 


đầu ngươi trước khi ta rơi xuống đất! 


Nói xong, cua kẹp chặt cô cò lại như gọng kêm. Với miệng há to, nước mắt từ từ chảy, quá kinh hãi vì 
sợ chết, cÒ nói: 


- Thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài. Hãy cho tôi sống! 
- Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hồ. 


Cò bay trở lui, hạ xuống hô, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. nhưng con cua, trước khi đi xuống nước, 
cắt đứt cô cò như con đao cắt một cọng sen. 


Vị thần sống ở trên cây thấy sự lạ lùng này, đã làm cho toàn khu rừng vang đậy lời tán thán khi nói lên 
bài kệ này với âm thanh dịu ngọt: 


Kẻ có trí lường gạt 
Không may bị kẻ gạt, 
Con cò có trí gạt 
Đã bị cua gạt lại. 
-00Ö00- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới bị người thợ may ở làng lường gạt. 
Trong thời quả khứ, vị ây cũng bị lường gạt rồi. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mầu chuyện và nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc áy, người thợ may ở Kỳ Viên là con cò, người thợ may ở làng là con cua, côn Ta là thán cây. 


-00O00o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 110 of289 


39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiên Thân Nanda) 

Nghĩ rằng là chỗ chôn..., 

Câu Chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một đệ tử của Trưởng lão Xá-lợi-phất. Tương 
truyền Tỷ-kheo áy là người dê bảo, kham nhân, thường nô lực hấu hạ Tì Tưởng lão. Một thời, sau khi xin 
phép bác Đạo Sư, Tì TƯỞNG lão đã ra đi, bộ hành đến xứ Dakkhinagiri ở miễn Nam Magadha (Ma-kiệt- 
đà), Tỷ kheo ấy, đến xứ nây, trở thành kiêu ngạo, cứng đâu, không vâng lời Trưởng lão. Khi Trưởng lão 
bảo: 

- Này Hiển giả, hãy làm điều này. 

Vị ấy liền gây sự chống lại Trưởng lão. 

Trưởng lào không biết tâm tánh vị ấy vì sao thay đổi như vậy. Sau khi bộ hành tại đấy, Trưởng lão lại đi 
về Kỳ Viên. Từ khi theo Trưởng lão về đến Kỳ Viên, tánh tình Tỷ-kheo áy trở lại như cũ. Trưởng lão 
thưa với đức Nhự Lai: 


- Bạch Ti hé Tôn, con có một đệ tử, tại một chỗ, xử sự như một nô lệ được mua với giá một trăm động 
tiền, nhưng tại một nơi khác, lại trở thành kiêu mạn, cứng đâu, bảo làm gì cuỗng gây sự chống đối. 


Bác Đạo sư nói: 
- Này Xá-lợi-phất, Tỷ-kheo này không phải nay mới có tánh tình như vậy. Trước kia, khi đến chỗ nây, kẻ 
ây xử sự như một nô lệ được mua với giả một trăm động tiên, nhưng khi đi chô khác, thì gây sự, đổi 


nghịch. 


Nói vậy xong, theo lời Trưởng lão yêu cẩu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một địa chủ. Bạn 
của Bồ-tát cũng là một điạ chủ lớn tuổi hơn Bồ-tát, nhưng có một người vợ trẻ sanh được một con trai. 
Người địa chủ lớn tuổi suy nghĩ: “Vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi, không biết sẽ lấy ai và tiêu phí tài sản 


này, thay vì giao cho con trai của ta? Vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đất”. 


Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà tên Nanda, đi vào rừng, chôn tài sản ây vào 
một chố và bảo: 


- Này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này. Chớ quên khu rừng. 


Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ già ây mạng chung. Đứa con trai dân dân lớn lên, đên tuôi thành 
niên, mẹ nó nói: 


- Này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda, đã chôn giâu tài sản. Hãy bảo nó mang vê mà cai quản 
g1a sản thừa tự. 


Một hôm, người thanh niên nói với Nanda: 


- Này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 111 of289 


- Thưa ông chủ, có! 

- Chôn tài sản tại đâu? 

- Thưa ông chủ, trong rừng. 

- Vậy chúng ta hãy đi lấy. 

Sau khi đem cuốc và thúng, đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi: 
- Này cậu, tài sản ở đâu? 


Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sản, do vì tài sản ây, nó khởi lòng kiêu mạn và măng nhiêc 
chàng thanh niên chủ nó: 


- ĐI đi! Đứa con hư, đứa con nô lệ. Từ đâu ngươi có được tải sản này? 

Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói: 

- Thôi chúng ta đi về. 

Rồi hai người cùng về. Sau hai ba ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda lại mắng chửi như cũ. Chàng thanh 
niên không nói ác ngữ với nó, và suy đi nghĩ lại như sau: “Người nô lệ này, khi đi có ý định báo cho ta 


biết tài sản. Nhựng đến đó, lại mắng nhiếc ta, chăng biết vì lý do gì? À, cha ta có người bạn địa chủ, hãy 
đến hỏi vị ấy”. 


Thanh niên ấy đi đến gặp Bồ-tát trình bày tất cả sự việc và hỏi: 
- Thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng mắng nhiếc con là chỗ cha con chôn tài sản thừa tự? 


- Này con, Khi Nanda mắng chửi con, con chỉ nên nói: Này người nô lệ, người mắng chửi ai vậy? Rồi 
kéo nó ra, lẫy cuốc đào chỗ ấy, lấy tài sản thừa tự của gia đình, bảo người nô lệ nhắc lên và mang về 
nhà. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Nghĩ rằng là chỗ chôn 
Đồng vàng và nữ trang, 
Chó nô tỳ hạ sanh 

Tên là Nan-da-ka 
Đang đứng và la to 
Những lời lẽ thô bạo. 


Chàng thanh niên liền đảnh lễ Bồ-tát, về nhà, và đưa Nanda đi đến chỗ chôn giấu tài sản. Làm đúng theo 
lời khuyên bảo, Chàng thanh niên cũng vâng theo lời Bồ-tát khuyên, làm các công đức như bồ thí...đến 
khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: - Trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ấy cũng như vậy. 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 112 of289 


Sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiên thân. 


- Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá-lợi-phất, và người địa chủ có trí là Ta vậy. 
-00O00- 


40. CHUYỆN HỔ THAN LỬA CÂY KEO (Tiên Thân Khadirangara) 
Ta thà rơi địa ngục..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc đã tiêu hết 
cho Giáo pháp Đức Phật mội số tiền là năm trăm bốn mươi triệu đồng để xây dựng tỉnh xá, và Ông 
không nghĩ đên châu báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Tì rong khi bậc Đạo Sư còn ở 
Kỳ Viên, môi ngày vị triệu phú đi đến tỉnh xaù ba lần để cúng dường: một vào buổi sáng, một vào buổi 
trưa, một vào buổi chiêu. Ngoài ra, còn nhiễu sự giúp đỡ khác. 


Ông Cấp Cô Độc không bao giờ đi tay không, ngại các Sa-di hay Tỷ-kheo trẻ xem mình có đem gì trong 
tay không. Buôi sáng ông đem theo cháo, sau buổi ăn sáng đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường 
mật. Buôi chiều ông đem theo hương liệu, vòng hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ây tiêu dùng 
như vậy, không hạn chê. 


Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán tự tay trao phiếu nợ, mượn ông tài sản ước lượng một 
trăm triệu đồng và vị Đại triệu phú không đồi họ trả. Còn những tài sản khác trị giá một trăm tắm mươi 
triệu đồng được chôn cất trên bờ sông. Khi bị gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản áy đã trôi ra biển 
lớn. Chùm xuống lòng biển là các ghè chậu bằng đông còn khoá chặt và đóng dấu nguyên xỉ. 


Ti rong nhà vị triệu phú luôn luôn có phần cơm cho năm trăm Tỷ là -kheo, nhà vị đại triệu phú giống như cái 
giêng trong xanh ở ngã t đường cho chúng Tỷ-kheo, như ngôi nhà cha mẹ đổi với tất cả đại chúng. Vì 
vậy, bậc Chánh Đẳng. Giác thường đi đến nhà vị triệu phú. Tám mươi đại Trưởng lão cũng đi đến. Các 
Tỷ-kheo khác cũng đến và ấi không thể kẻ xiết. Nhà vị đại triệu phú có đến bảy tầng lâu, được trang 
hoàng với bảy cửa sác. Tại cửa gác thứ tư của ngôi nhà ấy, một thân nữ có tà kiến thưởng tru. Khi bậc 
Chánh Đẳng Giác vào nhà, thân nữ ấy không ở được trong lầu của mình, đã đem theo máy đứa con nhỏ 
XuỐng ở tại tầng cuối cùng. Khi tảm mươi đại Trưởng lão và các Tì TƯỞNG lão khác đến và đi, thaàn nữ 
áy cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ: “Khi Sa-môn ŒGotama và các đệ tử vào nhà này, ta không 
được an lạc; ta không thê luôn luôn xuông tầng trệt được. Ta phải làm thê nào đê những người áy 
không đên nhà này nữa `. 


Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói sáng hào quang và đứng 
lại. Được hỏi: 


- Ai đó? 

Nàng trả lời: 

- Ta là thân nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. 
- Vì sao nàng đến đây? 


- Ông không thấy việc phải làm của vị triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho mình, tiêu phí tài sản, làm 
giàu cho Sa-môn Œoftama, không lo buôn bán, không lo làm việc. (ng hãy khuyên vị triệu phú làm việc 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 113 of289 


của mình, đừng đê Sa-môn Œotama và các đệ tử vào nhà này nữa. 
Người tông quản áy nói với thân nữ- 


- Này thân nữ ngu sỉ, nếu vị triệu phú dùng tài sản, vị ấy chỉ dùng cho Giáo pháp chư Phật đưa đến giải 
thoát. Dù vị triệu phú năm búi tóc ta và bản ta làm nô lệ, ta ván sẽ không nói gì. Nàng hãy đi đi. 


Hôm khác, thân nữ ấy đi đên người comn trai cả của vị triệu phú và khuyên giáo tương tự. Người con 
trai cả cũng măng nàng như trước. Nhưng nàng không dám nói việc này với vị triệu phú. 


Do bố thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiễn thâu vào Íi dân, tài sản vị ấy đi đến khánh tận. 
Dân dân triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiểu, gia sản, áo quản, sàng tọa, thực phẩm không côn được như 
xưa. Dâu ở trong tình trạng như vậy, ông Cáp Cô Độc vân cúng dường chúng Tăng, tuy rằng không thể 
cúng dường các món tốt đẹp. 


Một hôm, sau khi ông Cấp Cô Độc đảnh lễ và ngôi xuống, Thế Tôn hỏi: 

- Này Gia Chủ, tại nhà ông còn có vật bồ thí không? 

- Bạch Thể Tôn, thưa có vật bố thí. Đó là cháo tắm với bột chua để lại từ hôm qua. 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, tâm đừng buôn phiên khi bó thí đô vật thô xấu, khi lâm tốt đẹp thì đô vật cúng dường chư 
Phật, Độc Giác Phật, đệ tử chự Phật cũng không trở thành thô xáu. Vì sao? Vì quả dị thục to lớn. Ái có 
thê làm tâm tôt đẹp, thì vật bó thí không thê thô xáu được. Như vậy ông cân phải hiểu biết. 


Và Đức Thế Tôn đọc bài kệ: 


Khi tâm được tịnh tín, 

Bồ thí không gọi nhỏ, 

Cho Như Lai, chư Phật, 
Hay cho đệ tử Ngài, 
Không có cúng dường nào 
Được xem là bé nhỏ. 


Thế Tôn lại nói thêm: 


- Này Gia chủ, Ông Cuùng dường món ăn thô xấu, nhưng cúng dường tám bậc Thánh nhân. Trong thời 
Velàma, Ta làm náo động cả Diêm-phù- đê với việc bố thí bảy thứ báu; trong khi đại bó thí, Ta làm 
chúng tuôn chảy như làm năm con sông trở thành một dòng thác. Nhưng Ta không từn được ai thọ Ba 
quy y hay giữ Năm giới. Những người xứng đáng được cúng dường như vậy thật khó kiếm được. Do vậy, 
khi bó thí cho ta đồ ăn thô xấu, tâm ông chớ buôn phiễn. 


Sau đó, bậc Đạo Sư nói Kinh VelàmakRa. 
Bấy giờ thân nữ ấy không dám nói với người. triệu phú khi vị áy đang có uy quyền, lại suy nghĩ: “Nay vị 


triệu phú, này gặp tình cảnh khó khăn, có thể nghe theo lời ta” - Nghĩ vậy, nửa đêm, thân nữ vào phòng 
vị ấy chiếu sáng hào quang, đứng giữa hư không. Vị triệu phú thấy nàng, liên hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 114 of289 


- Ngươi là ai? 

- Này đại triệu phú, ta là thân nữ ở cửa gác thứ tư. 

- Ngươi đến có việc gì? 

- Ta muốn nói lời khuyên ông. 

- Vậy hãy nói đi! 

- Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau, không nhìn đến con trai, con gái. Ông đã tiêu phí tài 
sản cho Giáo pháp của Sa-môn Gofama. Do ông đã phung phí tài sản lâu ngày, do không làm công việc 
mới, vì Sa-môn Gotama, ông trở thành nghèo thiếu. Sự việc đã như vậy, Ông vân không từ bỏ Sa-môn 
Œofama. Hôm nay, các Sa-môn ấy vẫn đi vào nhà ông như trước. Những gì họ đã lấy đi từ ông, không 
thể đem về nhà được. Hãy tin chắn là như vậy. Nhưng bắt đâu từ nay trở đi, ông chớ tự mình đi đền Sa- 
môn Gotama. Chớ cho phép những đệ tử của Sa-môn vào nhà này nữa. Hãy xoay lưng, không nhìn Sa- 
môn Œotama nữa. Hãy tự mình kinh doanh buôn bán và xây dựng laïi sản nghiệp. 

VỊ triệu phú nói với thân nữ: 

- Có phải đấy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? 

- Đúng như vậy. 

VỊ triệu phú nói: 

- Bậc Đạo Sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm ngàn thần nữ như ngươi. 
Lông tin của ta như núi Tu-di không dao động, được khéo an trú. Tài sản được ta tiêu dùng cho Pháp 
bảo đưa đến giải thoát. Lời ngươi nói không thích đáng, là một đòn do ngươi đánh vào Giáo pháp Đức 
Phật, con quỷ đen thiếu lễ độ, theo ác giới, không có vấn đề ngươi sống chung trong nhà của ta. Hãy ra 
khỏi nhà ta mau, đi ở chỗ khác. 

Thân nữ nghe lời nói của vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, không thể ở lại được, bèn về chỗ ở của 
mình, tay bông con ra đi, với ý nghĩa: “Nếu ta không tìm được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vị triệu phú và sẽ 
trú tại đấy”. Nghĩ vậy, nàng đi đến vị Thiên tử hộ trì thành phố, đảnh lễ vị ấy rồi đứng dậy. Khi được 
hoài: 

- Nàng đến có chuyện gì? 

Nàng trả lời: 


- Thưa Thiên Tử, tôi vô ý nói chuyện với ông Cáp Cô Đóc, nên vị triệu phu giận tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà 
ở. Hãy đưa tôi đên vị triệu phú xin lôi và xin cho tôi được trú tại nhà như cũ. 


- Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? 


- Bắt đầu từ nay, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng Tăng, chớ để Sa-môn Gotama vào nhà. Thưa Thiên 
tứ, tôi đã nói như vậy! 


- Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào Giáo pháp. Ta không thể đưa nàng đến gặp vị 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 115 of289 


triệu phú được. 


Không nhận được sự ủng hộ từ vị này, thân nữ đi đến bốn Đại thiên Vương, cũng bị bốn vị ấy bác bỏ. 
Thân nữ đi đến Thiên chủ Đề Thích thuật câu chuyện ấy và yêu cẩu giúp đỡ khẩn thiết hơn: 


- Thưa Thiên chủ, con không được chỗ ở, phải bồng con trên tay, con lang thang không nơi trú ẩn. Với 
uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở! 


Thiên chủ trả lời: 


- Ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào Giáo pháp của bậc Chiến Thắng. Ta không 
thê nói với vị triệu phú dùm cho ngươi. Nhưng ta sẽ nói với ngươi một phương pháp làm vị triệu phủ tha 
thứ ngươi. 


- Thưa Thiên chủ, lành thay, xin nói lên. 


- Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú một số tài sản trị giá một trăm tám mươi triệu động... 
Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vị triệu phú mà không cho ai biết, cắm giấy mắc nợ ây, với một 
số Dạ-xoa trẻ vậy quanh, một tay câm giáy nợ, một tay cắm biên lai, đi đến nhà họ, đứng ở giữa nhà, 
dọa nạt họ với uy lực Dạ-xoa của mình, và nói: “Đây là giầy nợ của các ngươi. Khi bậc triệu phú của 
chúng fq có uy lực, đã không đỏ hỏi gì các ngươi. Nay ngài gặp cơn nghèo túng, hãy trả lại tiên các 
ngươi đã mượn ””. 


Với uy lực Dạ-xoa của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả một trăm tám mươi triệu đồng vàng ấy, đổ 
đây kho bạc trồng không của vị triệu phú. Vị triệu phú còn có tài sản khác chôn giảu ở bở Ông 
Aciravati, khi bờ sông bị lở, tài sản áy bị trôi vào biển. Với uy lực của ngươi, hãy đem số tài sản áy về, 
để đây kho bạc. Lại còn có một tài sản khác nữa, trị giá một trăm tám mươi triệu đồng nằm chôn không 
Chủ tại một chỗ nào đó, hãy, lấy đem về đồ đây kho bạc trồng. Với năm trăm bốn mươi triệu đông ấy, 
ngươi đồ đây các kho bạc trồng không, laáy đó để đên tội, rồi đến xin vị đại triệu phú tha tội cho. 


Thân nữ đáp: 
- Tốt lành thay, thưa thiên chủ. 
Thần nữ chấp nhận lời Thiên chủ, mang lại tắt cả tài sản như đã được nói. 


Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của vị triệu phú, chiếu sáng hào quang, đứng giữa hư không. 
Được hỏi là ai, nàng đáp: 


- Thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quáng ngu sỉ ở tại cửa gác thứ tư. Do tôi quả ngu sỉ, không 
biết công đức Đức Phật, đã nói với ngài những lời lôi lâm trong những ngày trước. Hãy tha thứ lỗi ây 
của tôi! Theo lời Thiên chủ Đề Thích, tôi đã đôi lại số tiền nợ một trăm tám mươi triệu đồng cho ngài, 
đã đem lại số tiền một trăm tám mươi triệu đồng bị trôi ra biển, và chôn giấu vô chủ tại một chỗ nọ. 
Như vậy tôi đã mang lại trăm năm bốn mươi triệu đồng đồ đây các kho bạc trồng rồng của ngài để 
chuộc lại tội lôi, Số tiền ngài đã tiêu dùng cho tỉnh xá Kỳ Viên, tát cả nay đã được tháu lại. Tôi vì không 
có trú xứ nên rất khổ sở. Chớ nghĩ đến những gì tôi đã làm do sự vô trí của tô. Hãy tha thứ cho tôi, thưa 
bác đại triệu phú. 


Ông Cáp Cô Độc nghe vậy, tự nghĩ: “Thán nữ này đang nói đã lập công chuộc tội và đã nhận tội của 
mình. Bậc Đạo Sư sẽ suy xét việc này, và sẽ cho nó biết những công đức của mình. ta sẽ đem thắn nữ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 116 of289 


đến gặp bậc Chánh Đăng Giác”. Vị triệu phú nói: 
- Này thân nữ, nêu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Đạo Sư. 
- Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc Đạo Sư. 


VỊ triệu phú băng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buôi sáng, vị triệu phú đem thân nữ đến bậc Đạo Sư và bảo 
cáo với đức Nhự Lai tát cả việc làm của thán nữ. Bậc Đạo Sư nghe xong liên nói: 


- Ở đây, này Gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín muôi, kẻ đ ấy thấy là thiện. Khi điễu ác của kẻ á áy 
chín muôi, chỉ khi ấy kẻ á ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi điễu thiện chưa chín muôi, kẻ ấy thấy là ác, 
khi điều thiện của kẻ ấy chín muôi, chỉ khi ấy kẻ ấy thấy là thiện. 


Sau đó, bậc Đạo Sư nói lên hai bài kệ này trong Pháp cú số 119 và 120 


Người ác thấy là thiện 
Khi ác chưa chín muôi, 
Khi ác nghiệp chí muôi, 
Người ác mới tháy ác. 


Người hiển thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín mui, 
Khi thiện được chín muối, 
Người hiện tháy là thiện ”. 


Cuối bài kệ này, thân nữ chứng quả Dự lưu. Nàng đánh lê chân có tô điêm bảnh xe của bậc Đạo Sư và 
nói: 


- Bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ải, bị sân kích động, bị sỉ mờ ám, bị vô mình bao phủ, con không biết 
những công đức của Thể Tôn, đã nói những lời ác, xin tha thứ cho con. 


Rồi nàng được bậc Đạo Sư tha thứ, và được vị đại triệu phú tha thứ. 

Lúc bấy giờ ông Cấp Cô Độc ở trước mặt bậc Đạo Sư, nói lên công đức của mình: 

- Bạch T' hé Tôn, thần nữ này đã cố ngăn chận con: Chớ cúng dường Đức Phật v.v...! Nhưng không có 
thể ngăn chận con được. Nàng đã cố ngăn chận con: Chớ bô thí! Nhưng con vẫn bố thí Bạch Thế Tôn, 
đấy là công đức của con. 

Bác Đạo Sư nói: 

- Này Gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, có lòng tin bắt động, có tri kiến thanh tịnh. 
Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chận bởi thân nữ bắt lực này. Nhưng có điều thật sự 
kỳ diệu là người Hiên trí thuở quá khứ, khi Đức Phật chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín muối, dâu ác 
ma, chủ cõi dục giới, đứng giữa hư không nói lớn: Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa 
ngục này, và chỉ rõ một hô đây than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, dâu bị ngăn: Chớ bồ thí, người 


Hiền trí vẫn đứng giữa đoá sen bố thí như thường. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 117 of289 


-00O00o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra rong gia đình một vị triệu phú ở Ba-la- 
nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một hoàng tử. Khi đến tuôi trưởng thành, vừa mới mười sáu 
tuôi, Bồ-tát đã đạt đến điêu luyện trong tất cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, 
Bồ-tát cho xây dựng sáu trường bố thí, bón nhà tại cửa bốn thành, một nhà tại trung tâm thành, một nhà 
trước cửa trú xứ của mình, và tô chức bố thí lớn, giữ giới, tuân giữ những ngày Bồ-tát. 


Một hôm, trong giờ điểm tâm, khi các món ăn hảo hạng được mang vào cho Bồ-tát, một vị Độc Giác 
Phật, sau bảy ngày thiền, vừa xuất định và nhận xét: “Đã đến giờ đi khuất thực, nay ta phải đến nhà của 
vị triệu phú Ba-la-nai”. Sau khi chùi răng với que đánh răng băng cọng trầu leo, rửa mặt tại hồ Anotatta, 

rồi đứng trên cao nguyên Manosila, vị Độc Giác Phật mang y dưới, cột dây lưng, đắp y ngoài lấy bình 
bát bằng đất do thần thông hóa hiện, đi ngang qua hư không và đứng trước cửa nhà, trong khi bữa điểm 
tâm được mang vào cho Bồ-tát. Bồ-tát thấy vị Độc Giác Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn người 
đứng hẳầu, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: 

- Thưa ông chủ, con phải làm gì? 

Bồ-tát nói: 

- Hãy đem bình bát vị ấy lại đây. 

Ngay trong thời khắc ấy, Ác ma lồng lộn hiện lên, tự nghĩ: “VỊ Độc Giác Phật này chỉ được đồ ăn từ bảy 
ngày trước, nếu hôm nay không được ăn, vị ấy sẽ chết. Ta sẽ làm vị ấy chết và làm vị triệu phú châm dứt 
việc bố thí”. 

Ngay lúc ấy, Ác ma đi đến, hóa hiện ở trong nhà một hồ than lừng sâu tám mươi khuỷu tay (một khuỷu 
tay = 45 cm). Hồ ấy đầy những than rừng băng cây keo cháy rực, cháy đỏ có ngọn, hiện ra như địa ngục. 

Sau khi tạo ra hồ than hừng ấy, Ác ma tự mình đứng giữa hư không. Người hầu đi đến, định mang bình 
bát lại, thấy vậy, hoảng sợ quay lui. Bồ-tát hỏi: 

- Này con thân, sao con trở lui? 

Người ấy nói: 

- Thưa ông chủ, trong nhà có một hồ than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. 

Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trốn hết. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Hôm nay, Ác ma có uy lực, đang nỗ lực ngăn chận ta bố thí. Ta cần phải cho nó biết 
dù trăm Ma, ngàn Ma, trăm ngàn Ma cũng không làm cho ta dao động. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho 


chúng thây ai mạnh hơn aI, ai có uy lực hơn a1”. 


Bồ-tát tự mình cầm lẫy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên bờ hồ than hừng, nhìn lên 
trời, thây Ác ma, liên hỏi: 


- Ngươi là a1? 


- Ta là Ác ma. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 118 of289 


- Có phải ngươi hóa hiện hồ than hừng này? 

- Phải, chính ta hóa hiện. 

- Vì mục đích gì? 

- Vì mục đích ngăn chận ngươi bố thí, vì mục đích giết mạng sống của vị Độc Giác Phật. 
Bồ-tát nói: 


- Ta sẽ không cho ngươi ngăn chận ta bố thí. Ta cũng không cho ngươi giết mạng sống của vị Độc Giác 
Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biệt giữa ta và ngươi, ai có sức mạnh lớn hơn. 


Vẫn đứng trên bờ hồ than hừng, Bồ-tát nói: 


- Bạch Thê Tôn, Độc Giác Phật, dâu con có rơi đâu lộn ngược vào hô than hừng này, con vẫn không trở 
lui. Mong Thê Tôn châp nhận món ăn do con cúng dường. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Ta thà rơi địa ngục, 
Chân trên, đầu phía dưới, 
Ta sẽ làm việc Thánh, 
Hãy nhận láy món ăn. 


Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ-tát cầm bát cơm bước lên mặt hồ than hừng! Khi Bồ-tát làm như vậy, 
từ mặt hộ than hừng sâu đến tám mươi khuýu tay, mọc lên một hoa sen tuyệt đẹp đỡ lấy chân Bồ-tát. Từ 
hoa sen Ấy, nhụy sen khoảng chừng một đâu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc Đại Sĩ, phủ khắp toàn thân 
như rắc hột vàng. Bồ-tát đứng trên đóa hoa sen, đặt vào trong bát vị Độc Giác Phật những món ăn 
thượng vị khác nhau. VỊ Độc Giác Phật nhận đồ ăn, nói lên lời tùy hỷ, rồi quăng bình bát lên trên hư 
không, và ngay trước mắt của đại chúng, tự mình bay lên hư không vê phía Hy- mã- -lạp SƠN, để lại một 
đường mây gôm nhiều hình thù kỳ diệu đặc biệt. Còn Ác ma bị thất bại và sầu muộn đi về trú xứ của 
mình. Bồ-tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, tán thán bố thí, giới đức, vả cùng với đại 
chúng vây quanh, bước vào trú xứ của mình. Bồ-tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo 
nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đây đủ trì kiến như ông không để cho thân nữ 
làm dao động. Thật sự kỳ điệu là những gì bậc Hiên trí đã làm trong thời quá khứ. 


Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, vị Độc Giác Phật tại chỗ ấy nhập Niết-bàn, còn Ta chính là người triệu phú Ba-la-nại, sau 
khi đánh bại Ác-ma, đứng trên đóa sen, cúng dường thức ăn khất thực vào bát của vị Độc Giác Phật. 


-00O00o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 119 of289 


4.05 PHẨM LỢI ÁI 
41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền Thân Losaka) 
Với người muốn mình lợi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai là Trưởng lão Losaka? Một 
người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tai ương cho gia đình. Khi làm Tỷ-kheo, vị ây không 
bao giờ nhận được gì cả. 


Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng Chung, vị ấy đã đầu thai vào bụng vợ một người đánh cá, 
trong một làng đánh cá gồm một ngàn gia đình ở Kosala. Trong ngày vị ây đầu thai, ngàn gia đình ấy, 
với lưới câm tay, đi đánh cá trên sông, trên hỗ không bắt được một con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở đi, 
những người đánh cá gặp những điễu tốn hại. Khi vị ấy còn ở trong thai, làng của họ bị lửa đốt cháy 
bảy lần và bị vua xử phạt bảy lần. Như vậy, dân dân họ rơi vào túng thiểu. Họ suy nghĩ: “T: rước kia, 
chúng ta không như vậy. Nay chúng ta gặp nhiều tốn hại. Giữa chúng ta phải có một người có số đen. 
Chúng ta hãy chia thành hai nhóm môi nhóm năm trăm gia đình. Và nhóm nào có người có số đen, 
nhóm ấy bị tổn hai, nhóm kia được tăng thịnh. 

Và cứ thế họ chia nhóm áy làm hai, chia làm hai, chỉa làm hai nữa. Như vậy, họ chia cho đến khi chỉ 
côn lại một gia đình ấy, và khi tìn được kẻ số đen ở trong gia đình ấy, họ liên đánh đuổi đi. Người mẹ 
phải tìm sống một cách khó nhọc, với bụng mang thai; khi thai đến kỳ, bà sanh được đứa con trai. Đứa 
bẻ áy được sanh trong đời sống cuối cùng, do đó không thể bị giết hại. Như ngọn đèn trong chieác ghè, 
điễu kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. 

Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, bà đặt trong tay nó một bát 
đi xin, bảo nó đi vào một nhà kia, rôi bà bỏ trốn. Từ đó, đứa bé sống một mình, tìm đô ăn tại chỗ này, 
nằm ngủ tại chỗ khác, không tăm, không săn sóc thân mình, tìm sông một cách cực khô chẳng khác con 
quỷ ăn bùn. Nó dân dân lớn lên được bảy tuổi, lượm từng miếng cơm một mà ăn như con quạ, tại một 
cửa nhà nọ có đô ăn còn lại từ các nồi cơm được rửa. 


Mội hôm, Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất đang đi khất thực ở Xá-vệ, thấy đứa bé, suy nghĩ không 
biết đứa bé đảng thương này ở làng nào, khởi lòng từ bị đôi với nó và gọi: 


- Hãy đến đây! 
Đứa bé đến đảnh lễ Trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hỏi: 
- Con sống ở làng nào? Cha mẹ ở đâu? 


- Thưa Tôn giả, con sông không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con, sông quả mệt mỏi nên bỏ rơi con mà 
trồn đi! 


- Con có muôn xuất gia không? 
- Thưa Tôn giả, con muốn xuất gia. Nhưng ai sẽ truyện giới xuát gia cho kẻ khôn nạn như con? 
- 1a sẽ truyện giới xuát gia cho con. 


- Lành thay, Tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho con. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 120 of289 


Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mêm, đặt nó đến tỉnh xá, tự tay tăm rửa nó, truyền 
giới xuát gia cho nó làm Sa-di, và khi tuôi đáy đủ, liên trao Đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó 
được gọi là Trưởng lão Losakatissa. 


Trưởng lão Losakatissa Ít được phước đức, nên Ít nhận được đồ cúng dường. Truyễn thuyết nói, dâu có 
lễ bố thí to lớn không øì sảnh được, bụng Trưởng lão cũng không no, mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi 
mạng sống. Một muống cháo đồ vào bát của Trưởng lão hình như làm tràn đây nên đem cháo cho người 
sau. Khi cháo được đô vào bình bát T: Tưởng lão, người ta nói chảo trong đĩa của người cúng như biến 
mắt. Các đồ ăn cứng khác cũng như vậy. 


Trưởng lão sau một thời gian, thiên quán được tăng WrHỞNg, chứng quả A-la-hán tối thượng, nhưng vẫn 
được đồ cúng dường Ít oi. Thọ hành trưởng lão dân dân giảm thiểu, và ngày nhập Niết-bàn đã đến. 
Tướng quân Chánh pháp hướng tâm đến, biết ngày trưởng lão đắc Niết-bàn vô dư y, tự nghĩ: “Tì rƯỞNg 
lão Losakaiissa hôm nay sẽ nhập Niễt-bàn. Ta sẽ khuyên người ta củng dường Trưởng laõo đô ăn như ÿ Ù/ 
muốn”. Tôn giả Xá- lợi-phất ưa Trưởng lão vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả Xá-lợi-phất và 
Losakafissa, dẫu đưa tay cho nhiễu người ở Xá-vệ, cũng không nhận được. IIgay cả một tô cháo, Tôn giả 
Xá-lợi-phất bảo Losakatissa về trước, ngôi tại phòng họp, rồi giữ đô ăn nhận được đem về cho 
Losakatissa. Những ai được Xá- lợi-phất giao đồ ăn đem vê, đều quên trao cho Losakatissa và tự mình 
ăn đô ăn ấy. 


Khi Trưởng lão Xá-lợi-phất đứng dậy và đi về tỉnh xá, Losakatissa đi đến đảnh lễ, Trưởng lão dừng 
bước, quay lại hỏi: 


- Này Hiển giả, Hiển giả có được đồ ăn không? 

- Thưa Tôn giả, chúng con dễ nhận được đúng thời. 

Trưởng lão xá-lợi-phất hoảng hót nhìn giờ. Thời giờ đã quá rồi. Trưởng lão nói: 
- Này Hiển giả, hãy ngôi ở đây. 


Trưởng lão bảo Losakatissa ngôi xuống trong phòng họp, rồi đi đến trú xứ Kosala. Nhà vua cho người 
lây bát Trưởng lão, bỏ đáy bát với bốn loại bánh ngọt và nói: 


- Đây là đồ ăn phi thời. 
Trưởng lão cẩm bát, đi về và nói: 
- Này Hiển giả Tissa, hãy ăn bốn loại bánh ngọt này. 


Nói xong, Tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Losakatissa hồ thẹn vì lòng kính trọng đối với Tôn giả 
Xá-lợi-phất nên không dám ăn. Trưởng lão Xá-lợi-phất nói với Losakatissa: 


- Này Hiển giả, hãy đến. Ta đứng câm bình bát này, còn Hiển giả ngôi và ăn. Nếu tay ta rời bình bát 
này, thì không còn vật gì nữa. 


Rồi trong khi bậc Tối thượng Tướng quân Chánh pháp đứng cẩm bái, Tôn giả Losakatissa ăn bốn loại 
bánh ngọt. Do thần thông lực thuộc bậc Thánh của Tôn giả Xá-lợi-phái, bánh ây không biên mát. Khi 
ấy, Trưởng lão Losakatissa được ăn như ý muốn, đây đủ, no bụng. Ngày hôm áy, Trưởng lão 
Losakatissa đắc Niết-bàn không có dư y. Bậc Chánh Đăng Giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 121 of289 


được hoả táng. Các Xá-lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. 
Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo đang ngồi họp tại Pháp đường nói: 


- Này các Hiển giả, Losakatissa ít phước đức, ít nhận đô cúng dường. Do ít phước đức, ít được cúng 
dường như vậy, làm sao lại được Thánh pháp? 


Bậc Đạo Sư đến pháp đường hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông này ngôi họp tại đây, đang bàn câu chuyện gì? 
Chúng Tỷ-kheo báo cáo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy do nghiệp mình làm, nêm không được cúng dường và đồng thời chứng 
được Thánh pháp. Ứị ấy thuở trước do làm chướng ngại người khác cúng dường nên ít được cúng 
dường; nhưng do chú tâm thiên quán vô thường, voâ ngã nên được Thánh quả, chứng được các thắng 
pháp. 
Nói vậy xong bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 

-00O00- 
Thuở â ấy, trong thời bậc Chánh Đăng Giác Ca- diếp, có một Tỷ-kheo sống ở một ngôi làng nhỏ, được một 
vị điền chủ hộ trì. Tỷ-kheo ấy tính tình bộc trực, hồn nhiên, giữ giới, chuyên. tu tập thiền quán. Lại cũng 
có một trưởng lão A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đăng với các bậc đồng Phạm hạnh. VỊ 
này trước kia chưa bao giờ đeán ngôi làng có người điền chủ đã ủng hộ Tỷ-kheo ây, nay mới đến lần 
đầu. Người điền chủ hoan hỷ với cử chỉ của Trưởng lão, cầm lấy bình bát, mời vào nhà, cung kính mời 


ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài pháp ngắn, đảnh lễ Trưởng lão và thưa: 


- Thưa Tôn giả, hãy đi đến ngôi tinh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi vào buổi chiều sẽ đến yết kiến 
ngài. 


Trưởng lão đi đến ngôi tỉnh xá, đảnh lễ Trưởng lão trụ trì và sau khi xin phép, ngồi xuống một bên. Vị 
trụ trì thân mật hỏi thăm Trưởng lão: 


- Thưa Hiền giả, Hiền giả được đồ ăn chưa? 

- Thưa được tồi. 

- Được tại đâu? 

- Tại nhà điền chủ trong làng của Tôn giả gần đây. 

Sau khi nói vậy, trưởng lão hỏi chỗ sảng tọa của mình, sửa soạn cất đặt y bát, rồi ngồi xuống thọ hưởng 
lạc về thiên, lạc về quả. Vào buôi chiều, người điền chủ ấy đem theo hương, vòng hoa, đèn và dầu đi 
đến tinh xá, đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa? 


Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, người điền chủ đi đến vị trưởng lão khách, đảnh lễ, ngôi xuống một 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 122 of289 


bên, và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ điện Phật, cây Bồ-đề, thắp đèn, 
mời hai vị đên nhà rỗi ra đi. 


Trưởng lão trụ trì suy nghĩ: “Điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu Tỷ-kheo này trú ở đây, điền chủ ấy 
không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa” 


Trưởng lão trụ trì, với tâm tư không được vuI, suy nghĩ: “Ta phải làm thế nào để vị ấy không ở được 
trong tỉnh xá này”. Đến giờ hầu thăm, khi Trưởng lão khách đến, Trưởng lão trụ trì không nói gì. Vị 
Trưởng lão khách đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ: “Trướn lão 
này không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia đình, cúng dường vị ấy hay đồ chúng vị ấy”, liên đi 
về trú xứ của mình, hưởng thọ lạc vê Thiền và lạc về quả. 


Trưởng lão trụ trì, ngày hôm sau, đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, rồi lấy móng tay gõ nhẹ vào 
cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lấy bát vị ấy, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và 
hỏi: 


- Trưởng lão khách ở đâu? 


- Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gỐ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy dậy. 
Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà của ngài, vị ấy có thê tiêu hoá được, do vậy, nay đang 
còn ngủ. Rất có thể, ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. 


Trong khi â ấy, vị Trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc nghĩ rằng thời gian đi khất thực của mình đã đến, 
liền sửa soạn thân mình tử tế, cầm y bát, bay lên hư không và đi đến một chỗ khác. 


Còn người điên chủ ây cúng dường vị Trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ tươi, mật ong và đường. Rôi 
ông bảo chùi bát với bột thơm, đô thức ăn đây bát lân nữa và thưa: 


- Thưa Tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy. 


Rồi đưa bát cho Trưởng lão trụ trì. VỊ này không thể từ chối, cầm bát đi và suy nghĩ: “Nếu Tỷ-kheo ấy 
uống cơm sữa này, có ai nắm cô đuôi đi, vị ây cũng không đi. Nhưng nếu ta cho người khác cơm sữa 
này, việc ta làm sẽ bị bại lộ. Nếu ta đồ xuống. nước, bơ tươi sẽ nổi lên trên mặt nước và bị lộ. Nếu ta 
quăng trên đất, loài qụa sẽ tụ họp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng món ăn này ở đâu?” 


Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đám Tuộng vừa bị đốt. Tỷ-kheo â ấy bới các than đỏ lên, 
quăng đồ ăn tại đây, lây than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tỉnh xá. Không thấy Tỷ-kheo khách ở đâu, 
Tỷ-kheo trụ trì suy nghĩ: “Chắc Tổ: -kheo ấy đã đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta, và đã đi 
chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái bụng, đã làm một việc không thích đáng”. Do vậy, sầu ưu khơôi lên, 
và từ đây, vị Tỷ-kheo trụ trì như một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung, tái sinh vào địa ngục. 


Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nấu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín muỗi, nó bị sanh năm trăm năm 
liên tục làm quỷ Dạ-xoa, không được ăn đầy bụng, dầu chỉ một ngày. Chỉ trừ một ngày, nó được ăn no 
bụng với đô uê nhiêm của bào thai. Rôi trong năm trăm đời, nó sanh làm cho. Khi ây, chỉ có một ngày 
nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy 
bụng. 


Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở Kàsi. Từ khi nó 
sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cùng cực. Nó không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào 
bụng. Nó được đặt tên là Mittavindaka. Cha mẹ nó không thê chịu khô vì đói, đánh đuổi nó đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 123 of289 


- Hãy đi, con số đen bất hạnh kia. 
Không nơi nương tựa, nó đi lang thang vả đến tại Ba-la-nai. 


Lúc bây giờ, Bồ-tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và đang dạy nghề cho năm trăm 
thanh niên Bà-la-môn. Lúc Ấy, dân ở ba-la-nai thường cho tiền những người nghèo đói và cho họ học 
nghề. Mittavindaka học nghề không tiền với Bồ- tát. Nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay 
đi lang thang. Được Bồ-tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. VÌ có nó, tiền dạy của Bồ-tát trở thành 
ít ỏi. Nó gây lộn với thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó, đến 
một làng biên địa và làm thuê sinh sống. 


Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. Người trong làng thuê nó dạy 
cho họ biết thê nào là thiện, thế nào là ác, và cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mittavindaka 
đến đây sống, dân chúng ở làng biên địa â ấy bị vua xử phạt bảy lần, nhà của họ bị cháy bảy lần, và hồ 
chưùa nước bị cạn bảy lân. Họ suy nghĩ: “Trước khi Mittavindaka đến đây, chúng ta không có như vậy. 
Từ khi nó đến, chúng ta bị tôn hại”. Vì thế họ đánh đuổi nó đi. 


Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phi nhân ngự trị. Tại đây, các phi nhân 
giết ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trồn khỏi chỗ ấy, đi lang thang chỗ này chỗ kia, đến một bến tàu tên là 
Gambhira, đúng vào ngày một chiếc tàu mới được hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. 


Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được bảy ngày, đến ngày thứ bảy, tàu đứng lại như bị mắc cạn. Họ rút 
thăm ai là con số đn bất hạnh. Bảy lần thẻ rơi vào Mittavindaka. Họ cho nó một cái bè tre, bắt tay nó 
quăng xuống biển, rồi tàu lại ra đi. Mittavindaka leo lên bè tre, và trôi trên mặt biền. 


Do quả nó đã giữ giới trong thời Đức Phật Ca- diếp Chánh Đắng Giác, trên mặt biển, nó gặp bốn tiên nữ 
trong một lâu đài bằng pha lê. Với chúng, nó sống trong bảy ngày hưởng hạnh phúc. Bây giờ, các loài 
quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc 
ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đên khi chúng trở về. 


Chúng đi rồi, Mittavindaka lại leo lên bè tre, đi chỗ khác, và gặp được tám tiên nữ ở trong lâu đài bằng 
ngọc. Từ đấy, nó đi nữa, và gặp được ba mươi hai tiên nữ ở trong mười sáu lâu đài bằng vàng. Không 
nói gì với chúng, nó lại bỏ đi,và thấy một thành Dạ-xoa ở giữa hòn đảo. 


Tại đấy, có một nữ Dạ-xoa sống dưới hình dạng con dê. Mittavindaka không biết nó là nữ Dạ-xoa, nắm 
lấy chân con đê đề ăn thịt. Con Dạ- -XxOa nữ aáy, với uy lực của mình, nhắc bổng nó lên và quăng nó ra 
xa. Nó bị quăng ngang qua biển, rơi xuống một bụi gai, tại một cái hào khô nước, lăn tròn rồi đứng dậy. 


Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến giết dê của vua. Các người chăn dê đứng núp rình bắt 
ăn trộm. Mittavindaka, sau khi lăn tròn, đứng dậy trên đất, thấy các con đê liền nghĩ: “Ta đã bắt chân 
con đê trên hòn đảo ở biển, và bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt tay chân một con đê, thì nó sẽ 
quãng ta đến chỗ các tiên nữ ở trong lâu đài trên mặt biển, tại bờ bên kia.” Khi tác ý bất chánh như vậy, 
nó liền nắm chân một con đê. lập tức con đê bị nắm kêu lên. Các người chaên đê từ nhiều chỗ núp chạy 
đến, bắt nó và nói: 


- Đây là đứa ăn trộm đã bắt các con đê của nhà vua từ trước đến nay. 
Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, Bồ-tát với năm trăm thanh niên Bảà- 


la-môn vây quanh, ra khỏi thành để đi tắm. Thấy Mittavindaka, nhận được nó, Bồ-tát nói với các người 
ây: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 124 of289 


- Này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi. Sao lại bắt nó? 
Các người ấy nói: 
- Thưa Tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê, nó bắt chân một con dê, nên chúng tôi bắt nó. 
- Hãy giao nó cho chúng tôi đề làm nô lệ. Nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 
Rồi họ thả nó và ra đi. Bồ-tát hỏi nó: 
- Này Mittavindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? 
Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ-tát nói: 
- Vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc, nên nó phải chịu mọi sự bất hạnh như vậy. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Với người muốn mình tốt, 
Với người thương tưởng mình, 
Cứng đầu không theo lời, 
Sẽ gặp điều sẵu muộn. 
Chẳng khác Mitaka 


Năm chặt chân con dê. 


Lúc bấy giờ, khi cả vị giáo sư và Mittavindaka mạng chung, họ đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo chính Losaka này đã tự làm cho mình được ít đồ cúng dường và đông thời được 
Thánh Pháp. 


Sau khi nói pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên thân như sau: 

- Lúc bấy giờ, Milavindaka và Trưởng lão Losakatissa, vị giáo sư được danh bốn phương là Ta vậy. 
-00O0oo- 

42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền Thân Kopata) 

Với người muốn mình lợi..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một Tỷ 3-kheo có lòng tham. lòng tham của vị này sẽ 
được kề trong chương sáu, Tiền thân Kaka (số 395). Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo báo cho bậc Đạo Sư biết: 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo này có lòng tham. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 125 of289 


Bác Đạo Sư hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có thật như vậy chăng? 
- Bạch Thế Tôn, có thật. 

Bác Đạo Sư nói: 


- Thuở trước, này Tỷ-kheo, ông cũng có lòng tham. Vì lòng tham, ông đã mắt mạng, và các vị Hiền trí 
cũng vì ông đã mát trú xứ của họ. 


Nói xong, bậc đạo sự kê câu chuyện quả khứ. 


-00O00- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta (Phạm Thọ) trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con chim bổ câu. Lúc 
bấy giờ, dân chúng ở Ba-la-nạai ưa thích làm công đức, thường treo những ô rơm chỗ này chỗ kia để các 
chú chim có nơi ân náu thuận tiện an ồn. Người đầu bếp của vị triệu phú Ba-la-nại cũng treo một ổ rơm 
tại nhà bếp. Bồ-tát sông tại đấy, buổi sáng bay đi tìm môi ăn và chiều lại về. 

Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá muối, cá tươi, thịt chua, thịt 
tươi, tại chỗ ấy, nó khởi lòng tham, tự nghĩ: “Ta phải tìm cách ăn cho được cá thịt này”. Nghĩ vậy nó 
đậu cách đó không xa, dò xét xung quanh, nó thấy buổi chiều Bồ-tát bay về và đi vào bếp, nghĩ rằng nhờ 
con chim bồ câu này nó sẽ được ăn cá và thịt. 


Ngày hôm sau, vào buổi sáng, nó bay lên. Khi Bồ-tát bay ra đi kiếm đồ ăn, nó bay sát theo sau khắp nơi 
như cái bóng. Bô-tát nói với nó: 


- Này bạn, vì sao bạn đi theo tôi? 

- Thưa ngài, cử chỉ của ngài khiến tôi ưa thích. Bắt đầu từ nay, tôi xin hầu hạ ngài. 

- Này bạn, món ăn của bạn khác, món ăn của tôi khác. Bạn hầu hạ tôi cũng gặp khó khăn. 
- Thưa ngài, khi ngài tìm đồ ăn, tôi cũng tìm đồ ăn và tôi sẽ theo ngài. 

- Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng. 


Như vậy, Bồ-tát khuyên con qua đi tìm đồ ăn, các loại hột cỏ, hột giống. Trong khi Boà-tát đi tìm đồ ăn, 
con quạ cũng đi, lật lên các miếng phấn, ăn các loại trùng, nhét cho đầy bụng, rồi đi đến Bồ-tát và nói: 


- Thưa ngài, ngài dùng quá nhiều thì giờ cho việc tìm đồ ăn thật không tốt. 

Khi Bồ-tát tìm đồ ăn xong, buổi chiều bay về, con quạ cũng bay theo vào nhà bếp. Người nấu bếp nói: 

- Con bồ câu của chúng ta có đem một con chim khác về. 

Anh ta liền treo mộ tổ rơm nữa cho con quạ. Từ đấy hai con chim câu và qua sống với nhau. Một hôm, 


người ta đem đến nhiều cá và thịt cho người triệu phú. Người đầu bếp lấy cá và thịt ấy đem treo chỗ này 
chỗ kia trong bếp. Con quạ thấy vậy, lòng tham khởi lên: “Ta sẽ không đi tìm đồ ăn ngày mai; ta phải 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 126 of289 


aên món này!” đêm đền, nó năm ngủ, vừa ngủ, vừa rên. Ngày hôm sau, Bồ-tát đi tìm môi nói: 
- Hãy đi, này bạn quạ! 
- Thưa ngài, ngài hãy đi một mình. Tôi bị đau bụng! 


- Này bạn, từ trước đến nay, chưa bao giờ loài quạ đau bụng. Ban đêm, trong ba canh, bốn canh, cứ mỗi 
canh loài quạ có bất tỉnh, nhưng khi chúng nuốt tim đèn, chúng được thỏa mãn ngay lúc ấy. Có thê bạn 
muốn ăn thịt và cá. Hãy đi nào, món ăn của người không thích hợp với các bạn đâu. Chớ làm như vậy, 
hãy đi kiếm ăn với ta. 


- Thưa ngài, tôi không thể đi. 
- Hành động của bạn sẽ lộ rõ, chớ để lòng tham chỉ phối, chớ phóng dật. 


Khuyên nó xong, Bồ-tát đi kiếm ăn. Người đầu "bếp có găng làm nhiều món thịt cá khác nhau. Lúc giở 
các nặp chảo để hơi nóng thoát ra, người đầu bếp đặt trên mặt chảo một cái rá lọc rồi đi ra ngoài, đứng 
lau mô hôi. 


Trong khi ấy, con quạ từ ổ rơm ló đầu ra, nhìn nhà bếp, biết người đầu bếp đã ra đi, tự nghĩ: “Nay ta sẽ 
được thỏa mãn tham vọng, sẽ được ăn thịt. Nhưng ta nên ăn miêng thịt lớn hay miếng thịt nhỏ? Với 
miếng thịt nhỏ, khó có thê đầy bụng mau được. Vậy ta hãy mau chóng mang miếng thịt lớn, bỏ vào ổ 
rơm rồi nằm ăn!. 


Qua bay ra khỏi ô ổ, đậu trên cái rá lọc. Rá lọc â ấy phát ra tiếng động “kil li”. Người đầu bếp nghe tiếng 
động, không biết cái gì, đi vào, thấy con quạ, liền nói: 


- Đây là con quạ ranh con! Mày muốn ăn thịt nấu cho vị triệu phú của ta. Ta sống làm việc gì người chủ 
triệu phú, chớ không vì đồ ngu như mày. Đồ như mày có gì liên hệ với ta? 


Kẻ ấy đóng cửa, bắt con quạ, nhồ sạch lông, đem củ gừng giã nhỏ với muoái và cây thì là trộn với nước 
sữa chua, thoa lên toàn thân con qua, rồi ném con quạ vào ô rơm. con quạ chịu đau khổ nằm rên. Bồ-tát, 
buổi chiều về, thấy quạ gặp nạn như vậy liền nói: 


- Ôi con quạ tham lam, vì không làm theo lời ta, vì lòng tham của ngươi, ngươi bị đau đớn lớn. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Với người muốn mình lợi, 

Với người thương tưởng mình 
Có những lời khuyên bảo, 
Nhưng không làm theo lời, 
Như con quạ tham lam 
Không làm theo lời khuyên 
Của con chỉm bồ câu, 

Nó bị ngã rơi vào 

Như rơi vào tay địch. 


Bồ-tát nói xong, tự nghĩ: “Nay ta không thể, nơi này nữa”, bèn đi một chỗ khác. Còn con quạ mạng 
chung ngay lúc ấy. Người đầu bếp nhặt nó từ ổ rơm và quăng nó vào đồng rác. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 127 of289 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo không phải nay ông mới tham, trước kia ông cũng đã tham, do lòng tham của ông, các 
bậc Hiển trí đã mất trú xứ của họ. 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ-kheo ấy chứng được 
quả Nhất lai. Bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận diện Tiển thân như sau: 


- Lúc ấy, con quạ là Tỷ-kheo tham lam, còn con b câu là Ta vậy. 
-00O0o- 
43. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền Thân Veluka) 
Với người muốn mình lợi..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một Tỷ-kheo khó bảo. Thể Tôn hỏi: 
- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông là người khó bảo. 
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước, ông cũng đã khó bảo rồi. Vì tánh ông 
khó bảo, không nghe lời các bậc Hiên trí, ông mạng chung vì miệng con răn. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kàs!. 
Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của dục vọng, thấy lợi ích khi xa lìa nó, Bồ-tát từ bỏ các dục, đi vào Tuyết 
Sơn, xuất gia làm vị ân sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được năm Thắng trí, và tám Thiền 
chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. Sau một thời gian, Bồ-tát có một hội chúng lớn, với năm trăm ấn sĩ 
khổ hạnh vây quanh. Ngài sống làm bậc Đạo sư của hội chúng. 


Bấy giờ một con răn độc con, theo bản tánh của mình, đi đến am thất của một vị tu khổ hạnh. Vị tư khô 
hạnh khởi lòng thương con rắn như con mình, cho nó nằm trong một ống tre, và nuôi dưỡng nó. Vì nằm 
ở trong ống tre, nên nó được gọi là Veluka (Rắn tre). Vì vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn với tình 
thương như con mình, nên vị ây được gọi là “Cha của Veluka”. 

Lúc bấy ØIỜ, Bồ-tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc, bèn cho ĐỌI VỊ ấy lên và hỏi: 

- Có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc? 


Khi được biết là có thật, Bồ-tát nói: 


- Chớ tin con răn độc. Chớ nuôi dưỡng nó như vậy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 128 of289 


VỊ tu khô hạnh nói: 
- Con răn ây đôi với tôi như đệ tử đôi với thây. Không có nó, tôi không thê sông được. 
- Vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sông gân con răn độc này. 


Vị tu khô hạnh không nghe lời Bồ-tát, không chịu từ bỏ con răn độc. Nhiều ngày sau, tất cả vị tụ khô 
hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây và ở tại đây hai ba ngày. Trước đó, Cha của rắn tre 
cũng đi với họ, đã đặt con rắn độc năm trong ống tre, đóng cửa lại rồi ra đi. Sau hai ba ngày, vị ấy cùng 
về với các vị tu khổ hạnh, định đến cho Veluka ăn, vị ấy mở ống tre, vừa đưa tay vừa nói: 


- Này con, hãy đến đây. Chắc con đói lắm. 


Con rắn độc nồi giận vì hai ba ngày không có đồ ăn, liền mỗ vào tay vị tu khổ hạnh, khiến vị này chết 
ngay tại chỗ, rồi rắn bỏ vào rừng. Các vị tu khổ hạnh thấy vậy thưa với Bồ-tát. Ngài bảo hỏa táng người 
chết. Rồi ngôi giữa chúng ân sĩ, ngài nói lên bài kệ này: 

Với người muốn mình lợi, 

Với người thương tưởng mình, 

Nếu cứng đâu không nghe 

Không theo lời khuyên dạy, 

Sẽ bị hại đến chết, 

Như Cha Ve-lu-ka. 


Như vậy, Bồ-tát khuyến cáo chúng ân sĩ. Rồi ngài tu tập từ, bị, hỷ, xả, và khi mạng chung, ngài sanh lên 
cõi trời Phạm thiên. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trước kia do khó bảo, ông đi đến hoại diệt vì 
miệng con răn độc. 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mầu chuyện, và nhận diện Tỉ ïên thân như sau: 


- Khi ấy, Cha của Veluka là Tỷ-kheo khó bảo, hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật, và bậc Đạo Sự 
có hội chúng là Ta vậy. 


-00O0o- 


44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền Thân Makasa) 
Tốt hơn là kể thù..., 


Câu chuyện này, khi bộ hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kế về những người ngu sỉ rong một ngôi 
làng. Theo truyền thuyết, một thời đức Như Lai từ Xá-vệ đi đến xứ Ma-kiệt-đà. Tại đấy, Ngài đi bộ đến 
một ngôi làng. Người trong làng ấy phần lớn là những người ngu. Một hôm, các người ngu hội họp lại 
và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 129 of289 


- Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm việc, các con muối cắn chúng ta, do duyÊn cớ ấy, việc làm của 
chúng ta bị trở ngại. Tát cả chúng ta hãy đi, câm theo cung và các vũ khí, gây chiến với các con muỗi, 
bắn giết tắt cả chúng nó. 


Nghĩ vậy, họ đi vào rừng ` với ý định bắn các con muối, nhưng họ bắn lẫn nhau, đánh lần nhau, làm đau 
khổ lần nhau, rồi đi về, nằm xuống ở cổng làng, giữa làng và cuối làng. 


Bác Đạo Sư, được chúng Tỷ-kheo vậy, quanh, đi vào làng á &y khất thực. Các bậc Hiển trí trong làng thấy 
Thể Tôn, liền dựng một cái rạp tại công làng, tổ chức cúng dường trai phạn cho chúng Tỷ-kheo, đứng 
đâu là Đức Phật. Họ đánh lễ bậc Đạo Sư rồi ngôi xuống. Bậc Đạo Sư thấy chỗ này chỗ kia có những 
người bị thương, liễn hỏi các nam cư sĩ: 


- Sao có nhiễu người bị bệnh thế? Họ đã làm øì vậy? 


- Bạch Thế Tôn, những người này đi đánh các con muỗi, nhưng lại bắn lần nhau, nên bị bệnh tình như 
vậy. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Không phải chỉ nay các người ïIgM S sỉ đi đánh các con muối, rồi trở lại đánh mình. Trước kia, cũng có 
những người đi đánh các con muôi, rồi trở lại đánh những người khác. 


Sau đó, theo lời yêu câu của những nam cư sĩ áy, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bằ- tát sông làm nghề đi buôn. Lúc bây giờ, trong một 
làng biên địa ở nước Kảsi, nhiều người thợ mộc sống tại đây. Có một thợ mộc đầu sói đang đẻo một 
thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của kẻ â Ấy, cái đầu sáng chói như một cái bát đồng. Với cái miệng 
như mũi tên, muỗi đốt vào đầu như kiếm đâm. Kẻ ấy gọi đứa con đang ngồi gần và nói: 

- Này con thân, con muỗi đốt vào đầu ta như bị kiếm đâm. Hãy đuổi nó đi. 


- Thưa cha thân, hãy ngôi im. Với một cái đánh, con sẽ giệt nó. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi tìm hàng hoá cho mình, đến tại làng ấy, đang ngồi tại cửa quán người thợ mộc. 
Người thợ mộc ây nói với đứa con: 


- Này con, hãy đuôi con muỗi này. 

Đứa con nói: 

- Này cha thân, con sẽ đuổi. 

Nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén, đứng một bên lưng người cha nói: 
- Con sẽ đánh muỗi! 


Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bồ-tát thấy sự việc đã xảy ra cho 
người thợ mộc, suy nghĩ: “Một kẻ tù có trí con tôt hơn, vì nó sợ hình phạt, sẽ không giêt người”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 130 of289 


Rồi ngài nói lên bài kệ này: 

Tốt hơn là kẻ thù, 

Nhưng có trí sáng suốt, 
Còn hơn là người bạn 
Thiếu trí tuệ thông mình. 
Đứa con ngu và điếc, 
Định giết chết CON HHỔI, 
Lại chém đâu người cha 


Vỡ ra thành hai mảnh. 


Nói vậy xong, Bô-tát đứng dậy ra đi, rôi về sau mạng chung theo nghiệp của mình. Còn bà con của 
người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ mộc. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các nam cư sĩ, trong thời quả khứ, cũng có những người muốn đánh con muôi lại đánh ngã các 
người khác. 


Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc Đạo Sự kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên thân như sau: 
- Lúc ấy, người đi buôn hiển trí nói xong bài kệ rồi đi chính là Ta vậy. 
-00O00- 
45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiên Thân Rohini) 
Tốt hơn là kẻ thù..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú Cấp Cô Độc. Theo 
truyền thuyết, ông Cấp Cô Độc có một người nữ tÈ tên là Rohinì. Người mẹ già của nó đi đến nhà giã 
gạo và năm xuống. Những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim. Bà kêu đứa con gái: 
- Này con thân, các con ruồi cắn ta. Hãy đuổi chúng đi. 
Đứa con gải nói: 
- Thưa mẹ, con sẽ đuổi. 
Nó giơ cái chày lên, với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ, nó nói: 
- Con sẽ giết chúng. 
Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ khiến bà chết tại chỗ. 


Thấy vậy, nó khóc: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 131 of289 


- Mẹ ôi! 


Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hoả táng bà mẹ, vị trieäu phú đi đến tỉnh xá, báo 
cho bậc Đạo Sư biết toàn thể câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, đây không phải lán đâu tiên với ý định giêt các con ruồi trên thân bà mẹ mà nó đập với 
cái chày và giết bà mẹ. Thuở trước, nó cũng đã làm như vậy. 


Sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư theo lời yêu cáu của ông Cáp Cô Độc, kê câu chuyện quá khứ. 
-00000- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sinh ra trong gia đình người triệu phuù, sau 
khi cha mắt, lên thay địa vị của cha. VỊ triệu phú có người nữ tỳ tên là Rohinì. Nữ tỳ ây đi đên chỗ giã 
gạo, nghe người mẹ đang nằm bảo: 


- Hãy đuỗi những con ruồi trên thân ta, này con thân. 


Nó lấy cái chày đánh con ruôi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ-tát nghe kế chuyện ấy, tự nghĩ: “Trên đời 
này, một kẻ thù có trí còn tốt hơn”. 


Rồi để tán thán người có trí, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Tốt hơn là kẻ thù 
Có trí tuệ thông mình, 
Hơn kẻ thương hại mình, 
Nhưng ngu sĩ vô trí, 
Hãy xem Rô-hi-ni, 


Giết bà me khốn khổ, 
Rồi than khóc hoài công. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, đây không phải lân đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi mà nó giêt bà mẹ. Lúc trước, 
nó cũng đã làm như vậy. 


Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận điện Tì ïên thân như sau: 

- Lúc bấy giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, con vị đại triệu phú là Ta vậy. 
-00Ooo- 

46. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền Thân Àràmadùsaka) 

Bác thiện không làm hại... 

Câu chuyện này, tại một làng nhỏ ở Kosala, bậc Đạo Sư đã kế về người làm hại vườn. Theo truyền 


thuyết, bác Đạo Sư đang bộ hành giữ dân chúng nước Kosala, đến một ngôi làng nhỏ. Tại đây, một 
người điền chủ thỉnh đức Như Lai, vào ngôi trong vườn của mình, cúng dường chúng Tăng với Đức 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 132 of289 


Phật là vị dẫn đâu, và thưa: 
- Bạch Thế Tôn, chư vị có thể đi kinh hành ở trong vườn này tùy theo sở thích. 


Các Tỷ-kheo đứng dậy, cùng với người giữ vườn đi dạo trong vườn, thấy một khoảng đất trồng, liền hỏi 
Hgười giữ VƯỜn: 


- Này nam cư sĩ, trong vườn này, các chỗ khác có cây cối rậm rạp, nhưng tại chỗ này không có cây, 
cũng không có bụi cây. Vì lý do gì vậy? 

- Thưa các Tôn giả, khi vườn này được trồng cây, một đứa trẻ ở làng tưới cây tại chỗ này, nhồ rỄ các 
cây non lên, rồi tùy theo lượng rê cây mà tưới nước nhiêu hay ít. Các cây non ây bị héo và chết. VÌ lý do 
ấy, chô này thành trồng không. 


Các Tỷ-kheo đi đến bậc Đạo Sư, báo cáo câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, đưùa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hư vườn. Thuở trước, nó cũng là 
kẻ làm hư VƯỜn. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuớ trước, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, một ngày hội lễ được tổ chức ở Ba-la-nai. Bắt đầu 
từ khi nghe tiếng trống lễ hội, toàn thể dân chúng trong thành ào ra tham dự. Lúc bấy giờ, trong vườn 
nhà vua có nuôi rất nhiều khi. Người giữ vườn suy nghĩ: “Thành phó vui chơi lễ hội, ta sẽ bảo những 
con khi này tưới nước, còn ta sẽ đi chơi lễ hội”. Anh ta đến con khi đầu đàn và hỏi: 


- Này bạn khỉ chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều. Các bạn ở đây ä ăn hoa, trái và đọt non. Thành 
phố hôm nay đang vui chơi lễ hội. Ta sẽ đi dự hội. Cho đến khi ta về các bạn có thể tưới nước giúp các 
cây non trong vườn này không? 

- Lành thay, chúng tôi sẽ tưới. 


- Vậy các bạn hãy cần thận. 


Đề chúng có thê tưới nước, người giữ vườn đưa cho chúng những bao da chứa nước và các thùng gỗ, rồi 
ra đi. 


Các con khỉ câm bao da chứa nước và các thùng gõ, bắt đâu tưới nước cho các cây non. Con khỉ chúa 
nói với chúng: 


- Này các bạn khi, „hãy gìn giữ nước. Khi các bạn tưới nước trên các cây non, trước hết hãy kéo những 
cây ấy lên, xem rễ của chúng như thế nào. Những rễ nào đâm sâu thì tưới nhiều nước vào rễ. Rễ nào 
không đâm sâu, hãy tưới ít nước. Nếu tưới nhiều nước, chúng ta thật khó tìm thêm nước. 


Chúng vâng theo và làm đúng như vậy. Lúc bây giờ, một người hiên trí thây các con khỉ ây làm như vậy 
trong vườn của vua, liên hỏi: 


- Này các bạn khỉ, sao các bạn lại kéo các cây non lên và tươùi nước tùy theo lượng của rế? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 133 of289 


Chúng trả lời: 
- Chúa khi đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy! 


Nghe chúng nói, người hiện trí ây suy nghĩ: “Ôi! Những kẻ ngu sĩ vô trí, dầu muốn làm điều tốt, lại làm 
điêu có hại!” 


Rồi vị ấy đọc bải kệ này: 
Bạc thiện không làm hại, 
Làm lành đem đên lạc; 
Người ngu hại điêu lành, 
Như khi giết hại trong Vườn. 
Người hiền trí ấy chỉ trích con khi đầu đàn như vậy rồi đem đoàn tùy tùng của mình ra đi. 
-00O00- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hại vườn. Thuở trước nó cũng đã là 
kẻ làm hại Vườn. 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiển thân: 

- Khi ấy, con khi đầu đàn là đứa trẻ ở làng làm hại vườn. Con người hiển trí là Ta vậy! 

47. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền Thân Vàruni) 

Bác thiện không làm hại... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người phá hư rượu. Tương truyền bạn của 
ông Cáp Cô Độc là một người bản rượu. Kẻ áy dự trữ một số rượu cay mạnh đê bán cho quân chúng và 
họ trả băng vàng và bạc. Quân chúng tụ họp động đảo trong quán rượu. Kẻ áy bảo người đệ tứ học 
VIỆC: 

- Này con thân, hãy lấy tiên trước khi giao rượu. 


Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ấy đi tắm. Người đệ tử bán rượu cho quân chúng. Khách uống bảo nó đem 


cho họ muôi và đường cục đề vừa ăn vừa uông rượu. Tháy vậy, nó liên nghĩ: “Rượu chặc thiêu muối. Ta 
sẽ bỏ muôi vào rượu ”. 


Nó liên bỏ độ một cân muối vào hủ rượu rồi rót rượu cho họ. Khi họ vừa uống một ngụm đáy miệng, họ 
liên nhồ ra và hỏi: 


- Anh đã làm gì vậy? 
- Các anh uống rượu đòi tôi đem muối lại. Thảy vậy, tôi bỏ thêm muối vào. 


- Này kẻ ngu kia, chú mày đã làm hư rượu ngon như vậy rồi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 134 of289 


Khách hàng chỉ trích người ấy, rồi lần lượt đứng dậy và bỏ ấi. Người buôn rượu đi về, không thấy một 
người khách nào, liền hỏi những người uống rượu đã đi đâu rồi. Nó tường thuật lại sự việc. Người thây 
của nó mắng nó: 


- Này kẻ ngu kia, mày đã phá hư rượu rồi! 


” 


Và ông đi bảo cáo với ông Cáp Có Độc. Ông Cấp Cô Độc nghĩ: “Đây là một câu chuyện hay nên nói ”, 
liên đi đến Kỳ Viên đảnh lê bậc Đạo Sư, và thưa lại câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu. Thuở trước, nó cũng là người 
phá hư rượu rồi. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kề chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm người triệu phú ở Ba-la-nạI. Nương 
tựa vào Bồ-tát là một người sống với nghề buôn rượu. Sau khi tích trữ một sô rượu mạnh, kẻ ây bảo 
người đệ tử tên là Kondanna bán rượu rôi đi tắm. Trong kh người | buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đồ 


muối vào rượu, và vì vậy, liền đã phá hư rượu. Thầy của nó về, biết được nguyên nhân, liền báo cho 
người triệu phú rõ. Người triệu phú nói: 


- Người thiện không làm hại, còn người ngu, dầu muốn làm điều tốt, lại làm điều có hại. 
Và đọc thêm bài kệ này: 

Bác thiên không làm hại, 

Làm lành đem đên lạc, 

Người Iigu hại điêu lành 

Thật Siông Kon-dan-na 

Đồ muối vào bình rượu. 
Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này. 

-00O00- 

Bác Đạo Sư nói: 
- Này Gia chủ, không phải nay nó mới là người phá rượu. Thuở trước, nó cũng là người phả hư rượu. 


Sau khi nói xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên thân như sau: 

- Thuở ấy, kẻ làm hư rượu là kẻ làm hư rượu bây giờ còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy 
-00Ooo- 

48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền Thân Vedabbha) 

Dùng phương tiện không tốt..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T }-kheo khó bảo. Bác Đạo Sư nói với Tỷ-kheo 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 135 of289 


r 
bí 


4y: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước ông cũng đã khó bảo! Do lời nói của 
ông, do không làm theo lời các bậc hiển trí, ông bị gươm chém đứt đôi và bị quăng trên đường. Chính 
do nhân duyên độc nhất ấy, khiến một ngàn người mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, trong một ngôi làng nhỏ, có một Ba-la-môn biết được 
bùa chú tên là Vedabbha. Bấy giờ người ta nói, bùa chú â Ấy, có giá trị rất lớn. Khi có sự giao hội các hành 
tinh, nếu ai đọc chú â ây và nhìn lên trời, thì từ trời mưa xuông bảy vật báu (vàng, bạc, san hô, hỗ phách, 
ngọc đỏ và kim cương) 


Lúc bấy giỜ, Bồ-tát đi học nghề với Bà-la-môn ấy. Một hôm, vị Bà-la-môn đem Bồ-tát đi theo, vì một 
vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến nước Ceti. Giữa đường, tại một khu rừng, có năm trăm kẻ 
cướp, được gọi là kẻ cướp Sứ giả, chúng làm cho con đường không thể đi được, chúng bắt Bồ-tát và Bà- 
la-môn Vedabbha. 


VÌ sao chúng được gọi là những kẻ cướp sứ giả? Người ta nói, khi chúng bắt được hai người, chúng cử 
một người đi lấy tiền chuộc, do vậy, chúng được gọi là những kẻ cướp SỨ giả. Nếu chúng bắt đượv hai 
cha con, chúng cử người cha đi, đem tiền chuộc cho chúng để dắt người con về. 


Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ vả con gái, chúng cử người mẹ đi, chúng bắt được hai anh 
em cả vả út, chúng cử người anh cả đi; nếu chúng bắt được thây và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc 
ấy, chúng giữ lại Bà-la-môn Vedabbha và cử Bồ-tát đi. Bồ-tát đảnh lễ thầy và nói: 


- Con sẽ về trong một hai ngày. Thầy chớ sợ hãi. Nhưng thầy hãy làm theo lời con. Hôm nay sẽ có giao 
hội các hành tính để mưa châu báu xuống, chớ vì chịu khổ cực không nổi mà đọc thần chú và làm mưa 
châu báu xuống. Nêu mưa xuống, thầy sẽ bị diệt vong, cả năm trăm tên cướp này cũng vậy. 


Sau khi khuyên thầy như vậy, Bồ- tát đi lấy tiền chuộc. Khi mặt trời lặn, các tên cướp trói vị Bả-là-môn 
lại bắt nằm xuông. Đúng thời khắc ấ Ấy, mặt trăng tròn ngày rằm từ chân trời phương đông mọc lên. VỊ 
Bả-la-môn nhìn các vì sao, biết sự giao hội các hành tinh để mưa châu báu đã thành hình. VỊ â ấy tự nghĩ: 
“Sao ta lại chịu khổ như thế này, ta hãy đọc thần chú, làm mưa châu báu xuống, cho các tên cướp tài sản 
và sẽ sung sướng ra đi”. Vì vậy vị Bả-la-môn nói với các tên cướp: 


- Này các bạn, vì mục đích gì các bạn bắt tôi? 
- Vì mục đích tài sản. 


- Nếu các bạn muốn có tài sản, lập tức hãy cởi trói cho tôi, rửa đầu cho tôi mang áo mới thoa hương 
thơm và trang điểm bông hoa. Rồi để tôi ở một mình. 


Các tên cướp nghe nói, liên làm theo như vậy. VỊ Bả-la-môn biệt được sự giao hội các hành tính, đọc 
thân chú và mặt nhìn lên trời. Từ trên trời, các châu báu rơi xuông. Các tên cướp thâu lượm tài sản ây, 
gói lại thành từng bọc với áo khoác ngoài, rôi ra đi cả đoàn. VỊ Bà-la-môn theo chúng đi sau cùng. Các 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 136 of289 


tên cướp ấy bị năm trăm tên cướp khác bắt. Chúng hỏi bọn kia: 
- Các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì? 
- Vì mục đích tài sản. 


- Nêu các anh muôn tài sản, hãy bắt Bà-la-môn này. Nó nhìn lên trời, làm mưa tài sản rơi xuông. Chính 
nó cho chúng tôi tài sản nảy. 


Các tên cướp sau thả các tên cướp trước, rôi bắt vị Bà-la-môn và nói: 
- Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy. 
Bà-la-môn nói: 


- Tôi không thể cho các anh tài sản. Từ nay cho đến một năm, sự giao hội các hành tinh đề mưa tài sản 
mới thành hình. Nếu các anh muốn có tài sản, hãy chờ đợi. Khi ấy, tôi sẽ làm mưa tài sản xuống. 


Các tên cướp tức giận nói: 
- Đô xảo quyệt Bả-la-môn, ngươi làm mưa tài sản ngay cho bọn kia, lại bắt chúng ta đợi một năm nữa. 


Chúng nó lấy gươm sắc bén chém vị Bà-la-môn làm hai, vất bỏ trên đường. Rồi chúng đuổi theo gấp, 
giao chiến với bọn cướp kia, giết chết bọn chúng, và lấy tài sản. Rồi chúng chia thành hai nhóm, giao 
chiến lẫn nhau cho đến khi giết hai trăm năm mươi tên. Với cách thức ây, chúng chém giết lẫn nhau cho 
đến khi chỉ còn lại hai tên. Như vậy cả ngàn người ấy đi đến diệt vong. 


Hai tên còn lại mang tài sản ấy chôn giấu tại một khu rừng gần làng, một tên cầm gươm ngồi giữ, một 
tên lấy gạo đi vào làng để nấu cơm. Tên ngồi gần tài sản suy nghĩ: “lòng tham là cội gộc của diệt vong. 
Nếu tên kia về, tài sản sẽ phải chia làm hai. Khi tên kia vừa vê, ta sẽ lấy gươm chém giết nó.” Nghĩ vậy, 


nó rút gươm ra, ngồi chờ tên kia về. Tên kia cũng suy nghĩ: “Tài sản kia phải được chia làm hai. Ta phối 
bỏ thuốc độc vào cơm cho tên kia ăn, khiến nó mạng chung, như vậy, chỉ một mình ta được tài sản” 


Khi cơm nấu chín, nó ăn phần của nó, rồi bỏ thuốc độc phần còn lại, đem theo đi đến chỗ Ấy. Khi nó đặt 
cơm ấy xuống, vừa đứng dậy, tên kia lấy kiếm chém nó đứt đôi, ném xác nó vào chỗ kín. Rồi nó ăn phần 
cơm ấy và chết ngay tại chỗ. Như vậy, vì tài sản toàn thê bị diệt vong. 


Sau hai ba ngày, Bồ-tát mang tiền chuộc đi đến chỗ â ấy, không thấy thầy mình, thấy tài sản rơi vãi, tự 
nghĩ: “Thầy ta không làm theo lời ta, làm mưa tài sản xuống, khiến tất cả phải chịu nạn điệt vong”. 


Rồi Bồ-tát theo con đường lớn đi tới. Trong khi đang đi, thấy thầy mình bị chặt đứt làm hai ở trên đường 
lơùn, lại nghĩ: “Vì không theo lời ta, nên thầy đã bị giết”. Bồ-tát chất củi, làm một giàn thiêu đốt xác 
thầy, và cúng dường với hoa trong rừng. Đi nữa, Bồ-tát gặp năm trăm người mạng chung, tiếp tục đi tới 
nữa, thấy hai trăm năm mươi người, tiếp tục đến chỗ các người mạng chung, chỉ thiếu có hai. Thấy vậy, 
Bồ-tát suy nghĩ: “Một ngàn người, trừ hai người, đi đến diệt vong. Thế nào cũng còn lại hai tên cướp 
nữa. Chúng không thê không đánh nhau, không biết chúng đã đi đâu?” 


Tiếp tục đi nữa, Bồ-tát thấy con đường mà hai người mang tài sản đi vào trong khu rừng; đi nữa, Bồ-tát 
thấy đồng tài sản được gói thành từng bọc vả một tên cướp nằm chết với bát cơm bị rơi vãi. Đây là việc 
làm của chúng! Bồ-tát biết tất cả, tự hỏi: “Người kia ở đâu?” Tìm thấy nó bị quăng xác tại chỗ đầu kia, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 137 of289 


Bồ-tát suy nghĩ: “Thầy chúng ta không làm theo lời ta, do tánh khó bảo của thầy, tự mình đaõ bị diệt 
vong, còn làm cho một ngàn người khác cũng vì mình bị diệt vong. Ai dùng phương tiện không chánh 
đáng, vì lý do sai lạc, đem lại sự giàu sang cho chính mình rôi cũng bị diệt vong như thây chúng ta vậy”. 
Suy nghĩ vậy, Boà-tát đọc bài kệ này: 

Dùng phương tiện không tốt, 

Mong lợi sẽ bị hại, 

Cướp giêt We-dab-bha, 

Tát cả bị điệt vong. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 
- Như thầy ta, do ý nghĩ không tốt đẹp, do cố găng sai chỗ, làm mưa tài sản xuống, tự mình bị mạng 
chung, còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong. Cũng vậy, với ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ 


lực cỗ gắng muốn lợi cho mình, tự mình diệt vong hoàn toàn, lại còn làm cho những người khác cũng bị 
diệt vong nữa. 


Bồ-tát làm vang động cả khu rừng vì tiếng nói của mình khiến chư Thần cây đáp ứng tán đồng. Với bài 
kệ này, Bè- tát thuyết pháp. Sau đó ngài dùng phương tiện đem tài sản ấy về nhà, làm các công đức như 


bố thí và nhiều thiện sự khác v.v... rồi sống cho đến hẻt tuổi thọ. Khi mạng chung, Bồ-tát đi lên con 
đường thiên giới. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông là người khó bảo. Thuở trước ông cũng đã là ngươøi khó bảo. Vì 
khó bảo, ông đi đên diệt vong hoàn toàn. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Ti yên thân như sau: 
- Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Vedabbha là Tỷ-kheo khó bảo, còn người đệ tử là Ta vậy. 
-00000- 


49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiên Thân Nakkhatta) 


Chờ đợi các vì sao..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo Sư đã kề về một tà mạng ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một 
thiện nam nữ ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một gia đình ở Xá vệ, và hẹn ngày cưới. 
Khi đên ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình: 


- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy các vì sao có tốt không? 


Vị này tức giận suy nghĩ: “Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày, nay mới hỏi ta. Ta hãy 
cho nó một bài học ”. VỊ áy nói: 


- Hôm nay, các vì sao không tốt. Chớ nên làm lê hôm nay. Nếu làm lê, sẽ có nạn điệt vong lớn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 138 of289 


Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy, và không đi rước dâu trong ngày ấy. T rong khi ấy, những 
người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tát cả để làm lễ cưới. Thấy các người kia không 
đến, họ nói: 


- Chính họ quyết định ngày hôm nay, và họ không đến, chúng ta đã phí tổn rất nhiêu. Họ là hạng người 
gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác. 


Rồi họ sả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã sửa sọan. Vào ngày sau, đảm người thôn 
quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành Xá Vệ nói: 

- Các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết định ngày, lại khinh 
thường chúng tôi không đên. Các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đên. Chúng tôi đã gả con 


gái cho người khác rồi. 


Họ mắng những người kia như vậy. Những người kia cũng măng lại, rồi cuối cùng đi về theo con đường 
họ đã đến. 


Bấy giò, các T)-kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thâm trách kẻ tà mạng ngoại đạo ấy đã làm 
trở ngại lễ ngày lành của những người kia. Các Tỷ-kheo ngôi hội họp trong Pháp đường nói: 


- Này các hiển giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy. 
Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo hôm nay, ở đây các ông ngôi hội họp bàn chuyện gì? 

Khi được biết câu chuyện ấy, baäc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia 
đình kia. Thuở trước, kẻ ấy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở 
thôn quê, đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình: 


- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành. Vậy các vì sao có tốt đẹp không? 


Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ: “Những người này đã quyết định ngày theo sở thích của 
mình, nay mới hỏi ta. Vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ”. Kẻ ây nói: 


- Hôm nay các vì sao không tốt. Nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn. 
Họ tin kẻ ấy, nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến liền nói với nhau: 
- Nay họ đã định ngày, nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với chúng ta? 


Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phô đên vào ngày sau và xin đón con dâu. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 139 of289 


Những người ở thôn quê nói: 


- Các ông, những người ở thành phó, là những gia chủ không có liêm sỉ. Chính các ông đã định ngày, 
nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi. 


- Chúng tôi hỏi nột vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt, nên chúng tôi không đến. Hãy cho chúng 
tôi rước dâu. 


- Vì các ông không đên, chúng tôi đã gả nó cho người khác rôi! Nay làm sao lại có thê dắt nó vê được? 


Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê vì một công việc gì 
đó, nghe kế lại câu chuyện ấy, liền nói: 


- Có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu có phải nhờ các vì sao? 
Rôi người hiên trí đọc bài kệ này: 

Chờ đợi các vì sao 

Kẻ ngu hỏng điễu lành, 


Điều lành chiếu điều lành, 
Sao trời làm được gì? 


Các người ở thành phô cãi lộn xong, không rước dâu được, đành ra vê. 
-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tj-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia 
đình áy, thuở trước cũng đã làm rồi. 


Sau khi kể pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mầu chuyện và nhận điện Tì lên thân như sau: 


- Thời ấy, kẻ tà mạng ngoại đạo là kẻ tà mạng ngoại đạo hôm nay, các gia đình ấy là một. Người hiên trí 
nói kệ là Ta vậy. 


-00000- 
50. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiên Thân Dummedha) 
Với ngàn kẻ vô trí... 


Cáu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về các hành vì đem lại lợi ích cho đời. Câu chuyện 
này được kê ở Chương mười hai, Tiên thân Mahakanha số 469. 


-00Ooo- 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát nhập thai vị hoàng hậu của vua ấy. Từ bào 
thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ-tát được gọi là hoàng tử Brahmadatta (Phạm thọ). Khi đến mười sáu 
tuổi, ngài được khéo giáo dục ở Takkasila, đã học thành thục ba tập Vệ đà, và đã hiểu biết thông suốt 
mười tám ngành học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức Phó Vương. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 140 of289 


Lúc bấy giờ, các người dân ở Ba-la-nai thường hành lễ ngày lành cúng chư thần, họ đảnh lễ chư thần. 
Họ giết hại nhiều đê, cừu, .øà... và không chỉ làm lễ vật cúng dường với nhiều loại hương hoa, mà cả với 
thịt tươi đầy máu nữa. Bồ-tát suy nghĩ: “Nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần và 
giết hại nhiêu sinh vật. Phần lớn quân chúng theo phi pháp. Sau khi cha mắt, ta sẽ được cả quốc độ, ta sẽ 
tìm một phương tiện không làm phiền não một ai, và chấm đứt sự giết hại các sinh vật”. 


Một hôm, Bồ-tát lên xe, từ thành đi ra, thấy một số quân chúng lớn tụ họp tại một cây thần lớn, cầu xin 
VỊ thần cây ban cho con trai, con gái, danh vọng, tài sản.. . muốn gì thì phát nguyện như vậy. Bồ-tát 
xuống xe, đi đến cây ấy, cúng dường với hương hoa, rưới cây với nước, đi quanh cây ấy về hướng phải, 
thành kính lễ bái thân cây. Sau đó Bô-tát leo lên xe, rồi đi vào thành. 


Từ đấy trở đi, với phương tiện này, Bồ-tát thính thoảng đi đến cây ấy, đảnh lễ như người tôn thờ thần 
cây. Sau một thời gian phụ vương qua đời, Bồ-tát được đặt lên ngôi vua. Ngài từ bỏ Bồn con đường ác, 
thực hành Mười đức tính của một vị vua, và trị vì quốc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ: “Nay ý ta đã đạt 
được ý định cao tột, và được đặt lên ngôi vua. Trước kia, sở nguyện của ta như thến nào, nay ta phải 
thực hành cho kỳ được”. 


Bồ-tát hội họp các đại thần, các Bà-la-môn, qúy tộc, g1a chủ vả nói: 
- Các khanh có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? 
- Thưa thiên tử, chúng thần không biết. 


- Các khanh có thaáy trước đây ta đảnh lễ thần cây ấy với hương hoa và chấp ta cúi lạy cây ấy hay 
không? 


- Thưa thiên tử, có. 


- Lúc ấy,ta phát nguyện: “Nếu ta được làm vua, ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây ấy. Ta nhờ uy lực thần 
cây ấy, nên đã được quốc độ. Nay ta sẽ hiến cúng cho thần cây, các khanh chớ làm trở ngại. Hãy mau 
sửa soạn hiến vật cúng thần. 


- Chúng thần lấy gì cúng đường thần cây? 


- Này các khanh, ta có nguyện với thần ấ ấy như sau: Tất cả những ai trong quốc độ của tôi chấp nhận và 
thực hành năm ác giới như sát sanh... và mười hạnh bắt thiện, tôi sẽ giết những người ấy, và với nội 
tạng, thịt và máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cùng thần! Lời nguyeän của ta là vậy. Các khanh hãy đánh 
trồng bá cáo như sau: Đại vương của chúng ta, khi còn làm phó vương, có phát nguyện: “ “Nếu ta đạt 
được quốc độ, những ai là kẻ theo ác giới trong nước ta, ta sẽ giết tất cả chúng làm vaät hiến cúng thần! 
Vậy nay ta sẵn sàng bảo giết một ngàn người nào chấp nhận và thực hành năm ác giới và mười ác hạnh, 
cho lầy tim và thịt của chúng để làm vật hiến cúng thân. Như vậy, nay ta tuyên bố cho các thị dân được 
biết.” 


Vua lại tuyên bố như sau: 


- Chỉ những al, bắt đầu từ hôm nay, còn phạm các giới ác hạnh, một ngàn người như vậy sẽ bị giết để 
làm lễ tế đàn và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của ta. 


Đề ý nghĩa này được rõ ràng, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 141 of289 


Với ngàn kẻ vô trí, - 

Ta nguyện giêt tê lê, 
Nay ta sẽ làm lê, 

Giêt những kẻ phi pháp. 


Các bậc đại thần vâng theo lời Bồ-tát, cho đánh trống bá cáo trong thành Ba-la-nai, khắp cả mười hai 
dặm. Khi nghe lời bá cáo, không có đên một người dám đứng lên làm ác giới ác hạnh. 


Suốt thời gian Bô-tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ tát không làm phiền não một 


ai, khiến toàn thể nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình làm các công đức như bô thí... cho đến 
khi mạng chung, ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và tràn ngập cả thành phố chư Thiên. 


-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai sống đem lại lợi ích cho đời, thuở trước Như Lai cũng 
đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như 
sau: 


- Thời ấy, quân thân là hội chứng Đức Phật và vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 142 of289 


4.06 PHẨM ÀSIMSA 
51. CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC (Tiên Thân Mahàsìlavà) 
Người luôn luôn hy vọng..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T }-kheo thối thất tỉnh tắn. Bậc Đạo Sư hỏi 
T)-kheo áy: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo ông thôi thất tỉnh tắn? 
- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 


- Này Tỷ n= -kheo, vì sao ở trong Giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy, ông lại thối thất tịnh tắn? Thuở 
trước, các bậc hiên trí sau khi mất quốc độ, vẫn kiên trì tỉnh tấn, cuối cùng lấy lại danh tiếng đã mắt. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trỊ vì quốc độ ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát đầu thai làm con bà hoàng hậu. 
Trong ngày đặt tên, ngài được gọi là hoàng tử Silava (Giới Đức). Khi đến mười sáu tuổi, ngài thành thục 
trong tất cả các tài nghệ. Sau một thời gian, khi vua cha mệnh chung, ngài được đặt lên vương vị với 
danh hiệu vua Đại giới hạnh. 


Vị vua đúng pháp trị vì theo pháp. Tại bốn cửa thành, vua xây dựng bón trường bố thí, lại xây dựng 
thêm giữa thành phó một cái, tại cửa cung điện ngài một cái. Sáu trường bố thí được xây dựng bố thí cho 
những kẻ nghèo khổ lữ hành. Vua trì giới, gìn giữ ngày trai giới (Bồ-tát), đầy đủ lòng nhẫn nại, nhân ái 
và từ mẫn. Vị ây trị vì quốc độ đúng pháp và muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc như muốn đứa 
con yêu quý ngồi trên bắp về mình được hạnh phúc. 


Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung, và sau một thời gian bị phát lộ, các đại thần tâu với 
vua. Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc, cho gọi đại thần ấy đến, tân xuất kẻ ấy ra khỏi nước và nói: 


- Này kẻ ngu sĩ kia, việc người làm không thích đáng, ngươi không xứng đáng sống trong quốc độ của 
ta. Hãy đem tài sản, vợ con và đi chỗ khác! 


Kẻ ây đi khỏi nước Kàsi, đên làm việc với vua Kosala, dân dân trở thành người cô vân tín cân thân cận 
của vua. Một hôm, kẻ ây tâu với vua Kosala: 


- Thưa Thiên tử, nước Kàsi như bánh mật ong không có ruôi bu. Vua rất nhu nhược, chỉ với một ít đội 
quân là có thể chiếm lấy thành Kàsi. 


Nghe kẻ â ấy nói vậy, vua liền suy nghĩ: “Nước Ba-la-nại to lớn. Nó lại nói với một ít đội quân là có thê 
chiếm lấy thành ấy. Rất có thê nó là tên cướp được thuê mướn”. Vua nói: 


- Ta nghĩ khanh là tên cướp được thuê mướn. 


Thưa Thiên tử, hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn! Thân chỉ nói sự thật. Nếu bệ hạ không 
tin thân, hãy cử người đên tàn phá một làng biên địa, rôi bệ hạ sẽ thây, khi những người đi tàn phá bị 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 143 of289 


bắt, và được dân đên trước vua nước KàsI, vua ây sẽ cho tài sản và thả họ vê. 


Vua Kosala nghĩ: “Người này thật rất bạo dạn, khi đã nói như vậy, ta sẽ điều tra xem sao”. Rồi vua cử 
một số người của vua, đi tàn hại một làng ở biên địa Ba-la-nạai. Họ bị bắt và dẫn đến trước mặt vua Kàsi. 
Vua hỏi: 


- Này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? 
- Thưa Thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được. 
- Vậy sao các người không đến ta? Từ nay trở đi, chớ làm như vậy nữa. 


Vua cho họ tiền của và thả họ về. Họ báo cáo lại sự tình lên vua Kosala. Với kinh nghiệm này, vua chưa 
dám cử quân đi, bèn sai người tới tàn hại miền giữa quốc độ. Những kẻ trộm ấy được vua Kàsi cho tiền 
của như trước rồi thả về. Vua Kosala với kinh nghiệm này nữa, cũng chưa dám cử quân đi, lại sai người 
tới cướp phá ngay trong đường phố. Vua Kàsi cho các tên cướp ấy tiến của rồi cũng thả chúng vê. Lúc 
bấy, giờ, vua Kosala mới biết vua Kàsi là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định cử đội quân đi 
chiếm lấy nước Ba-la-nai. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nai có một ngàn đại chiến sĩ, những bậc anh hùng sieâu việt, vô úy, những vị này 
có thê đôi mặt không thối chạy bởi sự tấn công của một con voi điên loạn, không sợ hãi khi bị sét đánh 
trên đầu, một đội quân vô địch có thể chiếm toàn cõi Diêm-phù-đề theo ý muốn của đại vương Silava. 
Họ nghe tin vua Kosala đến liền đến báo cáo vua Kàsi: 


- Thưa Thiên tử, vụa Kosala đến với Àj định chiếm lấy nước Ba-la-nại. Chúng tôi sẽ đi đánh và bắt vua 
ấy, không cho vua ấy bước qua biên giới. 


- Này các khanh, chớ vì ta mà làm các người khác phiền não. nHững ai muốn quốc độ, hãy để họ lấy 
quôc độ ta. Các khanh chớ đi! 


Vua ngăn chận các chiến sĩ ấy chống trả quân xâm lược. Sau đó vụa Kosala vượt qua biên giới và xâm 
nhập miện giữa quốc độ. Các đại thần đến báo cáo với vua như lần trước. Vua lại ngăn chận như lần 
trước. Bấy giờ vua Kosala đến, đứng ngoài thành và đưa tin cho đại vương Silava giao quôc độ hay giao 
chiến. Vua Kàsi đưa tin traô lời là vua không giao chiến. 


- Hãy tới mà lấy quốc độ. 
Lần thứ bảy, các đại thần lại đến tâu vua: 


- Thưa Thiên tử, chúng thần không để cho vua Kosala vào thành. Chúng thần sẽ đánh vua ấy ở ngoài 
thành và bắt vua ấy. 


Nhưng vua Kảsi vẫn ngăn chận như lần trước, cho mở các cửa thành, rồi ngồi trên vương tọa lộng lẫy 
với một ngàn đại thần vây quanh. Vua Kosala cùng với đội quân lớn vào thành Ba-la-nai. Không thấy 
một ai chông cự, vua đi đến cung điện của vua kàsI, với các cửa mở toang. Vua Kosala liền ra lệnh bắt 
vua Mahasilava đang ngồi im lặng trên ngai vàng cùng với ngàn đại thần vây quanh. 


- Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay chúng Ta Sau lưng, dắt chúng đến bãi tha ma, 
đào những hồ sâu đến cô, khiến mọi người không thê giơ tay, rôi đồ đất xuông đất và chôn sống chúng. 
Ban đêm, các con chó rừng sẽ đến và sẽ làm những gì cần phải làm đối với chúng! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 144 of289 


Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua Kàsi với các đại thần, trói thật chặt cánh tay ra sau 
lưng, rồi đắt họ đi. Lúc bấy giờ, đại vương Silava không có tư tưởng sân hận gì với vua cướp nước. 
Trong khi các đại thần ấy bị trói như vậy và dắt đi, không một ai có thê trái lời vua kàsi, hội chúng vua 
Kàsi được khéo huấn luyện về kỷ luật như vậy. 


Rồi những người lính của vua cướp nước dắt vua Silava và các đại thần đi đến bãi tha ma, đào những hồ 
sâu ngang cô, chôn tất cả xuống cái hố, đại vương Silava bị chôn Ở giữa, hai bên chôn các đại thần, rải 
đất lên, lầy chày nên xuống rồi bỏ đi. Vua Silava không phẫn nộ đối với vua cướp nươùc và khuyên các 
đại thần: 


- Này các khanh, hãy tụ tập hạnh từ bị! 


Nửa đêm, các con chó rừng đến, định ăn thịt người. Thấy chúng, vua và các đại thần đồng thanh la to 
lên, các con chó rừng sợ hãi chạy trốn. Khi chúng quay trở lại nhìn, biết không có ai đuôi theo, chúng 
liền trở lui. Các người ấy lại la lớn hơn trước. Như vậy, chúng chạy trốn đến lần thứ ba, rồi lại nhìn lui, 
biết không có ai đuổi theo, chúng nghĩ: “Các người này rôi cũng chết”, nên mạnh đạn trở lui, và khi 
nghe la lớn, chúng không chạy trôn nữa. Con chó rừng, đầu đàn đên gần vua Silava, các con còn lại đến 
gần những người kia. Vôn thiện xảo về phương tiện, biết được con vật đến gần mình, vua Kàsi liền vươn 
cô lên như đề cho con vật cắn, rồi VỚI xương hàm kéo giật cổ con chó rừng, vua cắn thật chặt như kẹp 
VỚI gỌng, kềm. Con chó rừng bị cắn chặt cô, bị kẹp bởi xương hàm của vị vua có sức mạnh như voi, 
không thê nào tự mình thoát được, và kinh hãi vì sợ chết, nó bèn hú lên lớn tiếng. 


Nghe tiếng kêu cầu cứu, nghĩ rằng con chó rừng chúa ây đã bị một người bắt, các con kia không đi đến 
gần các đại thần, và kinh hãi vì sợ chết, tất cả đều bỏ chạy. BỊ căn chặt bởi xương hàm của vua KảsI, con 
chó rừng bị bắt hốt hoảng chạy qua chạy lại, làm cho đât mềm rơi ra và vì sợ chết, với cả bốn chân nó 
cào đất trên chỗ vua kàsi. Vua biết được đất đã mềm rơi ra, liền thả con chó rừng. Với sức mạnh như 
VOI, vua đi chuyền qua lại, giơ lên được hai tay, rồi vịn lên bờ thành miệng hố, vua thoát khỏi miệng hồ 
như mây bị xé tan trước gió, và đứng dậy. Rồi an ủi, động viên các đại thân, vua bới đất lên, kéo tất cả 
mọi người ra khỏi hố. Với các đại thân vây quanh, vua đứng trong bãi tha ma. 


Lúc bấy giờ, người ta quăng một xác chết trong bãi tha ma, đúng ở biên giới địa phận của hai con Dạ- 
xoa. Hai con Dạ-xoa không thể chia phần người chết ấy, chúng nói: 


- Chúng ta không thể chia phần xác chết này. Vua Silava là vị sống đúng pháp, vị ấy sẽ chia phần cho 
chúng ta. Chúng ta hãy đi đên vị ây. 


Chúng cầm chân xác chết, kéo đi đến vua và thưa: 
- Thưa Thiên tử, hãy chia người này cho chúng tôi. 


- Này các vị Dạ-xoa, ta sẽ chia phần xác chết này cho các vị. Nhưng vì chúng tôi không sạch, hãy tắm 
cho chúng tôi đã. 


Các Dạ-xoa, với uy lực của mình, đem lại nước thơm dành cho vua cướp nước để vua Kàsi tắm; sau khi 
tắm xong, chúng tâu lại áo của vua Kàd!, đem áo dành cho vua cướp nước đến mặc áo cho vua, rồi 
chúng đem cho vua một hộp đựng bón loại nước hoa. Khi vua đã xức nước hoa, chúng lại cho vua 
những bông hoa đủ loại đính trên quạt bằng ngọc trong một hộp bằng vàng, và trang sức cho vua. 


Rồi khi vua đang đứng, chúng hỏi vua có cần gì chúng nữa không. Vua ra dấu cho chúng hiểu là vua 
đói. Các Dạ-xoa liền đi lấy cho vua các món ăn thượng vị đã sửa soạn sẵn cho vua cướp nước. Và sau 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 145 of289 


khi tắm và xức nước hoa, mặc áo và trang điểm , vua Kàsi ăn các món ăn thượng vị. Các Dạ-xoa đem lại 
nước thơm dành cho vua Cướp nước, với bình bát bằng vàng và chén vàng để vua uống nước, súc miệng. 
Và trong khi vua rửa tay, các Dạ-xoa đem đến trầu gia vị với năm loại hương, được têm sẵn cho vua ăn 
cướp dùng. Ăn trầu xong, khi vua đang đứng, các Dạ-xoa hỏi vua có cần chúng làm việc gì khác nữa. 
Vua bảo: 


- Đem các gươm báu đặt trên gôi vua cướp nước về cho ta. 


Và chúng đi lấy đem về. Rồi vua cầm gươm, đưa thắng trên xác chết, chặt xuống giữa đỉnh đầu, chia 
thành hai phần bằng nhau cho hai con Dạ-xoa. Sau khi chia xong, vua rửa gươm, đeo vào và đứng thăng. 
Các Dạ-xoa ăn uống no nê, tâm tư thỏa mãn, hỏi vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa không. Vua bảo 
các Dạ-xoa Ấy, dùng uy lực của mình đưa vua vào vương phòng của vua cướp nước và đưa các đại thần 
về nhà. Chúng chấp thuận, làm theo lời vua. 


Lúc bấy giờ, vua cướp nước đang nằm ngủ trên long sàng trong vương phòng được trang hoàng. Vua 
Kàsi dùng mặt bằng cây gươm đánh trên bụng vua cướp nước đang ngủ say. Vua â ấy hoảng hốt thức dậy, 
với ánh sáng ngọn đèn, nhận biết là đại vương Silava, liền từ trên giường đứng dậy, lấy hết can đảm, nói 
với vua Kảsi: 


- Thưa Đại vương, đêm tối như vầy, có phòng hộ canh gác, các cửa đều đóng, trong cung điện không 
chỗ nào là không có người canh gác, làm thê nào làm ngài lại đến được bên giường này, đeo gươm, 
trang sức, mặc hoàng bảo săn sảng? 


Vua Kàsi kê tât cả câu chuyện với các chi tiệt vê các sự kiện đưa vua đên đây. Nghe xong, vua cướp 
nước xúc động mạnh, và thưa: 


- Thưa Đại vương, tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngài. Nhưng các công đưùc của ngải 
lại được các Dạ-xoa hung bạo, độc ác, uống máu, ăn thịt người kia biết rõ ràng. Ôi bậc nhân chủ, nay tôi 
sẽ không còn bày mưu phản bội một bậc giới đức như ngài nữa! 


Rồi vua Kosala cầm gươm thể nguyên thân hữu, xin lỗi vua Kàsi, và để vua Kàsi nằm ngủ trên long 
sàng, còn mình nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. 


Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc, vua truyền đành trồng mời tất cả quân lính, đại thần, Bà-la-môn, gia chủ 
hội họp lại. Đứng trước mặt quần thần như đưa mặt trăng rằm lên trên trời cao, vua Kosala tán thán công 
đức của vua Silava giữa cả hội chúng, xin lỗi vua Silava, lần nữa trả lại quốc độ cho vua ấy, và thưa: 


- Từ nay trở đi, nêu có naïn trộm cướp khởi lên cho ngài, tôi xin chịu trách nhiệm. Ngài hãy trị vì quôc 
độ, còn tôi canh gác hộ trì. 


Nói xong, vua Kosala trị tội kẻ đã vu cáo, và mang quân đội đi về nước của mình. Còn vua Mahàsilava 
trang sức, mặc aùo uy nghĩ, dưới cái lọng trăng, ngôi trên long sàng bằng vàng có chân như con nai, 
nhìn ngắm thành quả của mình và suy nghĩ: ' “Thành quả này và sự cứu sông sinh mạng của một ngàn đại 
thần, nêu ta không tinh tấn, thì không có được chút gì. Chính do sức mạnh tỉnh tân, ta không bị hoại diệt, 
và phục hồi được danh tiếng đã mất. Ta đã cứu sinh mạng của một ngàn đại thần. Thật sự đề chí hướng 
không bị hủy hoại, cần phải hết sức tỉnh tấn. Với người luôn luôn tinh tấn, quả vị sẽ được thành tựu viên 
mãn. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vua kàsi đọc bài kệ này như lời cảm hứng: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 146 of289 


Người luôn luôn hy VỌng, 
Bác trí không chắn nản, 
1a thấy khổ vượt qua, 
Ta muốn gì được vậy! 
Bồ-tát nói: 
- Ôi, với những ai đầy đủ giới đức, quả tinh tấn sẽ được thành tựu. 
Với bài kệ này, Bồ-tát nói lên lời cảm hứng, trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. 
-00000- 


Sau khi kế pháp thoại này bậc Đạo sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng áy, vị T)-kheo thối thất 
tỉnh tắn chứng quả A-la-hán. Sau khi kết hợp câu chuyện, bậc Đạo sư nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, vị đại thần phản bội là Đề-bà-đạt-ẩa, một ngàn đại thân là hội chứng Đức Phật và Đại vương 
Silava là Ta vậy. 


-00Ø00- 
52.CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền Thân Cùla Janaka) 
Hãy tỉnh tấn, này ngươi!... 


Câu chuyện này, khi đK?, Viên, bậc Đạo sư đã kể về một T 3-kheo thối thất tỉnh tấn. Ở đây, tắt cả các sự 
việc xảy ra, sẽ được nói đến trong Tiên thân Mahàjanaka (số 539) 


Vua ngôi dưới chiếc lọng trắng, nói lên bài kệ này: 
Này tỉnh tấn, này ngươi! 
Hiển trí không nhàm chán. 
Ta thấy khổ Vượt qua, 
Từ nước đạt đất liền. 


Ở đáy, vị Tỷ-kheo thối thất tỉnh tấn đạt được quả A-la-hán, và vua Janaka là bậc Chánh Đẳng Giác. 
-00O0oo- 
53. CHUYỆN BÌNH RƯỢU ĐÂY (Tiên Thân Punnapàti) 


Bình rượu đây như vậy..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kê về rượu thuốc độc. Một thời ở Xá-vệ, một số người 
nghiện rượu họp nhau lại và bàn với nhau. 


- Tiên mua rượu của chúng ta đã khô cạn, vậy làm sao bây giờ? 


Một tay bợm rượu nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 147 of289 


- Chớ lo. Đã có cách. 
- Cách gì vậy? 


- Cấp Cô Độc thường đeo nhân, mặc áo đẹp đi chẩu vua. Chúng ta đồ thuốc mê vào trong bình rượu, 
dựng một quán rượu, ngồi tại đấy. Khi Cáp. Có Độc đi về, hãy mời vị đại triệu phú vào và cho uống 
rượu ấy. Khi lão già ấy bị mê say, chúng ta lấy nhẫn, lấy áo và chúng ta sẽ có tiỀn mua rượu. 


Chúng chấp thuận đề nghị ấy, làm theo như vậy, và khi vị triệu phú đi về, chúng đến gặp và nói: 
- Thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon. hãy uống một chút rồi đi. 


Cấp Cô Độc nghĩ: “Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu làm Sao uống rượu được. Dấu không muỖn uống, 
ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện rượu này ”. - Nghĩ vậy, Cấp Cô Độc đi vào quản rượu, nhìn 
chúng làm, biết rằng rượu áy đã bị chúng pha thuốc mê vào, Ông quyết định sẽ làm cho chúng bắt đầu 
từ nay phải trồn biệt. Ông nói: 


- Này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi để thuốc mê vào trong bình rượu, khiến những người qua lại 
uống, làm cho họ say mê rồi cướp của. Các người dựng lên một quán bản rượu, ngồi tại đấy, chỉ tán 
thản rượu này. Nhưng không một người nào trong bọn người dám uông. Nếu rượu này không có pha 
thuốc mê, thì các ngươi hãy uống trước đi. 


Cấp Cô Độc làm cho bọn nghiện rượu hoảng sợ, khiến chúng chạy trốn rồi đi về nhà. Nghĩ rằng việc 
làm của những tên nghiện rượu cần phải trình lên đức Như Lai, Cấp Cô Độc đi đến, và thưa rõ sự việc. 
Bác Đạo Sự nói: 


- Này gia chủ, lân này, các người nghiện rượu lừa đồi gia chủ. Trong quá khứ, chúng cũng đã lừa đổi 
các bậc hiến trí. 


Nói vậy xong, với lời yêu câu của vị gia chủ, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại Bồ-tát sanh làm người triệu phú ở Ba-la-nai. Lúc 
bấy giờ, những người nghiện rượu này, sau khi bản bạc với nhau, đã pha rượu với thuốc mê, chờ người 
triệu phú Ba-la-nai đi đên, chúng đón ông và nói những lời tương tự. Người triệu phú, dầu không muôn 
uống, cũng muốn phát giác chúng, nên đi vào, nhìn chúng làm, biết chúng có mưu mô gì, quyết định làm 
cho chúng phải trôn chạy, nên nói: 


- Này các bạn uống rượu, nêu uống rượu xong rồi mà đi đến cung vua, thật không thích đáng. Đến chầu 
vua xong, khi trở về, tôi sẽ tính việc này. Các ngươi hãy ngồi tại đây. 


Người triệu phú đi vào chầu vua rồi trở về. Các người nghiện rượu mời ông vào. Vị triệu phú đi vào, 
nhìn những bình rượu bị pha thuôc mê, liên nói như sau: 

- Này các bạn uống rượu, việc các bạn làm ta không ưa thích. Các bình rượu của các bạn vẫn còn đầy 
tràn. Các bạn chỉ có tán thán rượu, nhưng không uông một giọt. Nếu như rượu này ngon thiệt, thì các 


bạn đã uống rồi. Rươ5u này đã được các bạn pha thuốc mê vào. 


Và đề đánh tan ý định của chúng, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 148 of289 


Bình rượu đây như vậy, 
Rượu đâu có đôi khác, 
Vì lý do ta biết, 

Rượu này không phải tối. 


Bồ-tát trọn đời làm các ông đức như bồ thí..., rồi đi theo nghiệp của mình. 
-00000- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân: 


- Thời ấy những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượi ngày nay, và vị triệu phú Ba-la-nai 
là Ta vậy. 


-00000- 
54. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền Thân Phala) 
Cáy này không khó Ìeo..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bác Đạo Sư đã kế về một nam cư sĩ giỏi về trái cáy. Tì ruyên thuyết 
nói rằng, một điền chủ trú ở xá-vệ mời chúng Tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu ngôi trong ngôi vườn 
của mình, cúng dươøng cháo và bánh xong, điển chủ bảo ngưôi giữ vườn: 


- Hãy đưa các Tỷ-kheo đi bộ trong vườn và cúng dường các loại trái như xoài... 
Người làm vưởn vâng theo lời dặn, đưa chúng TỷỶ-kheo đi bộ trong khu vườn, nhìn lên cây, vaø biết trái 


này còn sống, trái này hơi chín, trái này thiệt chín. Điều gì kẻ ấy nói đều đúng như vậy. Các Tỷ-kheo 
thưa với đức Nhự Lai: 


- Bạch Thế Tôn, người giữ vườn này thật giỏi về các loại trái cây. Đứng dưới đất nhìn lên cây, kẻ ấy 
biết trái này còn sông, trái này hơi chín, trái này thiệt chín. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có người giữ vườn này giỏi trái cây. Trong quả khứ, cũng có những 
bậc hiển trí giỏi về trải cây. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

-00O00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh vào gia đình một triệu phú, khi lớn lên, 
làm nghê đi buôn với năm trăm cô xe. Một thời, Bô-tát đi đên một ngôi rừng rât lớn, đứng ở đâu rừng, 


họp đoàn người lại và nói: 


- Trong rừng này có những cây độc. Phàm gặp những lá gì, bông gì, trái gì mà trước kia các ngươi chưa 
từng ăn, chớ ăn trước khi hỏi ta. 


Bọn họ vâng theo lời dặn và đi vào rừng. Đầu rừng có một cửa làng, tại đây có một cây gọi là cây 
Kimphala. Thân cây, cành cây, lá cây và trái của cây màu giống như cây xoài. Không những chỉ về màu 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 149 of289 


sắC, hình daùng, mà cả về mùi thơm và vị ngọt, các trái sống và trái chín đều giống như trái xoài. Nhưng 
nếu ai ăn chúng, thì giống như thuốc độc, lập tức bị chết ngay. 


Một số người tham ăn đi trước ;tưởng đó là cây xoài, bèn ăn trái. Một số khác quyết định hỏi người 
trưởng đoàn lữ hành rồi mới ăn, họ câm trái cây trong tay và đứng chờ. Khi vị trưởng đoàn lữ hành đến, 
họ hỏi có thể ăn những trái cây ấy không. Bồ-tát biết rằng cây ấy không phaôi cây xoài, nên nói: 


- Cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc, chớ ăn! 


Sau khi ngăn chận họ, Bỗ-tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra, và cho họ uống bốn loại mật đề 
chữa họ lành bệnh. 


Lúc trước, dưới gốc cây này, đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú, ăn những trái cây độc mà họ tưởng 
lầm trái xoài và mạng chung. Ngày sau đó, dân làng đi ra, thấy những người chết, liền cầm chân họ, 


quăng vào một chỗ kín, lây tât cả sở hữu của họ với các cỗ xe rồi đem đi. 


Ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đên, dân làng nghe tin có người trúng độc. Lúc trời mới rạng 
đông, họ vội vàng đi đên gôc cây ây, và nói với nhau: 


- Các con bò sẽ là của ta, cỗ xe sẽ là của ta, hàng hoá sẽ là của ta! 
Khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh, họ liền hỏi: 
- Làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài? 
Họ trả lời: 
- Chúng tôi không biết. Nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết. 
Dân làng đến hỏi Bồ-tát: 
- Thưa bậc hiền trí, làm thế nào ngài biết được? 
- Có hai điều báo cho ta biết, Bồ-tát đáp. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Cây này không khó leo, 
Không xa làng bao nhiễu, 
Do vậy nên ta biết: 


Cây này quả không tốt! 


Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bồ-tát đi đến chỗ an toàn. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy thuở xưa các bậc hiện trí cũng giỏi về trái cây. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 150 of289 


Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mầu chuyện, bậc Đạo sư nhận diện Tiển thân như sau: 
- Thời ấy, đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, còn người trưởng đoàn lữ hành là Ta vậy. 
-00O00- 


55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền Thân Pãncàyudha) 
Người với tâm ly tham..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kề về một T }-kheo thối thất tỉnh tắn. Thế Tôn cho gọi 
Tỷ-kheo áy và hỏi: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông thôi thất tỉnh tắn? 
- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 


- Thưở xưa, trong những trường hợp cần phải tỉnh tấn, bậc hiên trí đã tỉnh tấn, do vậy, đã đạt được 
VƯƠNG VỊ. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahamdatta trị vì nước Ba-la-nai. Bồ-tát nhập thai vào làm con hoàng hậu. Đến ngày 
đặt tên, sau khi mời tám trăm vị Bả-la-môn và cúng dường những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu 
hỏi họ về các tướng. Các Bà-la-môn thiện xảo về tướng, thấy được sự thành tựu các tướng của hoàng tử, 
đã trả lời: 


- Thưa Đại VƯƠN, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi ngài qua đời, sẽ lên ngôi vua, được danh vọng 
lẫy lừng với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ trở thành con ngưởi tối thượng ở toàn cõi Diêm-phù-đè. 


Nghe lời nói của các Bà-la-môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là Pãncayudhakumara (hoàng tử 
có năm vũ khí). Đên lúc trưởng thành, vừa mười sáu tuôi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: 


- Này con thân, con hãy đi học nghề! 
- Thưa Thiên tử, con học với a1? 


- Hãy đi, con thân, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương tại thành Takkasilà, trong nước 
Gandhàra. Và đây là tiền con sẽ trả cho thầy. 


Nói xong, vua giao cho một ngàn đồng tiền vàng vừa đưa hoàng tử ra đi. Hoàng tử đến đấy, học nghề 
xong, được thầy cho năm loại vũ khí. Sau đó đánh lễ thầy, hoàng tử ra khỏi thành Takkasilà, đeo theo 
năm loại vũ khí và lên đường trở về Ba-la-nai. Giữa đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng, tại đây có 
một Dạ-xoa tên là Silesaloma (Lông dính) đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền 
ngăn chận chàng lại, bảo rằng trong rừng có Dạ-xoa tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết hại mọi người khi 
nó thấy họ. Hoàng tử tự tin mình, không chút sợ hãi như con sư tử lông bờm, vẫn đi vào ngôi rừng. 


Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con Dạ-xoa hiện ra trước hoàng tử với thân cao như cây Ta-la (cọ dừa), 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 151 of289 


với đâu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to như hai cái bát,với hai nanh như hai búp cây củ 
cải, với mỏ như điêu hâu,với bụng có nhiêu đôm đỏ tía, với bàn tay bàn chân xanh lẻ, Dạ-xoa nói: 


- Ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại. Ngươi là món ăn của ta! 
Hoàng tử nói: 


- Này Dạ-xoa ta tin ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu người đến gần ta, ta sẽ bắn ngươi với 
mũi tên có tâm thuốc độc và hạ ngươi tại chỗ. 


Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tâm thuốc độc và bắn, bắn liên tục cho đến năm mươi mũi tên. Tắt 
cả đều dính vào lông Dạ-xoa, nó gạt năm mươi mũi tên rơi xuống chân nó, xong liền xông tới hoàng tử. 
Hoàng tử lại dọa rút gươm chém. Cây gươm đài ba mươi hai đốt cũng dính vào lông Dạ-xoa. Rồi hoàng 
tử đâm ngọn giáo vào nó. Ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. 


Biết khả năng bắt dính của Dạ-xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó. Quả chùy cũng dính vào lông. Hoàng 
tử nói: 


- Này Dạ-xoa, người chưa nghe ta là hoàng tử có năm loại vũ khí. Khi ta mạo hiểm đi vào khu rừng này 
do người ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung tên ... mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ 
đánh ngươi, chỉ một cú đánh, khiến ngươi trở thành cát bụi! 


Sau khi hét lên, hoảng tử dùng bản tay phải đánh Dạ-xoa, bàn tay dính vào lông, hoàng tử đánh với bản 
tay trái. tay trái cũng dính. Hoàng tử đá với chân phải, chân phải cũng dính, chân trái cũng dính. Hoàng 
tử lại la tO: 


- Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi. 


Và chàng lấy đầu đánh nó; đầu cũng dính vào lông. Bấy giờ hoàng tử bị mắc dính năm phần vào năm 
chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không chút run sợ, Dạ-xoa suy nghĩ: “Đây không phải là 
một người bình thường, mà là người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dầu bị một Dạ-xoa như 
ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chua bao giờ ta 
thấy một người như vậy! Sao nó không sợ hãi?” Nghĩ vậy, Dạ-xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, vì sao chàng không sợ hãi? 


- Này Dạ-xoa, ta tin ở ta nên ta không sợ hãi. Ta biết mỗi cá thể thế nào cũng đi đến cái chết. Nhưng 
trong. bụng ta, ta có vũ khí kim cang. Nếu ngươi ăn ta, ngươi không thể tiêu hóa vũ khí á ấy, Vũ khí ây sẽ 
cắt nội tạng ngươi thành từng miếng nhỏ, và chấm dứt mạng sống của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu 
diệt. Vì lý do này, ta không sợ hãi! 


Theo truyền thuyết, ở đây hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội tạng. Nghe hoàng tử nói vậy, 
Dọa-xoa suy nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này chỉ nói sự thật. Chỉ một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ 
thân thể của con sư tử giữa loài người này, bụng ta cũng không thê tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra”. Vì 
sợ chết, nó thả hoàng tử ra và nói: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, chàng là con sư tử giữa loài người. Ta sẽ không ăn thịt chàng đâu. Nay 
chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng thoát khỏi miệng Ràhu (vua thần A-tu-la). Hãy ra đi và 
hãy mang lại hoan hỷ tốt lành cho bà con, bè bạn và đất nước. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 152 of289 


Bô-tát nói: 


- Này Dạ-xoa ta sẽ đi. Nhưng trước đây, do làm nhiều điều bất thiện, ngươi sanh làm Dạ-xoa độc aùc, 
tay vậy máu, ăn thịt, uông máu người. Nếu nay, trong thời hiện tại, ngươi vần làm điều bất thiện nữa, thì 
ngươi sẽ đi từ cảnh tôi tăm này đến cảnh tối tăm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thê làm điều 
bât thiện nữa. hãy biết rằng ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Nếu được 
sanh làm người thì tội ác ấy sẽ đưa đến yêu mạng. 


Với cách này và nhiều cách khác, Bồ- tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới và lợi ích của năm 
thiện giới, làm cho Dạ-xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết pháp, nhiếp phục... khiến Dạ-xoa trở 
thành nhu thuận, an trú trong Năm giới. Rồi biến Dạ-xoa thành vị thần ở khu rừng, với quyền được thâu 
thuế (được cúng tế), Bồ-tát khuyên nó không được phóng dật. Sau đó, Bồ-tát đi ra khỏi khu rừng, báo tin 
cho những người ở tại đầu rừng tỏ tường sự việc, rôi nai nịt với năm laọi vũ khí, ngài đi đên Ba-la-naïi, 
gặp lại mẹ cha. 


Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công đức như bố thí... rồi đi theo 
nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi kế pháp thoại này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 


Người với tâm ly tham, 
Với ý cũng ly tham, 

Ti tập theo thiện pháp, 
Đạt an ổn khổ ách, 

Và tiêp tục chứng đạt, 
Đoạn diệt mọi kiệt sử. 


Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp đưa đỉnh cao nhất là quả A-la-hán, Ngài giảng Bốn Sự thật. 
Cuối bài giảng, Tỷ-kheo ấy chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên 
thân: 


- Thời ấy, Dạ-xoa là tướng cướp đeo vòng ngón tay Angulimàla, và hoàng tử với năm vũ khí là Ta vậy. 
-00Ooo- 

56. CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền Thân Kancanakkhandha) 

Người với tâm hoan hỷ... 


Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Đạo sư kề về một T }-kheo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở 
Xá-vệ, sau khi nghe theo bậc Đạo Sư thuyết pháp, gởi cả tâm tư vào Ba ngôi bảu, và xuất gia. Hai vị sự 
trưởng và giáo thọ sư dạy về Giới: 


- Này Hiển giả, đây là giới, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại.. .nhiễu loại. Đây là 
tiêu giới, đây là trung giới, đây là Đại giới. Đây là giới hộ trì giới bồn, đây là giới hộ trì các căn, đây là 
giới thanh tịnh mạng, đá là Giới sử dụng các đồ vật. 


Tỷ-kheo trẻ ấy suy nghĩ: “Giới này thật quá nhiêu. Với chừng ấy giới được chấp thuận, ta không thể nào 
giữ trọn. Không thê giữ trọn đủ giới, thì xuát gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 153 of289 


đức như bồ thí...và nuôi dưỡng vợ con!” Nghĩ vậy, Tỷ-kheo thưa: 


- Thưa các Tôn giả, con không có thể giữ Giới. Không thể giữ Giới, thì xuất gia có lợi ích gì? Con sẽ 
hoàn tục. Xin các Tôn giả hãy láy lại y bát. 


Sự trưởng nói: 

- Nếu sự việc là như vậy, thì Hiển giả hãy đến đánh lễ bậc Đạo sư. 

Các vị ấy đưa Tỷ-kheo đến Pháp đường, gặp bậc Đạo Sư. Thấy vậy, Ngài nói: 

- Này các Tỷ-kheo, sao các ông đem một Tỷ-kheo đến đây mà vị ấy không muốn? 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói không thể giữ Giới, trả lại y bát, nên chúng con dẫn vị ấy đến đây. 


- Này các Tỷ-kheo, sao ông lại nói quá nhiễu Giới cho Tỷ Đá -kheo này? Bao nhiêu giới vị áy có thể giữ 
được, vị ấy giữ từng ấy giới. Bắt đầu từ nay, các ông chớ nói nữa. Ở đây, ta sẽ biết những gì nên nói. 


Rồi bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: 
- Hãy đến, này Tỷ-kheo! Lo gì đến nhiêu giới vậy? Ông có giữ được ba giới không? 
- Con có thể giữ được bạch Thế Tôn. 


- Vậy băit đâu từ nay, ông hãy giữ ba cửa, cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. Chớ làm điểu ác về thân, về 
lời, về ý. Hãy tỉnh tân lên, chớ hoàn tục! Chỉ giữ ba giới này thôi. 


Cho đến như vậy, Tỷ-kheo ấy hết sức hoan hỷ và nói: 


Sau khi đảnh lễ bậc Đạo sư, Tỷ-kheo ấy đi về với vị sư Irưởng và Giáo thọ sư của mình, giữ gìn đây đủ 
ba giới ấy. Tỷ-kheo áy suy nghĩ. “Giới được vị sư trưởng và Giáo thọ sự nói với ta. Vì tự mình không 
phải là Phật, các vị ấy không thể làm cho ta hieäu được từng ấy giới. Bậc Chánh Đẳng Giác, vì tự mình 
khéo giác ngộ Chánh Giác, là vị Pháp vương vô thượng. Ngài tóm thâu bao nhiễu giới trong ba cửa và 
bảo ta gìn giữ chúng. Bậc Đạo Sư thật sự là một hồ trợ cho ta vậy ”. 


Tỷ-kheo ấy phát triển T' hiển quán và không bao lâu chứng quả 1-la-hán. Biết được tin này, các Tỷ-kheo 
họp tại pháp đường, ngôi nói về công đức của bậc Đạo Sư: 


- Này các Hiển giả Tỷ-kheo này không thể siữ Giới, muốn hoàn tục. Bậc Đạo Sư tóm thâu tất cả Giới 
vào ba phần, bảo Tỷ-kheo ấy giữ chúng, và giúp vị ấy đạt được quả A-la-hán. 


Bậc Đạo sư đên và hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi nói chuyện gì. Được họ cho biết về đề tài câu chuyeän, 
Ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, một vật hết sức nặng, nếu được chia thành từng phân, cũng trở thành nhẹ. Thuở xưa, 
các bậc hiển trí được một khối vàng lớn, không thể nhắc lên nổi, đã chia thành từng phân, rôi nhắc lên 
nổi và đem vàng đi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 154 of289 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra lầm người cày ruộng tại một ngôi 
làng. Ngày kia, Bồ-tát đang cày trên một thửa ruộng. thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bị bỏ 
hoang, vì trong làng có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đông vàng, lớn bằng bắp về người và 
cao đến bốn khuỷu tay. lưỡi cày của Bồ-tát mắc phải đống vaøng ây nên đứng khựng lại. Nghĩ răng đó 
là rễ tỏa rộng của cây, Bằ- tát đào đất lên, nhưng lại thấy được khôi vàng. Bô-tát chùi đất thật sạch và 
cày tiếp cho xong ngày ấy. 


Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bồ-tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng đi. Nhưng Bồ-tát 
không nhấc nó lên được. Bằ- tát ngôi và nghĩ: “Để phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. để 
phần như vậy, ta sẽ chôn giấu. Đề phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta sẽ làm các 
công đức như bồ thí...” 


Rồi Bồ-tát chia thành bốn phần. Khi được Bồ- tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ- tát nhắc 
vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn phần. Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bố thí cùng 
nhiêu thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Khi kể câu chuyện này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Người với tâm hoan hỷ, 
Với ÿ cũng hoan hỷ, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an ôn khô ách, 
Và tiếp tục chứng đạt 


Đoạn điệt mọi kiết sử. 


Rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quà A-la-hán, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện, và 
nhận điện Tiên thân: 


- Thời áy, người được khói vàng là Ta vậy. 
-00O00- 


57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiên Thân Vànarinda) 
Ai đủ bốn pháp nà)..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kề về âm mưu của Đè-bà-đạt-ẩa muốn ám hại 
Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Đề-bà-đạt-äa âm mưu ám hại, bậc Đạo Sư liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-ấa mới âm mưu ám hại Ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã 
âm mưu, nhưng không thê làm được. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sự kề cấu chuyện quả khứ. 


-00Ooo- 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con khi. Nó to lớn như một con 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 155 of289 


ngựa con, có sức mạnh và sông một mình bên bờ sông. Giữa con sông ây, có một hòn đảo, trên hòn đảo 
có nhiêu loại cây ăn trái như xoài, mít... Con khỉ mạnh như voi, đây đủ sức lực. 


Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đảo ở giữa sông, rồi từ hòn đảo â Ấy, nó lại nhảy đến 
hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái, và đến chiều, với phương tiện cũ, nó trổ về, chỗ ở của mình. Ngày 


qua ngày, con khỉ sống nếp sống như vậy. 


Lúc bây giờ, có hai vợ chông con cá sâu sông trong sông ây. Thây con khỉ đi qua đi lại, vợ con cá sâu 
đang có thai khởi lên lòng tham muôn ăn thịt quả tim con khỉ, bèn nói với chông: 


- Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá. 

Sấu đực nói: 

- Thật lành thay, em sẽ được như ý. 

Sâu đực suy nghĩ: “Chiều nay, khi con khi từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó!”. 

Sâu đực đến nằm chờ trên hòn đá. Con khi cả ngày lang thang trên đảo, vào buổi chiều, nó đứng trên 
hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: “Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn, vì lý do gì?”. Bồ-tát luôn luôn khéo đo 
lường. Nhìn tầm cao của hòn đá và tầm cao của nước, Bồ-tát suy nghĩ: “Hôm nay, nước con sông này 
không giảm cũng không tăng. Nhưng hòn đá này lại có vẻ to hơn. Rất có, thể, con cá sấu đang năm với 
mục đích bắt ta tại chỗ ây”. Để tìm sự việc này, con khi vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với hòn đá, 
gọi lớn: 

- Này bạn hòn đá! 

Và khi không được trả lời. Khi gọi đến ba lần: 

- Này bạn hòn đá! 

Hòn đaù vẫn không trả lời. Con khỉ nói: 

- Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta? 


Con cá sâu suy nghĩ: “Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả lời con khỉ chúa. Vậy nay ta 
sẽ trả lời nó”. Con sâu nói: 


- Này bạn khỉ chúa, cái gì vậy? 

- Ngươi là a1? 

- Ta là cá sấu. 

- Ngươi nằm đó vì mục đích gì? 

- Đề bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi. 


Con khi suy nghĩ: “Ta không có đường đi nào khác. Nay ta phải lừa đối con cá sâu này”. Vì thế khỉ nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 156 of289 


- Này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi ta nhảy đến sần, bạn sẽ bắt 
ta. 


Khi con cá sấu. há miệng, thì tự nhiên mắt. nó nhắm lại. Cá sấu không nghĩ đến mưu kế này, liền há 
miệng ra, và mắt nó nhắm. lại, từ từ nằm xuống. Con khỉ đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy 
qua, đạp trên đầu con cá sấu, rồi từ đấu con cá sâu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. Con 
cá sấu thaáy sự kỳ diệu này, nghĩ rằng con khi chúa này đã làm một việc hết sức phi thường, nó nói: 


- Này, ngài khi chúa, ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời, sẽ nhiếp phục được kẻ thù. Ta nghĩ rằng ngài có đủ 
tât cả trong nội tâm. 


Nói vậy xong, cá sấu đọc bài kệ này: 
Ai đủ bốn pháp này, 
Này khi chúa, như ngài: 
Chân thật và nghĩ xa, 
Cương nghị và vô úy, 
Ngài có bôn pháp này, 
Đánh bại được quân thù! 
Như vậy, con cá sấu tán thán khi chúa rồi đi về trú xứ của mình. 
-00O00- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới âm mưu ám hại Ta, trong quá khứ, kẻ ấy cũng 
đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, và kết hợp hai mầu chuyện, bậc Đạo Sư nhận diện Ti yên thân: 
- Lúc bấy giò, cá sấu là Đề bà-đạt-đa, vợ cá sấu là Cincamanavika, còn khi chúa là Ta vậy. 
-00Ooo- 
58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiên Thân Tayodhammà) 
Ai đây đủ ba pháp..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về âm mưu ám hại. 
-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahnadatta trị vì ở Ba-la-nai, Đề-bà-đạt-đa sanh ra làm con khi, ở gần dãy Hy-mã- 


lạp Sơn, lãnh đạo một đoàn khỉ toàn do nó sanh ra. Vì sợ chúng lớn kên sẽ tranh giảng quyên lãnh đạo 
đàn khỉ này, con khi đầu đàn liền dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống bị hoại diệt. 


Lúc bấy giờ, Bồ- tát cũng do duyên con khỉ â Ấy, nhập thai vào bụng một con khỉ cái. Con khỉ cái biết thai 
đã thành, muốn bảo vệ thai của mình, bèn đến một ngôi rừng dưới chân núi. Khi thai đến đúng ngày, nó 
sinh ra Bồ-tát. Bồ-tát lớn lên, đến tuôi trưởng thành, đầy đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, Bồ-tát hỏi 
mẹ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 157 of289 


- Thưa mẹ, cha con đâu? 
- Này con thân, cha con đang sống lãnh đạo đàn khi đưới chân núi. 
- Thưa mẹ, hãy đưa con đến gần cha con. 


- Này con thân, mẹ không thể đưa con đến gần cha con được. Cha con, vì sợ các khi con sẽ tranh giành 
lãnh đạo đàn khi, nên dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống hoại diệt. 


- Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy. Con sẽ có cách! 


Khi mẹ liên đem khi con đến gần khi cha. Vừa thấy con trai mình, con khỉ cha nghĩ rằng rồi đây con 
mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khi, nay mình cần phải giết con bằng cách giả ôm hôn, tôi siết 
con thật chặt cho đến chết. Nghĩ vậy, nó nói: 


- Hãy đên, này con thân, lâu nay con ở đâu? 


Nói vậy, nó ôm hôn và siết khi con thật chặt. Nhưng Bồ-tát, với sức mạnh như voi đã siết chặt trở lại, 
khiến các xương khỉ cha như gãy nát. Khi cha suy nghĩ: “Con này, khi lớn lên sẽ giết ta. Với phương 
tiện nào, ta hãy giết nó trước đã! À, cách đây không xa, một hồ nước có quỷ là La-sát ở. Tại đấy, ta sẽ 
cho quỷ La-sát ăn nó!”. Nghĩ vậy, khỉ cha nói: 


- Này con thân, ta nay đã già. Ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn khỉ này. Hôm nay, ta sẽ phong vương cho 
con. Tại chỗ nọ, có một hô nước, trong hô có hai loài hoa súng, ba lọai hoa sen xanh, năm loại hoa sen 
trăng. Hãy đi hái và đem các hoa ây vê. 


Bồ-tát nói: 
- Lành thay, cha thân. Con sẽ mang hoa lại. 


Nói xong, Bằ- tát ra đi, nhưng không xuống hồ gấp. Xung quanh hồ, Bồ-tát quan sát có dấu chân, chỉ có 
dấu chân xuống, không có dâu chân lên, Bồ-tát suy nghĩ: “Cái hồ này phải có quỷ La-sát trú ân! Cha ta 
không thể tự mình giết ta, muốn quỷ La-sát ăn thịt ta. Ta sẽ không đi xuống hô này, vẫn lấy được hoa 
như thường”. 


Bồ-tát đi đến một chỗ không có nước, lấy đà, nhảy từ bờ bên này, hái hai cái hoa mọc cao trên mặt 
nước, mà không dính nước, rồi hạ xuống bờ bên kia. Rối từ bờ bên kia, Bồ-tát nhảy đến bờ bên này, 
theo phương thức trước, bẻ hai cái hoa. Cứ như thế, từ cả hai bên bờ, Bồ-tát hái được nhiều hoa, chất 
thành hai đông, nhưng vẫn không xuống chỗ trú xứ của quỹ La-sát. 


Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hai hoa được nữa, Bồ-tát gom lấy các hoa â Ấy, chất thành đóng, đề 
tại một chỗ. Con quỹ La-sát kinh ngạc suy nghĩ: “Lâu nay, chưa bao giờ ta thấy một người nào sáng 
suốt, kỳ diệu như vậy. Các hoa sen được con khi này hái như ý muốn, mà nó vẫn không xuống trú xứ 
của ta”. Rồi quỷ La-sát rẽ nước đi lên, đến bên Bồ-tát và nói: 


- Này khi chúa, trong hồ này, ai có được ba pháp, vị ấy sẽ chiến thăng kẻ thù. Ta nghĩ rằng tất cả pháp 
ấy ngài đếu có đủ. 


Quỷ La-sát đọc bài kệ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 158 of289 


Ai đây đủ ba pháp, 
Này khỉ chúa như ngài, 
Thiện xảo và anh hùng, 
Đáy đủ cả trí tuệ, 
Ngài ẩu ba pháp áy, 
Định bại được kẻ thù. 
Như vậy, quỷ La-sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ-tát với bài kệ này và hỏi: 
- Ngài lấy các hoa này làm gì? 
- Cha ta muốn phong vương cho ta, do lý do này, ta lấy hoa. 
- Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa, tôi sẽ hái và mang cho ngài. 
Rồi nó nhồ hoa lên và mang hoa đi theo sau lưng Bồ-tát. Con khi cha ở đẳng xa thấy Bồ-tát, liền nghĩ: 
'“Ta giục nó đi đê quỷ La-sát ăn thịt nó. Nay nó lại an toàn trở về với quý La-sát mang hoa cho nó! Ta bị 


nguy hại Tôi”. 


Ngh đến đó, quả tim nó vỡ thành bảy mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn khi còn lại hội họp và tôn 
Bô-tát lên làm vua. 


-00Ooo- 

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Ti yên thân: 

- Lúc bấy giờ, chúa của đàn khi là Đè-bà-đạt-đa, còn con trai của chúa đàn khi là Ta vậy. 
-00O0o- 


59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền Thân Bherivàda) 
Đánh, dãnh, chớ đánh quá!... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T -kheo khó bảo. Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo 
ây: 


- Có thật chăng, ông là người khó bảo? 
- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 
Bác Đạo Sư nói: 
- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trong thời quá khứ, ông cũng đã khó bảo rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm người đánh trồng, và sống ở làng. Khi 
nghe có lễ tê các vì sao ở Ba-la-nại, người đánh trông suy nghĩ: “Ta sẽ đánh trông cho quân chúng tụ hội 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 159 of289 


và sẽ được tiên”. Nghĩ vậy, người ây đem con đi theo, đến Ba-la-nại. Tại chỗ ây, hai cha con đánh trồng 
và được nhiêu tiên. Mang theo tiên, trên đường về làng của mình, phải ngang qua một khu rừng có ăn 
cướp, người cha ngăn chận con trai đang miên man đánh trông liên hôi: 


- Này con thân, chớ có đánh trống như vậy. Chỉ đánh từng hồi một thôi, như trống của một chủ tướng 
vậy mà. 


Dầu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói: 
- Với tiếng trống, ta sẽ đuôi bọn cướp chạy. 
Nên nó vẫn đánh trống liên hồi. 
Bọn cướp ban đầu nghe tiếng trồng, nghĩ là tiếng trống của vị chủ tướng, nên chạy trồn. Nhưng khi nghe 
tiếng trống một mặt cứ liên hồi, biết không phải là tiếng trống của một chủ tướng, chúng liền trở lại tìm 
hiểu. Thấy chỉ có hai người, bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả. Người cha than: 
- Vì con đánh trống liên hồi, nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách khó khăn. 
Nói xong, người cha đọc bài kệ: 
Đánh, đánh, chớ đánh quái 
Đánh quá thành không lỐI, 


Do đánh, được của tiên, 
Do đánh, tiền mắt hết. 


-00O0oo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tì yên thân: 
- Lúc bấy giờ, đứa con trai là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người cha là Ta vậy. 
-00O0oo- 
60. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiên Thân Sankhadhama) 
Thôi, thối, chớ thôi quá!... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T' }-kheo khó bảo (như trước). 
-00Ooo- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một người thôi tù và, 
cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Ba-la-nai. Do thôi tù và, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến 
một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha chớ có thôi tù và liên hồi. Người cha nói: 
- Với tiếng tù và, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. 
Nên ông cứ thôi liên hồi. Bọn ăn cướp trốn ở đó trước, xông ra cướp của. Người con nói lên bài kệ: 


Thối, thổi, chớ thổi quá! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 160 of289 


Thổi quá thành không tỐI. 
Do thôi, được tài sản, 
Do thôi, bay hết tiên. 
-00O0oo- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Ti yên thân: 


- Lúc bấy giờ, người cha là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người con là Ta vậy. 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 161 of289 


4.07 PHẨM NỮ NHÂN 


61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiên Thân Asàtamanta) 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tì }-kheo bị tham dục chỉ phối. Cấu 
chuyện sẽ được trình bày ở Tiên thân UmmadanHi số 527. 


-00O0oo- 


62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LÂU BẢY TÂNG. (Tiền Thân Andabhuta) 
Trò chơi sáo, giả mù... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một T' }-kheo bị ái dục chỉ phối tâm tri. 
Bác Đạo Sư hỏi: 


- Tăng chúng bảo rằng ông bị ái dục chỉ phối, có phải vậy chăng? 
- Thưa vâng, quả đúng như vậy. 


- Này Tỷ-kheo, không ai canh giữ đàn bà được cả. Ngày xưa, có kẻ đây mưu trí canh giữ một nữ nhân từ 
khi nó mới lọt lòng mà cũng không thê nào giữ nó được. 


Nói vậy xong, Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát sinh làm vương tử của bà Chánh hậu. Khi ngài 
lớn lên, ngài tinh thông mọi môn học thuật, và khi vua cha băng, hà, ngài lên ngôi làm một vị anh quân, 
trị dân đúng pháp. Thời ấym ngài thường chơi súc sắc với vị TẾ sư của triều đình, và khi ném con bài 
súc sắc bằng vàng trên mặt chiếc bàn bằng bạc, ngài thường ca khúc hát cầu may này: 


Muôn vật lễ thường tình, 
Sông ngòi uốn lượn quanh, 
Côn các loài thảo mộc 

Là cây cối mọc thành, 

Hệ gặp thời cơ tới, 

Nữ nhân phạm ác hành. 


Vì khúc hát này làm cho vua thắng cuộc mãi, nên theo đúng luật chơi bài, vị tế Sư mắt đến cả đồng xu 
dính túi. Và muôn khỏi sạt nghiệp, vị ây quyết định tìm cho ra một cô gái chưa hề thấy người đàn ông 
nào, đem về nhà khóa cửa nhốt trong phòng. Vị ấy nghĩ thầm: “Ta không thể nuôi một cô gái đã từng 
thấy đàn ô ông. Vậy ta phải tìm một đứa trẻ sơ sinh, giữ kỹ nó lúc lớn lên, canh chừng nó thật cân mật đê 
không ai có thể đến gân nó và nó sẽ trung thành với người đàn ông duy nhất thôi. Lúc ấy ta sẽ thắng vua 
và trở nên giàu có”. 


Bấy giờ vị này rất giỏi khoa tướng số, nên vừa thấy một người đàn bà nghèo sắp sinh con, và đứa trẻ sẽ 
là con gái, vị ấy bèn thuê tiền đề đem bà ta về ở trong nhà mình, giữ thật kỹ đến ngày sinh đứa con 
xong, bà ta phải đi ngay với một số tiền. Còn hài nhi kia được toàn phụ nữ nuôi nâng, không một nam 
nhân nào được nhìn thây nó, trừ vị Tế sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc về quyền sở hữu của vị Tế sư, chủ 
nhân của nó. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 162 of289 


Suốt thời gian cô bé lớn dần, vị TẾ sư tránh việc chơi bài với vua, nhưng khi nó đã trưởng thành dưới 
quyền kiểm soát của chính mình, thì VỊ Tế sư lại thách thức vua chơi bài. Ngài chấp thuận và bắt đầu 
cuộc chơi. Trong khi vừa ném con súc sắc, ngài vừa hát khúc ca cầu may ấy, thì vị Tế sư nói thêm: 

- Nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy! 

Rồi vận may cũng đổi chiều, chính vị Tế sư thắng cuộc và nhà vua thua bài. 

Khi xét kỹ vân đề trên, Bồ-tát nghi ngờ vị Tế SƯ CÓ giấu kính một cô gái đức hạnh trong nhà, nên ngài 
cho người dò tìm và quả đúng như vậy. Thế là để làm cho cô bé kia phải sa ngã và phạm lỗi, ngài truyền 
đưa tới một gã điềm đàng giảo quyệt, và hỏi gã có cách quyến rũ cô gái chăng. 

- Tâu Đại vương, chắc chắn là được. Gã kia đáp. 

Nghe vậy, nhà vua cho gã tiền và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay, chớ để mắt thì giờ lâu. 

Với SỐ tiền vua ban, gã mua đủ loại nước hoa, hương liệu và mở cửa tiệm bán nước hoa gần nhà vị Tế 
Sự. Bấy giờ nhà Tế sư cao bảy tầng, có bảy công, mỗi công đều có người ngồi canh, toàn phụ nữ canh 
cổng, không đàn ông nào được phép vào nhà trừ vị Bà-la-môn. Ngay cả những thúng đựng rác cũng 
được khám xét thật kỹ trước khi đem vào nhà. 

Chỉ riêng VỊ Tế sư ấy được quyền nhìn thấy cô gái, và cô bé cũng chỉ có một nữ tỷ hầu hạ. Nữ tỳ này 
được giao tiền đi mua hoa tươi và nước hoa và tặng cô chủ; trên đường đi, bà ta thường bước ngang qua 
cửa tiệm mà gã điểm đàng kia mới mở. Và gã ây biết rõ bà ta chính là người hầu của cô gái kia, bèn đợi 
một ngày nọ bà ta đến gần, gã vội vã chạy bồ ra ngoài cửa hiệu, quỳ xuông chân bà, hai tay ôm chặt đầu 
gối bà, miệng lắp bắp: 

- Ôi mẹ ôi! Mẹ đi đâu lâu nay thế hở mẹ? 

Và đồng bọn của gã đứng canh đó đều kêu lên: 

-Ô giống như tạc! Tay chân, mặt mũi, cả cách ăn mặc nữa, đều y hệt nhau! 

Trong khi mọi người cứ xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ diệu kia, người đàn bà â ây 
đâm ra hoát hoảng trong thật thảm hại. Bà ta òa ra khóc lớn răng đây hắn là con trai bà! Rồi vừa khóc 
lóc vừa kể lễ, cả hai người cứ ôm lẫy nhau mà ngã lăn ra. Sau đó gã hỏi: 


- Nay mẹ đang ở đâu vậy mẹ? 


- Mẹ đang ở nhà vị Tế SƯ đấy con ạ. Ngài có môt cô tiểu thiếp đẹp vô song, quả là tiên trên trời mới đẹp 
như thế và mẹ là người hầu của nàng ấy. 


- Thê mẹ đang đi đâu đây? 
- Mẹ đi mua hoa tươi và nước hoa cho nàng ây. 
- Sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ây nữa? Lân sau mẹ cứ đên đây, gã kia bảo. 


Và gã tặng bà già trầu cau cùng đủ thứ hoa mà không lấy tiền. Cô gái ngạc nhiên thấy SỐ hoa tươi và 
nước hoa bà ta đem về quá nhiều, bèn hỏi tại sao vị Tế sư Bà-la-môn lại hậu hỉ với nàng thế. Bà già đáp: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 163 of289 


- Sao con lại nói thê hở con? 
- Vì sô hương hoa bà đem về nhà đây mà. 


- Ô không, chăng phải ngà Bả-la-môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo, mà chính vì già này lẫy các 
thứ kia ở tiệm của con trai già đây. 

Và từ đó, bà già giữ riêng số tiền vị Bà-la-môn đưa, rồi đi đến lấy hoa tươi cùng đủ thứ khác tại tiệm gã 
kia khỏi mất tiên. 


Vài ngày sau, gã giả vờ đau ốm, lên giường nằm. Khi bà giả ấy đến cửa tiệm hỏi con trai bà đâu thì được 
biết gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận nơi, âu yếm vuốt ve đôi vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh. 
Nhưng gã không đáp. 


- Tạo sao con không nói cho mẹ biết hả con? 

- Dù con có chết đi cũng không đám nói với mẹ đâu. 

- Nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa? 

- Thế thì mẹ ôi, bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiêu chủ của mẹ đẹp tuyệt trần neân con 
đâm ra sĩ tình pháp ốm tương tư đó thôi! Nêu con chiếm được nàng, con mới sống nôi, còn không thì 


con đành nằm ở đây chờ chết. 


- Con ơi, con cứ đê việc này cho mẹ lo liệu. Bà già nói một cách vui vẻ - Con đừng lo lăng gì về chuyện 
đó. 


Thê rôi mang một thúng chât đây hoa tươi cùng nước hoa, mụ đem về nhà, nói với nàng tiêu thiệp của vị 
Bà-la-môn: 


- Chao ôi! Con trai già đang ốm tương tư vì nàng, chỉ vì già bảo cho nó biết nàng đẹp tuyệt vời! Bây giờ 
biệt làm sao đây? 


Cô gái đáp: 
- Nếu bà tìm cách lén đem được cậy ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy. 


Ngay sau đó mụ già liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc hư cũ, rác rưởi trong nhà thâu góp cả bảy tầng lầu 
từ râm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một thúng đựng hoa to tướng tôi tìm cách đưa ra ngoài. Khi 
người fa lục soát như thường lệ thì mụ giả đồ cả thúng rác lên đầu người đàn bà giữ công, khiến người 
đó bỏ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thết Mụ giả cũng làm cách ây với các người giữ 
công kia, khiên cho họ ngột thở vì đồng rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lỗi mụ đủ điều. 


Thế là từ đó về sau, mụ già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì, cũng không ai có gan lục soát mụ nữa! Thời 
cơ đã đến tay! Mụ lên đưa gã điểm đàng giấu trong thúng hoa vào gặp cô tiêu chủ. Gã làm hư hỏng đức 
hạnh của cô gái ngay và còn cả gan ở laïi một hai ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt 
khi vị Tế sư đến nhà, và bầu bạn với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau một hai ngày, cô gái bảo tình nhân: 


- Này lang quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đấy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 164 of289 


- Đúng rôi, nhưng ta muôn đánh lão Bà-la-môn ây một cái đã. 
- Được lăm chứ. 
Cô gái đáp và đem giâu gã một nơi. Sau đó vị Bà-la-môn đên, cô nàng kêu lên: 


- Này phu quân yêu dấu, tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao, ước gì phu quân vui lòng thổi sáo cho 
thiệp. 


- Vậy ái nương hãy múa đi nào. 
VỊ Bà-la-môn lập tức thối sáo lên. 


- Nhưng nếu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xấu hồ thẹn thùng quá không sao dám múa đâu, đề tiện thiếp 
lây cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái của phu quân trước đã, rôi tiện thiệp mới dám múa. 


- Thôi được rôi, nêu ái nương quá khiêm nhượng mà không dám múa thì cứ làm thê đi. 


Vậy là cô nàng lấy một tâm vải thật dày buộc chặt lên mặt lão Bà-la-môn đề che mắt lão. Và cứ giả mù 
như thế, lão bắt đầu thôi sáo. Nhảy múa được một lát, cô nàng lại kêu lên: 


- Chàng yêu quý ôi, thiếp lại còn thích đánh chàng một cái trên đầu nữa cơ! 

- Vậy thì nàng cứ đánh đi nào! 

Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra hiệu cho gã tình nhân, hắn 
nhẹ nhàng lén ra sau lưng lão Bà-la-môn đánh cho lão một đấm trên đầu nên thân! Cái đấm mới đích 
đáng làm sao, khiến hai mắt lão như muốn lòi ra khỏi mặt, trên đầu lão u lên một cục lớn! Lão thấy đau 
điếng người, liền gọi cô ả kia đến gấp, đưa tay cho lão xem, và cô ả bèn đặt tay mình vào tay lão: 

- Ô bản tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này? 

Bấy giờ, khi gã đều cáng kia đánh lão Bả-la-môn xong, gã lại đi â ân mình như cũ. Lúc ấ ấy cô gái mở khăn 
ra khỏi mặt lão, xoa dầu lên chỗ đầu bị u. Một lát sau lão ra về, gã kia lại được mụ già giấu vào giỏ hoa 
đưa ra khỏi nhà. Lập tức gã đến yết kiến đức vua và tâu trình toàn thể cuộc phiêu lưu của gã cho ngài 
hay. 

Bởi thế, khi vị Bà-la-môn vào châu, vua liền đề nghị chơi bài súc sắc, vị ấy đồng ý và chiếc bàn chơi bài 
được đem ra. Khi vua ném con bài, ngài cũng ca khúc hát ấy và vị Bà-la-môn, vì không hay biết gì về sự 
hư hỏng của cô tiểu thiếp, nên vẫn nói thêm: 

- Bao giờ cô gái của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy. 

Nhưng lần này lão thua cuộc! 

Còn vua đã biết rõ mỌi VIỆC Xảy ra, liền bảo Tế sư: 

- Sao lại trừ nàng ấy ra? Nàng â ây đã hư thân mắt nết rồi. Ò khanh cứ tưởng là đem về nuôi một con bé từ 


khi lọt lòng mẹ và nhốt nó trong bảy vòng canh giữ là khanh có thể vững lòng tin vào nó ư? Này, khanh 
không thể tin vào một nữ nhân nào cả, dù cho khanh có ôm nó trong lòng, quanh quần suốt ngày bên nó 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 165 of289 


không rời một khaéc! Chẳng hề có một người đàn bà nào giữ dạ chung thủy với một người đàn ông duy 
nhất trên đời. Còn về ả tiểu thiếp của khanh, ả bảo khanh rằng ả muốn nhảy múa, rôi khi đã bịt mất 
khanh xong xuôi, khanh thổi sáo cho ả, thì ả lại đã gã tình nhân đánh lên đầu khanh đấy, sau đó lén đưa 
gã ra khỏi nhà. Thế thì ngoại lệ của khanh ở đâu chứ? 


Khi nói vậy xong, nhà vua liên ngâm kệ: 


Trò chơi sáo giả mù, 

Vì vợ bé phỉnh phở, 
Bà-la-môn ngôi đó, 

Cô gìn giữ gải to, 

Tạo nên người đức hạnh, 
Trong trăng, chăng bùn nhơ! 
Học ngay từ việc ây, 

Mà sợ dám liêu bố! 


Bằng cách ấy, Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn. Vị ấy về nhà hạch hỏi cô gái về tội hư thân mắt nết 
mà cô ả đã bị tô cáo trên. 


- Này phu quân yêu quý, ai có thể nói như vậy về tiện thiếp đây? Cô gái phân trần: Tiện thiếp vô tội thật 
mà, chính bàn tay thiếp đánh chành thật mà, chứ còn ai vào đây nữa? Nếu phu quân không tin lời thiếp 
thì thiếp xin nguyên đem thân này ra thử lửa đề chứng tỏ không hề có bàn tay nam nhân nào từng đụng 
vào người thiệp cả, nhờ vận mong chàng tin tưởng thiệp. 

- Muốn thế thì được ngay. 

Vị Bà-la-môn liền bảo đem một đống củi vào và châm lửa lên. Sau đó cô gái được gọi đến: 

- Này, vị Bà-la-môn nói, nếu nàng tin tưởng lời mình thật thì hãy thử lửa đi. 

Trước đó, cô gái đã dặn dò mụ già nọ như sau: 


- Này mẹ ôi, mẹ hãy gọi con trai mẹ đên săn đây đê năm lây tay con đúng lúc con sắp bước vào lửa nhé! 


Và mụ già làm đúng như lời cô ả dặn, bảo gã kia đứng chen vào đám động đang vây quanh. Sau đó đề 
đánh lừa vị Bà-la-môn, cô gái đứng trước mặt mọi người, hăng hái thê thốt: 


- Thưa phu quân, không hề có tay ai trừ tay chàng đụng vào người thiếp cả, với lời thề chân thật này, 
thiệp câu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiệp. 


Nói vậy xong, cô ả tiến đến đồng lửa vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên chụp lấy tay ả, hét to rằng vị 
Bà-la-môn thật đáng xấu hồ vì đã bắt buộc một thiêu nữ diễm lệ thê kia phải nhảy vào lửa đỏ! Cô gái 
giật mạnh tay ra khỏi tay gã, và kêu ca rằng lời xác nhận trước đây của ả đã bị làm hỏng mất rồi, nên 
bây giờ ả không thê thử lửa được nữa! Vị Bà-la-môn hỏi: 

- Tại sao lại không được? 

Cô ả đáp: 


-Bởi vì trước kia thiếp xác nhận không hề có bàn tay nam nhân nào đụng vào người thiếp trừ tay chàng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 166 of289 


ra, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông vừa chụp lấy tay thiếp! 


Nghe vậy, vị Bà-la-môn biết rằng mình đã bị lừa, liền tống cỗ cô ả ra khỏi nhà bằng những cái đấm 
thăng tay! 


Xem đấy, chúng ta biết rõ sự hư thân mắt nết của đàn bà ra sao rỒi. Không có tội lỗi nào mà chúng 
không phạm đến cả, rồi sau đó muốn đánh lừa các ông choàng, thì có lời thề thốt nảo chúng không nói 
bừa cho xong đã chứ! Ngay giữa ban ngày ban mặt thế mà đám cho rằng chắn hề phạm tội gì cả đấy! 
Lòng dạ chúng thật giả đôi điêu ngoa làm sao! Do đó từ xưa đã có tục ngữ như vây: 


Một giống toàn lừa phỉnh, dối gian, 
Làm sao hiệu nồi, cứ tung tăng 
Như đàn cá lội theo dòng nước, 
Lông giả thành chân, thói các nàng! 
Tựa giống bò tham đồng cỏ mới, 

Má đào mơ ưóc đổi tình lang 

Khác nào cát luùn, không hê thỏa, 
Độc đữ như loài răn hồ mang! 

Bọn nữ nhỉ thường rành mọi sự, 
Còn ghi giấu được đám hông nhan? 


-00O00- 
Quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà, bậc Đạo Sư nói. 


Khi pháp thoại chấm dứt, Ngài tuyên thuyết các Sự thật và cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo bị tham ái chỉ 
phối kia đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư cũng nêu mối liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Ta là vua Ba-la-nại kia vậy. 

-00Ooo- 
63. CHUYỆN HIÊN SĨ CHÀ LÀ (Tiền Thân Takka) 
Bọn nữ nhân đây rẫy hận sân...., 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một T' }-kheo bị tham dục chỉ phối. Khi 
được hỏi, vị Tỷ-kheo thú nhận răng mình bị tham dục chỉ phối, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Đàn bà thật vong án bội nghĩa, tại sao ông lại để dục tham chỉ phối vì họ? 
Và Ngài kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 
Một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bằ- tát đã chọn đời ân sĩ, xây dựng cho mình moät am thất 
bên bờ sông Hằng, tại đó ngài đã đạt các Thắng trí cùng các Thiền chứng, và an trú trong Thiền lạc. 


Thời ấy vị quan giữ công khó, ở thành Ba-la-nại có một cô con gái rất hung đữ, độc ác được mệnh danh 
là Ác Tiểu thư, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân, nô tỳ của mình. 


Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiêu chủ đên vui chơi giải trì trên sông Hăng; cả đám đang đùa giỡn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 167 of289 


tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn bỗng nổi lên. Vì thế, mọi người vội vã 
chạy trốn, còn lại bọn nữ ty của nàng kêu to: “Đây chính là thời cơ tống khứ kẻ ác độc này đi!”. Rồi 
chúng ném thắng. cô gái xuống nước và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, mặt trời dần khuất và 
màn đêm xuống rất nhanh. 


Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ, liền bị tra hỏi tiểu thư đâu, họ đều thưa rằng tiểu thư đã 
bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biết nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi, 
nhưng không thấy tung tích cô gái đi lạc. 


Trong, lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo, đến nửa đêm thì trôi đạt vào gần am thất 
của Bồ- tát. Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ: “Đây là tiếng đàn bà kêu cứu. Ta phải cứu người ấy khỏi 
nước cuốn mới được”. Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng đề tìm thấy nàng giữa dòng nước. 


- Đừng sợ! Đừng sợi 


Ngài vui mừng kêu lên và lội xuông, rôi nhờ sức lực cường tráng như voi của ngài, ngài đưa cô gái vào 
bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am thât đê sưởi âm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại 
cho nàng dùng. Khi nàng vừa ăn, ngải hỏi: 


- Nhà cô nương ở đâu, cớ sao lại rơi xuông sông? 
Cô gái kê hêt mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: 
- Cô nương cứ tạm thời ở lại đây. 


Ngài để cô gái ở trong am thất, còn phần ngài ra ở ngoải trời khoảng hai, ba ngày. Sau đó, ngài bảo cô 
gái ra ổi, song cô ả cứ nắn ná ở lại cho đến khi quyền rũ được vị ân sĩ này say mê mình mà cô vần không 
chịu đi đâu cả. Thời gian qua cô gái dùng mọi vẻ yêu kiều của mỹ nhân kế khiến ngài mắt hết thiền lực 
trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ây sống trong rừng. 


Nhưng nàng lại không thích ở ơn hiu quạnh mãi, nên đòi ngài đem về nơi có dân cư. Thế là chìu theo lời 
năn nỉ ¡ ôi kia, ngài đành đem nàng ấy ra đi đến một làng ở biên địa, nuối sống nàng bằng cách bán quả 
chà là, nên được gọi tên là “Hiền sĩ Chà Là”. Dân làng nhờ ngài dạy cho cách biết trước lúc được mùa 
hoặc mắt mùa, rồi trả tiền cho ngài và biếu ngài một túp lều để sống ở công làng. 


Bấy giờ vùng biến địa hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại phá phách. Ngày kia bọn chúng tấn công VỎ 
làng ngài đang ở và cướp của cải. Chúng bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng TÔI CaO 
chạy xa bay, mang theo cô tiểu thư con quan thủ khổ cùng với nhiều người khác về sào huyệt của chúng. 
Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, song giữ lại cô gái có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên 
tướng cướp thủ lãnh. 


Khi Bồ- tát biết việc này, ngài suy nghĩ: “Chắc nàng sẽ không chịu ở xa ta đầu. Nàng sẽ trống về đây VỚI 
ta”. Thế rồi ngài vã ở đó chờ đợi nàng trở về. Trong lúc ây nàng thấy rất hạnh phúc và được phỉ nguyền 
với bọn Cướp kia, nên cứ nơm nớp lo sợ có ngày vị Hiền sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về lần nữa. Nàng 
nghĩ thầm: “ “Ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta phải nhắn tin cho vị ấy giả vờ làm vẻ thương 
yêu đề dụ vị ấy đến đây mà chịu chết cho xong”. Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng 
đang khổ sở lắm, và nàng mong ước ngài đến cứu đi về. 


Ngài tin lời nàng, vội lên đường đên công làng của bọn cướp, nhăn tin cho nàng. Nàng bảo: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 168 of289 


- Bây giờ ta trốn đi chắc phải rơi vào tay tên thủ lãnh và hắn giết ta thôi. Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi 
đào tâu. 


Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng, vào nửa đêm tên cướp trở về nực nồng hơi rượu, nàng hỏi hắn: 
- Này lang quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? 

Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo: 

- Có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu. Hiện nó đang ở trong phòng kế bên ấy. 


Cầm vội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ-tát đánh đấm khắp mình mây cho hả giận. Cam 
lòng chịu đựng những cái đánh đấm kia, Bồ-tát không hề kêu than gì, mà chỉ thì thầm: 


- Ôi phường vong ân bội nghĩa, thật là gian ác. Bọn lừa đảo điêu ngoa xảo trá thế là cùng. Ngài chỉ nói 
chứng ây thôi. 


Sau khi đã đánh đập và trói chân Bồ-tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau 
giác ngủ tiêu tan hêt cơn say sưa hồi hôm, tên cướp lại đánh đập Bồ-tát lần nữa, ngài cũng không kêu 
than gì, mà chỉ lặp lại mây lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và hỏi lý do tại sao khi bị 
đánh đập, ngài cứ nói mãi như thế. 


Hiền sĩ Chà Là đáp: 


- Này nghe đây, rồi người sẽ hiểu rõ. Trước kia ta là ân sĩ độc cư trong rừng hoang, đã chứng đắc Thiền 
định Thăng trí. Sau đó, ta cứu người đàn bà này ra khỏi sông Hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu, song 
đã bị nó quyến rũ nên mắt hết Thắng trí. Rồi ta từ bỏ rừng sâu, đem nó về làng sinh sống, từ đó nó bị 
Cướp mang đi. Nó lại nhắn tin cho ta là nó đang chịu khô sở và xin ta đến giải cứu nó. Nay nó đưa ta vào 
tay ngươi, vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó. 


Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại, hắn thầm nhủ: “Nếu cô ả chăng chút thương tiếc một người tốt 
đã từng làm ơn cô ả nhiều như vậy, thì ả sẽ không làm hại ta sao được? Á phải chết!”. 


Thế là sau khi an ủi Bè- tát xong, hắn đánh thức cô ả dậy, vừa cầm kiếm trong tay, hắn vừa bảo rằng hắn 
sắp giết Bồ-tát ngoài cổng làng. Rồi bảo ả giữ chặt Hiền sĩ Chà Là, hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ sắp giết 
ngài, nhưng lại chặt làm đôi cô ả đàn bà kia. Xong xuôi hắn tắm gội cho Bồ-tát sạch sẽ từ đầu đến chân 
và tiếp đãi ngài đủ món cao lương mỹ vị suốt mấy ngày liền cho thỏa thích. 


- Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng tướng cướp hỏi: 


- Trân thê chăng có gì vui thú đôi với ta cả, bậc hiên sĩ nói. Ta sẽ sông đời ân sĩ như xưa kia tại am thât 
cũ trong rừng. 


- Thê thì kẻ hèn này cũng muôn làm ân sĩ. 


Như vậy cả hai đều trở thành ân sĩ sống tại am thất trong rừng kia, cùng đắc các Thắng trí và các Thiền 
chứng, cho đến khi mạng chung thì thọ sanh lên Phạm thiên giới. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 169 of289 


Kê câu chuyện áy xong, bậc Đạo Sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện qua các ván kệ sau: 


Bọn nữ nhân đây rây hận sân, 

Nói mồm hai lưỡi, bọn vong ân, 

Kẻ gieo chia rẽ, rồi gây chiến, 

Vậy hỡi Tỷ -kheo, hãy bước chân 

Ti hẳng tiên đường thanh cao chắn hẳn 
Rồi ngươi thấy Cực-lạc siêu trần. 


Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật, và lúc kết thúc bài giảng, vị Tỷ-kheo bị 
tham dục chỉ phối đắc quả Dự lưu. Và bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy, Ànanda là tướng cướp và Ta chính là Hiển sĩ Chà Là kia vậy. 

-00O00- 
64. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền Thân Duràjàna) 
Chàng trởng má hồng yêu mến chăng?... 
Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một nam cư sĩ. Chuyện kế rằng thời ấy 
tại Xá-vệ có một nam cư sĩ thọ Tam quy và Ngũ giới, là một đệ tử thuần thành của Phật, Pháp, Tăng. 
Nhưng vợ người, này là một nữ nhân độc ác, nham "hiểm. Vào những ngày người vợ ấy phạm lỗi lầm, 
nàng nhu mì nhẫn nhục như một nữ tÈ được mua về với giá một trăm đồng tiên, còn những ngày nàng 
không phạm tội gì, thì nàng lên mặt bà chủ nhà hay giận dữ và khắc nghiệt. Người chỗng không sao 
hiểu nổi nàng. Nàng cứ làm khổ người chông đến độ chàng không đến yết kiến Đức Phật được. 


Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến, sau khi đảnh lễ kính cần xong, chàng ngồi xuống thì bậc 
Đạo Sư bảo: 


- Này nam cư sĩ, làm sao đã bảy tắm ngày qua ông không đến hội kiến Như Lai? 
- Bạch Thế Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ mua về với giá một trăm đồng tiền, vào ngày 
khác thì hay giận dữ khắt khe như một bà chủ. Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vì vợ con 
làm phiên lòng con đến độ con không đến hẳu Đức Thế Tôn lâu nay. 
Khi nghe người ấy nói vậy, bậc Đạo Sư bảo: 
- Này cư sĩ, ông đã được các bậc hiển trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó hiểu được bản tính nữ nhân. 
Và Ngài nói thêm: 
- Nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông nên ông không nhớ nổi. 
Nói vậy xong Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 

-00O00- 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy khắp 
nơi, với năm trăm thanh niên Bảà-la-môn thọ giáo với ngài. Trong sô đó có một thanh niên từ phương xa 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 170 of289 


đên, chàng đã yêu một thiêu nữ và cưới người đó làm vợ. 


Dù chàng đang sống tại Ba-la-nai, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ trong hai ba lần liền, vì vợ 
chàng là người đàn bà độc ác, hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ, còn ngày 
nào không làm gì sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận, khắc nghiệt. Chồng nàng không thể 
nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả, và chán quá, bực mình, khổ sở vì nàng đến độ chàng không đến hâu hạ 
sư phụ. Bấy giờ, bảy tám ngày sau, chàng lại đến hội kiến ngài, và được Bồ-tát hỏi tại sao lâu nay vắng 
mặt. 


Cháng đáp: 
- Bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. 


Rồi chàng kế cho Bồ-tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm vẻ như một tỳ nữ, líuc khác lại khắt 
khe chuyên quyền khiến nàng không sao hiểu nàng được. Và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình 
thất thường của nàng nên đã vắng mặt như thế. 


- Này cậu trai Bà-la-môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàm bà tỏ ra khúm núm trước mặt chồng 
mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ; còn ngày nảo không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đầu bướng bỉnh với cả phu 
quân. Đàn bà độc ác nham hiểm như thê đấy, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không nên 
quan tâm đến những sở trường sở đoản của họ làm gì. 


Nói vậy xong, Bồ-tát ngâm kệ này đề khích lệ đệ tử ngài: 
Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? 
Này chàng trai hỡi, chớ vui nừng! 
Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa? 
Nhẫn nại mà thôi, chớ oán hờn. 


Lòng dạ đàn bà ai hiểu được. 
Như bây cá lội nước tung tăng! 


Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, nên từ đó chàng chăng còn quan tâm đến tính thất 
thường của nàng nữa. Còn nàng, khi nghe nói nêt hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bồ-tát, thì này bỏ 
ngay thói hư tật xấu kia, không còn tái phạm. 


Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ: “Người ta bảo là Đức Phật đã hiểu roõ thói hư tật xấu của 
mình rồi!”. Từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lầm như trước kia. 


-00Ooo- 


Khi chấm dứt pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật, vào đoạn kết thúc bài giảng, vị nam cư 
sĩ đắc quả Dự lưu. Sau đó bậc Đạo Sư nêu liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy hai vợ chồng kia là hai vợ chẳng ngày nay, và Ta chính là vị giáo sư ấy. 
-00O00- 


65. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN. (Tiền Thân Anabhirati) 


Khác gì xa lộ, các dòng sông.... 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 171 of289 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, cũng về một nam cư sĩ nhự chuyện trước. 
Người này, trong lúc tìm hiểu, đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi vã với nàng, kết 
quả là người ấy bực bội đến độ bảy tám ngày liền không đến yết kiến bậc Đạo Sư. 


Một ngày kia, chàng đến tỉnh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngôi xuống. Khi được hỏi tại sao chàng vắng 
mặt bảy tám ngày qua, chàng đáp: 


- Bạch Đưùc Thể Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiên lòng về việc ấy đến độ không đến đây được. 
Bác Đạo Sư bảo: 


- Này cư sĩ, ngày xưa người hiển thiện đã khuyên ông đừng buôn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà mà 
phải giữ lòng bình thản; tuy vậy, ông đã quên chuyện này vì vòng luán hồi sinh tử đã che mắt ông. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh cấu của vị cư sĩ, Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatfta trị vì Ba-la-nal, Boà-tát là một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp nƠI, 
như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều 
khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày, nhưng một ngày kia được vị giáo sư hỏi thăm lý do vắng 
mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó vị giáo sư bảo: 


- Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người đấy. Vì vậy khi 
người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy không tức giận vì họ nữa. 


Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này đề khích lệ tỉnh thần đệ tử: 


Khác gì xa lộ, các dòng sông, 

Nhà trọ, sân vườn, các quản ăn, 

Tửu điễm mở ra mời tất cả. 

Thaäp phương lữ khách, thói ân cần 
Thường tình nhi nữ là như thê, 
Người trí không hê tỏ hận sân 

Hạ có bận lòng VÌ nhược. điểm 

Của loài liễu yếu, bọn hồng quản. 


Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, tưø đó về sau vị này giữ bình thản trước mọi việc 
làm của nữ giớI. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất 
mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rằng bậc Đạo Sư đã 
hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. 


-00O0oo- 


Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật, và vào đoạn kết thúc bài giảng, Vị cư sĩ 
đặc quả Dư lưu. Bậc Đạo Sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận điện Tiên thân: 


- Hai vợ chồng này ngày nay cũng là hai vợ chông ngày xưa, và ta chính là vị giáo sự Bà-la-môn áy. 


-00O00o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 172 of289 


66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền Thân Mudulakkhana) 

Trước thời ta được Từ tâm... 

Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham đắm ái dục. Chuyện kế rằng 
một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, liên thành tâm hướng veá Tam Bảo. 
Vị ấy xuất gia sống đời Phạm hạnh, theo đứng Chánh đạo, thực hành Thiên định và không bao giờ xao 
lãng trầm tư đối với đề tài Thiên quán mà vị ấy đã chọn. 

Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá-vệ, vị ấy chọt sắp một nữ nhân có nhan sắc quyết 
rũ, khiến vị ấy ham thích nên đã vi ¡ phạm giới luật tu hành là đưa mất ngắm nàng! Dục tham bổng khởi 
lên trong tâm vị ấy, khiến chẳng khác gì cây sung bị búa rìu đắn ngã xuống đái. 

Từ ngày ấy, do dục tham chỉ phối. thâm tâm vị ấy đều mắt hết sinh thú trong đời sống tu hành, cũng 
chẳng tìm được Pháp lạc, vị áy chẳng khác gì một con thú hoàng trong rừng, cứ để râu tóc, móng tay 
chân mọc dài ra dân và y phục bắn thiu hôi hám. 

Khi các vị đồng Phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị ấy, liền bảo: 

- Này Hiển giả, tại sao tâm trí Hiền giả chẳng được như trước? 

Vị ấy đáp: 


- Niêm an lạc của ta đã mát roài. 


Tăng chúng liễn dẫn vị ấy đến yết kiến bạc Đạo Sư, ngài hỏi tại sao chúng Tăng dẫn vị Tỷ-kheo ấy đến 
dù vị ấy không muốn. 


- Bạch Thể Tôn, vì niềm an lạc của vị ấy đã mắt rôi. 
- Này Tỷ-kheo, có đúng vậy chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 

- Vậy ai đã khiến ông phải phiên não? 


- Bạch Thế Tôn, trên đường đi khắt thực, con đã vi phạm giới luật của bậc Thánh khi nhìn ngắm một nữ 
nhân, và tham dục khởi lên trong tâm con, vì thê co sinh ra phiên não. 


Bậc Đạo Sư liên bảo: 


- Này Tỷ-kheo, chẳng có gì lạ khi ông vi phạm giới luật vì ham dục lạc, ông đã nhìn ngắm một đối tượng 
trải với giới luật và bị tham dục chỉ phối. 


Thuở xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm Thắng trí và tám Thiên chứng, những bậc đã dập tắt dục 
tham nhờ uy lực của Thiên quản, tâm đã được thanh tịnh và đôi chân đã có thê ráo bước giữa không 
gian, ñgay ( cả các vị Bồ- tát, mà chỉ vì vì phạm giới luật khi nhìn ngắm một đối đượng ngoài thông lệ, nên 
phải để mất hết Thiên lực, tâm bị tham dục khuấy động và phải chịu đại phiên não. Thể thì trận cuồng 
phong đủ năng: lực xô ngã múi Tu-Di có sá gì mà quan tâm đến một ngọn đoài trọc không lớn hơn con 
voi; cơn gió thổi mạnh làm bật gốc cây hông đào vĩ đại có màng gì bụi cỏ bên vách đá; hay cơn gió càn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 173 of289 


quét khô cạn cả đại dương có kẻ gì đến cái ao bé tí kia chứ? Nếu tham dục có uy lực làm cuông sỉ tâm 
trí của các vị Bồ-tát đã giác ngộ và thanh tịnh, thì làm sao tham dục lại phải nao núng trước ông kia 
chứ? Này, ngay cả những người đã thanh tịnh cũng bị tham dục làm lạc hướng và người đã đại đến vinh 
quang tột đỉnh cũng phải chịu khổ nhục suy tàn. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ- tát thọ sanh vào một gia đình Bà-la-môn giàu có 
tại quốc độ Kàsi. Khi ngài trưởng thành và việc học vấn đã hoàn mãn, ngài từ bỏ dục tham, xuất gia 
sông đời ân sĩ, đi vào chỗn độc cư ở núi Tuyết Sơn. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến Thiền 
định, ngài đã đạt các Thắng trí và các Thiền chứng, và sống an vui như vậy trong Thiên lạc vi diệu. 


Vì thiếu muối và giấm, một ngày kia ngài vào Ba-la-nai, tại đó ngài đến cư trú trong ngự viên của nhà 
vua. Ngày kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân mình, ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp, 
khoác lên vai tắm da linh dương màu đen, buộc các cuộn tóc rôi thành một búi trên đỉnh đầu và mang 
đòn gánh với hai thúng trên lưng, ngài bắt đầu du hành đề khát thực. 


Trên đường đi đến công hoàng cung, oai nghỉ của ngài khiến nhà vua thán phục và truyền mời ngài vào. 
Thể là vị ấn sĩ được đặt lên một bảo tọa cực kỳ huy hoàng lộng lẫy và thết đãi mọi thứ cao lương mỹ VỊ. 
Khi ngài nói lời tùy hỷ công đức, ngài lại được mời đến cư ngụ ở hoa viên. Vị ân sĩ nhận lời mời và 
trong mười sáu năm liền sống ở hoa viên, thường thuyết giáo cho cả hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện 
do vua cúng dường. 


Bấy giờ, một ngày kia vua phải ra chốn biên địa đề dẹp loạn. Song trước khi khởi hành, vua ủy thác cho 
Hoàng Hậu được mệnh danh là Từ Tâm, phải cung câp các vật dụng cần thiết cho vị ấn sĩ thanh tịnh kia. 
Vì vậy, sau khi vua ra đi, Bồ-tát vẫn thường đi đến cung điện khi ngài muốn. 


Một ngày kia hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng Bồ-tát, nhưng vì ngài đến muộn 
nên hoàng hậu vộ phòng tắm rửa. Sau khi tắm nước hoa xong, bà vận xiêm y hết sức lộng lẫy, và nằm 
xuống đợi ngài đến trên một bảo tọa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn. 


Khi vừa xuất khỏi Thiền định, thấy đã trễ giờ, Bồ-tát liền phi hành qua không gian đề đến cung điện. 
Chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng VỎ Cây, hoàng hậu vội vã ¡ đứng dậy đề đón tiếp ngài. Trong lúc 
vội vàng, chiếc y của hoàng hậu tuột xuông, đê lộ mọi vẻ kiều diễm của bà trước mặt vị ân sĩ khi ngài 
vừa đến cửa. Thấy vậy, ngài bỗng ham thích chiệm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ diện kia nên đã phạm 
Giới đức: Lửa dục nhen nhúm trong tâm ngài, khiến ngài giông như thân cây to bị chiếc rìu đồn ngã. 


Lập tức ngài đánh mắt Thiền lực, ngài chẳng khác gì con quạ bị cắc cụt đôi cánh. Ngài vẫn đứng yên tay 
năm chặt thức ăn, nhưng ngài không ã ăn được mà bước ra đi, toàn thân rung động vì dục vọng, ngài trở 
về am thất trong vườn hoa, năm xuông trên sảng tọa bằng số, và suốt bảy ngày liền chịu đói khát, toàn 
thân bị siết chặt trong vòng vây của sắc đẹp yêu kiều kia, nội tâm ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng 
bừng. 


Vào ngày thứ bảy, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự vương xa giữa đám rước linh 
đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. Rồi vua muốn thăm vị ân sĩ kia ngay, bèn đi đên hoa 
viên. Tại am thất, vua thây Bồ-tát đang năm trên sảng tọa. Tưởng vị ấn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn 
sạch sẽ am thất và vừa vỗ vào chân ấn sĩ ấy vừa hỏi ngài bị bệnh gì. 


- Tâu Đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc: đó là căn bệnh duy nhất của ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 174 of289 


- Ngài có tham dục đối với ai? 

- Tâu Đại vương, với hàng hậu Từ Tâm đấy. 

- Vậy thì từ nay Hoàng Hậu thuộc về ngài, trầm ban nàng cho ngài đấy. Nhà vua bảo. 

Sau đó, nhà vua cùng vị ân sĩ đến cung điện ra lệnh cho hoàng hậu phục sức cực kỳ lộng lẫy rồi trao bà 
cho Bồ-tát. ,Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, nhà vua bí mật ủy thác bà phải đem hệt sức mình cứu 
nạn cho vị ấn sĩ thanh tịnh ấy. Hoàng Hậu bảo: 

- Xin Thánh thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu ngài. 

Thế là cùng với hoàng hậu, vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã vượt qua Đại hoàng môn, 
hoàng hậu kêu lên răng hai người phải có một ngôi nhà đề ở, thế là ngài phải trở lại để xin vua một cái 
nhà. Và vua ban cho hai vị một túp lều đổ nát mà khách qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ân sĩ đưa 
hoàng hậu đến đó nhưng bà không chịu bước vào trong vì nó dơ bẩn quá. 

Ngài kêu lên: 

- Vậy ta còn phải làm gì nữa? 

Bà đáp: 

- Này, chàng hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. 

Bà lại bảo ngài trở về cung vua xin một cái cuốc và một cái thúng, rồi bảo ngài khuân hết mọi rác rưởi 
dơ bần đi. Xong lại bảo đi tìm phân bò về trét lên các bức tường. Hết việc ây, bà bảo ngài đi đóng cái 
giường, cái ghế, trải một tắm nệm, lấy một bình nước, một cái chén, cứ mỗi lúc lại bảo đi tìm một món. 
Kế đó bà lại bảo ngài đi gánh nước về và thêm cả ngàn việc khác nữa. Thế là ngài ra đi tìm nước đồ đầy 
bình, xong lấy nước về tăm rửa và đọn giươøng. Vừa khi ngài ngồi trên giường cùng bà, bà liền nằm râu 
ngài kéo ngài xuống đối mặt mình và bảo: 

- Thế ngài đã quên rằng ngài là một Bà-la-môn thanh thịnh rồi sao? 

Nghe thế, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. (Nhân đây cũng nên nhắc lại bài 


thuyết giảng bắt đầu bằng: Như vậy Dục tham Triền cái được gọi là Ác dục vì chúng phát khởi từ Vô 
minh, này các Tỷ-kheo, những gì phát khởi từ Vô minh đều tạo nên khối Si ám dày đặc) 


Thế là sau khi hồi tỉnh, ngài suy nghĩ thấy rõ bằng cách nào, khát ái này trở nên mãnh liệt dần dần sẽ 
đưa ngài đên bôn đọa xứ. Ngài kêu lên: 


- Nội ngày hôm nay ta quyết đưa nữ nhân này trả lại cho nhà vua và bay thăng lên núi! 
Ngài liền cùng hoàng hậu đền yết kiến vua và nói: 


- Tâu Đại vương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa, chính vì hoảng hậu mà trước đây khát ái đã 
bừng dậy trong lòng ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 175 of289 


Nói vậy xong, ngài ngâm kệ: 


Trước thời ta được Tù Tâm, 

Lòng ta chỉ một ước mong: chiêm nàng. 
Đến khi nhan sắc nữ hoàng 

Ngự trong tâm trí, ta càng đắm mê, 
Dục tham dồn dập tứ bê, . 

Đại vương, ía quyết bay Về núi xưa. 


Lập tức Thiền lực trước kia đã mất nay trở lại với ngài. Nhảy vụt lên từ mặt đất và trụ giữa hư không, 
ngài thuyết pháp cho vua và phi hành qua không gian đến dãy Tuyết Sơn. Ngài không bao giờ trở lại 
đường thế tục nữa, mà tu tập phát khởi Từ Bi tâm cùng với Thiền quán không gián đoạn, cho đến khi 
ngài mệnh chung và tái sanh vào Phạm thiên giới. 


-00Ooo- 


Khi pháp thoại chấm đứa, bậc Đạo Sư thuyết giảng Bốn Sự thật. Vào lúc kết thúc bài giảng, vị Tỷ-kheo 
đaéc quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư cũng nêu lên môi liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Ànanda là nhà vua, Uppalavamnà (Liên Hoa Sắc) là Từ Tâm và Ta là ẩn sĩ ấy. 
-00Ooo- 

67. CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiên Thân Ucchanga) 

Tìm kiễm chông con thật dễ dàng..., 

Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người đàn bà ở thôn quê. 


Một thuở nọ, trong quốc lộ Kosala, có ba người đang cày ruộng ở ven rừng, cùng lúc, một bọn cướp 
phá hại dân chúng trong rừng xong và đang đào tâu. Các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại 
nhưng hoài công, khi đên tận nơi ba người cày ruộng, họ la lên: 


- Đáy là bọn sơn tặc giả dạng nông phu! 


Thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua Kosala. Lúc bấy giờ có một người đàn bà đến cung vua khóc 
than kề lễ thảm thiết xin có được cái gì đó để che thân. Nghe tiếng kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho 
người đàn bà ấy một tấm áo, nhưng nàng từ chối bảo rằng đáy không phái là thứ nàng muốn xin. Vì vậy 
thị nữ của vua trở lại trình răng người đàn bà ấy không cán áo quân mà cân một tâm chồng! Sau đó vua 
truyền đưa người đàn bà vào châu và hỏi có phải nàng muốn kiểm chồng thật chăng. 


- Tâu Đại vương, đứng thế, người đản bà đáp. Vì người chồng mới thực sự là vật che thân cho đàn bà, 
còn người đàn bà nào không có chồng thì dù cho nàng ấy mặc áo quần đáng giá cả ngàn động tiên, 
cũng chẳng khác gì mình trần thân trụi! 


Và đề làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ này: 


Khác nào đất nước vì vua, 

Chẳng khác dòng sông suối cạn khô, 
Cũng vậy mình trần thán lại trụi 

Vì không tùng trúc cạnh đào tơ! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 176 of289 


Nhìn xem quả thật nàng trơ trọi 
Đù co mười anh ruột một nhà! 


Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà, nên vua hỏi môi liên hệ giữa nàng với ba tội nhân kia ra 
sao. Nàng đáp răng, một người là chồng nàng, một người là con trai nàng. 


- Này, hãy nhận láy một đặc ân của trâm, vua bảo, trâm sẽ ban cho nàng một trong ba người áy, nàng 
chọn người nào? 


- Tâu Đại vương, nàng đáp, nếu. tiện thiếp còn sống, tiện thiếp có thể lấy chông khác sinh con khác; 
Song nay cha mẹ thiếp đã mất rồi, chẳng bao giờ thiếp có anh em nào khác nữa. Vậy tâu Đại vương, 


thiệp xin chọn người anh. 


Nhà vua đẹp ÿ với nàng, bèn thả cả ba người, vậy chính người đàn bà này là phương tiện cứu nguy cho 
ba người đàn ông. 


Khi Tăng chúng biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia trong Chánh pháp đường thì bậc 
Đạo Sư bước vào. Ngài hỏi Tăng chúng đang bàn luận vấn để gì và được kế như trên; Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đẫu tiên, này các Tỷ-kheo, người đàn bà này cứu nguy cho ba mạng sống ấy, 
mà ngày xưa cũng vậy. 


Nói xong, Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nal, ba người đản ông cày ruộng ở ven rừng và mọi 
chuyện xảy ra như chuyện trên. 


Khi được vua hỏi muốn chọn người nào trong ba người, nàng đáp: 

- Tâu Đại vương, Đại vương có thê gia ân ban cho tiện thiếp cả ba người chăng? 
Vua đáp: 

- Không, trẫm không thẻ. 


- Vậy tâu Đại vương, nếu tiện thiếp không thể xin tha cả ba, thì mong Đại vương ban cho thiếp người 
anh tra1. 


Vua đáp: 

- Hãy nhận lây người chồng hay con trai của nàng đi, chứ anh trai thì có quan hệ gì? 
Người đàn bà đáp: 

- Hai người kia có thê thay thế được, chứ anh trai thì không bao giờ có nữa. 


Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 177 of289 


Tìm kiếm chông con thật dễ dàng, 
Tha hô chọn chúng, đứng đây đường, 
Song tìm đâu được người anh nữa, 
Dù khô đau cho đến đoạn trường? 


Vua đẹp ý, phán: 

- Nàng ấy nói chí lý! 

Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho người đàn bà, nàng liền đưa cả ba 
người ra vê. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư bảo, chính người đàn bà này thuở xưa kia đã có lần cứu mạng 
cho cả ba người đàn ông. 


-00000- 
Khi pháp thoại chẩấm dứt, Ngài nêu sự liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện T yên thân: 


- Người đản bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước và 
Ta chính là vua áy. 


-00O0oo- 
68. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền thân Saketa) 
Ý an trú vào di..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng Anjana, gân Saketa, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn. Truyền thuyết 
nói rằng, trong khi Thế Tôn với chúng Tỷ-kheo vậy quanh đang đi vào Saketa, một Bà-la-môn lớn tuôi ở 
tại Saketa, từ thành đi ra ngoài, thấy bậc Đạo Sư tại ngưỡng cửa, cúi mình xuống chân Ngài, ôm chặt 
mắt cá và nói f0: 


- Này con thân, phải chăng cha mẹ khi già yếu phải được các con nuôi dưỡng? Sao mãi cho đến nay, 
con không để chúng ta thấy mặt con? Nay ta thấy con rồi. Hãy để cha mẹ thấy mặt con. 


Nói vậy xong, người Bà-la-môn già đất bậc Đạo Sư vào nhà của mình. Bậc Đạo Sư vào nhà, ngôi xuống 
trên ghê đã soạn săn cùng với chúng Tỷ-kheo. VỊ nữ Bà-la-môn đi đến, cúi mình xuông chân bậc Đạo 
Sư, khóc và nói: 


- Này con thân, từ trước đến nay con đã đi đâu? Phải chăng cha mẹ khi già cả phải được các con hầu 
hạ? 


Rồi bà gọi các con trai, con gái lại, bảo đảnh lễ anh cả. Hai vị hoan hỷ cúng dường bồ thí lớn. Sau khi 
dùng cơm, bậc Đạo Sư đọc cho hai vị Bà-la-môn bài kinh nói về Tuổi giả (Kinh Tập, Chương 4). Sau 
bài kinh ấy, cả hai đêu chứng quả Nhất dai. Rôi bậc Đạo Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về rừng Anjana. 
Các Tỷ-kheo ngôi họp tại Pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau: 


- Này các Hiển giả, vị Bà-la-môn đã biết vua Tịnh Phạn là phụ thân của đức Như Lai, mẹ Ngài là 
Mahàmayà. Tuy vậy, ông cùng với nữ Bả-la-môn, cả hai gọi đức Như Lai là con của họ và bác Đạo Sư 
lại cháp nhận, việc này có lý do gì? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 178 of289 


Bậc Đạo Sư nghe câu chuyện của họ bèn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, cả hai vị ấy gọi Ta là con của họ như vậy là đúng. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 
- Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vị Bà-la-môn này là cha của Ta, tiếp tục như vậy không gián đoạn cho đến 
năm trăm đời, là cậu của Ta trong năm trăm đời, là ông của Ta trong năm trăm đời. Còn vị nữ Bà-la- 
môn này là mẹ của Ta, tiêp tục như vậy trong năm trăm đời, là bà của Ta trong năm trăm đời. Ta được 
lớn lên trong tay người Bà-la-môn trong một ngản năm trăm đời, và trong tay vị nữ Bà-la-môn trong 
một ngàn năm trăm đời. 
Sau khi kể về ba ngàn đời sống, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác đọc lên câu kệ này: 
Ý an trú vào di, 
Tâm tư được hoan hỷ 
Khi mới tháy lân đầu, 
Hãy tin tưởng người áy. 
-00O00- 
Như vậy, sau khi kề xong pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên thân: 
- Vị Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn này là hai vợ chông trong các đời trước, còn người con trai là Ta vậy. 
-00O00- 
69. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ĐỘC (Tiền Thân Visavanta) 
Đáng rúa thay nọc độc..., 
Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về vị tướng quân Chánh pháp. Theo truyền thuyết, 


trong một thời gian Trưởng lão ấy thường ăn các món làm bằng bột do các thiện nam tín nữ đem đến 
tỉnh xá cúng dường. Khi chúng Tỷ-kheo đã ăn đây đủ, số bánh còn lại rất nhiều. Các vị thiện tín thưa: 


- Thưa các Tôn giả, hãy lấy phân cho những vị đi vắng. 

Tì Trong lúc ấy, đệ tử cộng trú với Tì TƯỞNG lão đã đi vào trong làng. Sau khi lấy phân cho người ấy, người 
ấy vẫn chua về và thời gian đã quả trễ, người ta cúng dường phân ấy cho Trưởng lão. Khi Trưởng lão 
đang ăn thì vị Tỷ-kheo trẻ trở về. Trưởng lão nói với Tỷ-kheo trẻ ấy: 

- Này Hiển giả, chúng tôi đã ăn phân của Hiển giả. 

Vị ấy nói: 

- Thưa Tôn giả, chúng ta đêu thích đô ngọt cả. 


Bậc Đại Trưởng lão cảm thấy xúc động, phiên lòng và quyết định từ lúc ấy trở đi không ă ăn bánh làm 
bằng bột nữa. Bắt đâu từ đấy, người ta đôn Trưởng lão Xá-lợi-phất không ăn bánh làm bằng bột như 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 179 of289 


trước nữa. Sự không ăn bánh ấy của Ti rưởng lão được chúng Tỷ-kheo biết rõ. Các Tỷ-kheo nói về vấn để 
này trong khi ngôi họp ở Pháp đường. Rồi bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngồi bàn tán về vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề áy, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi Xá-lợi-phất đã từ bỏ vật gì, thì dù mất thân mạng, cũng không chấp nhận lại vật 
ây. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình thầy thuốc chữa nọc 
đoäc rắn, và làm nghề thầy thuốc ấ ấy để sinh sống. Bấy giờ, một con rắn căn một người dân quê. Bà con 
kẻ ấy lập tức đưa kẻ đến thầy thuốc. Thầy thuốc hỏi: 


- Bà con muôn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc ra, hay là bắt con răn đã căn và bảo nó hút nọc độc 
ra? 


Theo yêu cầu, thầy thuốc cho bắt con rắn, và khi hỏi có phải nó cắn người ấy không, con rắn xác nhận 
chính nó cắn, thầy thuốc bảo: 


- Ngươi hãy lẫy miệng hút nọc độc của ngươi ra tại chỗ bị căn. 
Con răn kêu: 


- Từ trước tới nay, chưa có một lần nào ta lại hút nọc độc mà ta đã phun ra. Ta không hút nọc độc ây 
đâu. 


Thầy thuốc bảo đem lại củi, nhen lửa lên và nói: 
- Nếu ngươi không hút nọc độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. 
Con rắn nói: 
- Tha ta bò vào lửa chịu chết, nhưng ta sẽ không hút nọc độc mà ta đã một lần phun ra. 
Rồi nó đọc bài kệ này: 
Đáng rủúa thay nọc độc, 
Một lân đã phun ra, 
Nay lại vì mạng sông, 
Ta phải hút trở vào. 
Thà ta chết tốt hơn, 


Là sống phải làm vậy. 


Nói vậy xong, con răn bò vào lửa. Thây thuôc ngăn chận nó lại, rút nọc độc cho người bị nạn băng thuôc 
và bùa chú, trao Giới cho con răn, rôi thả rắn ra và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 180 of289 


- Bắt đâu từ nay, chớ làm hại một ai! 
-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới từ bỏ vật gì một lần rồi, dâu phải mắt thân 
mạng, cũng không chấp nhận lại vật qáy. 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp các câu chuyện và nhận diện Tiên thân: 
- Thuở ấy, con răn là Xá-lợi-phất, còn thây thuốc là Ta vậy. 

-00O00- 
70. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền Thân Kuddàla) 
Chiến thắng ấy không tỗi...., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về Trưởng lão tên là Citahattha Saripuiia. 
Trưởng lão áy, theo truyền thuyết, là một thanh niên thuộc một gia đình tốt ở Xá-vệ. Một hôm, trên con 
đường về nhà, sau khi cày xong, thanh niên ấy đi vào tỉnh xá, nhận được các món ăn thượng vị béo và 
ngọt từ bát của một Trưởng lão. Kẻ ấy suy nghĩ: “Chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiễu công việc, nhưng 
không được các món ăn ngọt như thê này. Vậy ta hãy trở thành một Sa-môn!”. Kẻ ấy xuất gia, sau một 
tháng rưỡi tỉnh cần, nhưng bị phiên não chỉnh phục, kẻ ấy hoàn tục. Rôi vì kiếm ăn mệt nhọc, kẻ ấy trở 
lại xuất gia, học Thắng Pháp. 
Với phương diện này, sảu lần kẻ ấy hoàn tục, sáu lẫn xuất gia, nhưng đến lần thứ bảy trở lại thành Tỷ- 
kheo. Vị Tỷ-kheo này thông suốt bảy bộ A- “ÉP -đàm (Tì hắng pháp), và do đọc lớn tiếng nhiều lần Giáo 
pháp của Tỷ-kheo, nhờ triển khai Thiền quán, vị ấy chứng quả A-la-hán. Các thân hữu Tỷ-kheo cười 
nhạo, nói: 
- Này, Hiển giả, trước kia tâm Hiên giả là như vậy, này làm sao các phiên não không tăng trưởng được? 
- Thưa các Hiển giả, từ hôm nay trở đi, tôi không có thể trở lui đời sống gia đình được. 


Vấn đề vị này chứng quả A-la-hán như vậy được nói lên tại Pháp đường: 


- Thưa các Hiển giả, dâu được căn duyên trở thành một vị A-la-hán như vậy, Tôn giá Ciftahattha 
Sariphutta đã sáu lần từ bỏ đời xuất gia. Ôi thật sự là sai lầm cho tánh phàm phu của vị ấy! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp bàn vấn đề gì? 

Khi nghe vấn đê ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, tâ của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điễu phục, bị các đối tượng chỉ phối, hay dính 


chặt. Một khi đã dính chặt, thì không thể thoát ly mau lẹ. Tâm tư như vậy được nhiếp phục thật là tốt 
lành. Một khi tâm được nhiếp nhục, thì nó đem lại an lạc. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 181 of289 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuỗng. 
Lành thay, điêu phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. (Pháp Cú, 35) 


Do tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa các bậc hiển trí, chỉ vì một cái cuoác mà họ không thể bỏ được, 
vì lòng tham, sáu lần từ bỏ đời xuất gia. Chỉ lần xuất gia thứ bảy, Thiên định khởi lên, họ mới nhiếp 
phục được lòng tham ấy! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một người làm vườn. 
Lớn lên Bồ-tát được gọi là bậc Hiền trí cái cuốc. Với cái cuốc, Bồ-tát đọn sạch khoảng đât, tự mình gieo 
trồng các loại như rau, bí, bầu, dưa leo và các thứ rau khác để bán và sinh sống một cách khó khăn. 
Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ-tát không có một tài sản gì khác. 


Một hôm, Bồ-tát Suy nghĩ: “Ta sống trong gia đình làm gì? Hãy xin đi xuất g1a”. Bồ- tát cất cái cuốc ấy 
vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Lại nhớ đến cái cuốc ấy, không thể chặt đứt lòng tham 
vì cái cuốc sứt mẻ, Bồ-tát từ bỏ đời xuất gia. Như vậy lần thứ hai, lần thứ ba; cho đến lần thứ sáu, Bồ-tát 
chôn cái cuốc vào một chỗ kín, xuất gia rôi lại bỏ xuất gia. Đến lần thứ bảy, Bằ- tát suy nghĩ: “Chỉ vì cái 
cuốc sứt mẻ này, ta tiếp tục từ bỏ xuất ø1a, nay ta sẽ quăng nó vò con sông lớn rồi sẽ xuất gial”. 


Bồ-tát đi đến bờ sông, lại nghĩ: “Nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi, thì ta có thể đi đến đó và vớt nó lên 
được”. Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voi, Bồ-tát cầm cán cuốc quay tròn trên đầu ba lần, nhằm 
mắt lại, quăng cái cuốc vào giữa dòng sông, và rồng lên tiếng rồng con sư tử ba lần: 


- Ta đã chiến thắng! Ta đã chiến thắng! 

Lúc bây giờ, vua Ba-la-nai, vừa dẹp xong loạn ở biên giới trở VỆ, tắm trong con sông ấy. Sau khi trang 
điểm đủ mọi châu báu, vua ngồi trên lưng vol, đang đi, nghe tiếng Bồ- tát la lớn liền nghĩ: “Người này 
nói ta đã chiến thắng. Nó đã chiến thắn ai vậy? Ta hãy gọi nó”. Khi Bồ-tát đến, vua hỏi: 

- Này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về. Còn bạn chiến thắng ai vậy? 

Bồ-tát thưa: 

- Thưa Đại vương, một ngàn hay một trăm ngàn chiến trận được Đại vương chiến thắng đều vô ích, nếu 
Đại vương không tự mình chiến thắng các phiền não. Chính do chiến thắng tham dục trong nội tâm, ta 


đã chiến thắng các phiền não. 


Trong khi nói vậy, Bồ-tát nhìn con sông lớn, khởi lên Thiền quán với đối tượng về nước, đắc Thiền 
chứng, ngồi trên hư không thuyết pháp cho vua, và đọc bài kệ này: 


Chiến thắng ấy không tỐI, 
Nếu chiến thắng rồi bại. 
Chiến thăng thật tốt lành 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 182 of289 


Là chiên thăng nội tâm 


Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được đoạn tận, tâm tư hướng về 
xuât gia. Ngay lúc ây, tham dục đôi với vương vị cũng tiêu diệt. Vua hỏi Bô-tát: 


- Nay Bồ-tát sẽ đi đâu? 


Bồ-tát trả lời sẽ đi vào Hy-mã-lạp Sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lê j muốn xuất gia của 
mình và cùng đi với Bồ-tát. Toàn bộ số người, các Bà-la-môn gia chủ, toàn thể quân chúng hội họp tại 
chỗ Ấy, tất cả đều cùng đi với vua. Dân chúng ở Ba-la-nạai được nghe vua Ba-la-nai của họ hướng về 
xuất gia sau khi nghe bậc Hiền trí thuyết pháp, nghĩ rằng họ ở lại đấy làm gì, cũng xin đi xuất gia. Từ 
nội thành dài mười hai dặm, tất cả dân chúng trong thành đều ra đi. Hội chúng dài đến mười hai dặm 
cùng với Bồ-tát đi vào Hy-mã-lạp Sơn. 


Bấy ĐIỜ, chiếc ngai của Thiên chủ Đề Thích trở thành nóng. Tìm hiểu lý do, Đề Thích thấy bậc Hiền trí 
đang tiến hành một đại sự xuất gia. Ước lượng số đại chúng và số trú xứ cần cho họ ở, Đề Thích truyền 
gọi Vissakamma, Thần xây dựng của chư Thiên, và nói: 


- Này, khanh thân, bậc Hiền trí đang tiến hảnh một đại sự xuất gia, cần phải có trú xứ cho họ ở. Hãy đi 
đến Hy-mã-lạp Sơn, trên một chỗ băng phẳng, khanh hãy cho xây dựng một khu ấn cư dài ba mươi đặm, 
rộng mười lăm dặm. 


'Vissakamma vâng lời và cho làm đúng như đã nói. (Đây chỉ là tóm tắt. Các chỉ tiết đầy đủ sẽ được nói 
trong Tiền thân Hattipàla số 509) 


Vissakamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ân cư, đuôi xa các loài thú ôn ảo, các loài chịm, 
các loài phi nhân và lập một con đường theo mỗi phương hướng chính, con đường rộng vừa một người 
đi. Rồi Vissakamma đi về trú xứ của mình. 


Còn bậc Hiền trí đem theo hội chúng â ấy đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, đến chỗ ấn cư đã được Đế Thích 
cho, đem theo các vật dụng xuất gia do Vissakamma tạo ra, tự mình xuất gia trước, rồi sau truyền giới 
xuất gia cho hội chúng, phân phôi chỗ ân cư rồi gia cho họ. Tất cả đều từ bỏ vương vị ngang băng 
vương vị của Đề Thích. Hội chúng tràn đầy chỗ ân cư dài đến ba mươi dặm. Sau khi chuẩn bị các đối 
tượng đề tài Thiền quán, và tu tập tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, Bỗ-tát dạy đề tài Thiền quán cho hội chúng. Tắt 
cả đều đạt Thiền chứng, và được sanh lên cõi Phạm thiên. Còn tất cả những ai hộ trì hội chúng, đều 
được sanh lên cảnh giới chư Thiên. 


-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy, khi tâm bị các : phiên não chỉ phối, thật khó từ bỏ. Các đối tượng tham ái 
khởi lên rất khó từ bỏ, khiên cho các bậc hiển trí cũng trở thành vô trí. 


Sau khi kế pháp thoại này X0Hg, bác Đạo Sư thuyết giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng ây, một số người 
chứng quả Dự lưu, một số người chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất lai, một số đạt quả A-la- 
hán. Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận điện Tiê yên thân: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 183 of289 


- Thời ấy, vua là Ànanda, hội chúng ấy là hội chúng Đức Phát, còn bậc hiển trí là Ta vậy. 
-00O0o- 
Ghi chú: Các chuyện từ số 62 đến số 67 do cư sĩ Trần Phương Lan dịch. 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 184 of289 


4.08 PHẨM VARANA 
71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền Thân Vanara) 
Ai có việc làm trước... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, 
con vị điền chủ). Theo truyền thuyết, một hôm, ba mươi thiện nam tử thân hữu với nhau ở Xá-vệ, đem 
theo hương hoa, vải, áo, với đại chúng vậy quanh, đi đến Kỳ Viên để nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Khi 
đến, họ ngôi một lát trong những làm cây Sàla có tàm lá phủ xung quanh. 


Cho đến chiêu, khi bậc Đạo Sư từ Hương phòng thơm ngát đến Pháp đường, ngôi trên Phật tọa trang 
nghiêm, họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương hoa lên bậc Đạo Sư, đảnh lễ dưới chân Ngài, 
đôi bàn chân tôt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe, và họ ngôi xuống một bên nghe 
pháp. Họ suy nghĩ như sau: “Tùy theo sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được Thể Tôn thuyết 
giảng, chúng ta sẽ xuát gia `. 


Khi Như Lai từ Pháp đường đi ra, họ đến đảnh lễ Ngài rồi xin xuất gia. Bậc Đạo Sư cho họ xuất Sỉa. 
Được sự chấp nhận của bậc Sư trưởng và Giáo thọ sư, họ được thọ đại giới. Trong năm năm, sống gần 
bác Sư (rưởng và Giáo thọ sư, họ học thuộc lòng hai bản tóm tắt, biết được những điểu gì nên làm, 
những điễu gì không nên làm, học thuộc lòng ba cách thức nói lên lời tùy hỷ, biết may và nhuoäm các ÿ. 
Muốn thực hành Sa-môn pháp, họ xin phép vị Sư trưởng và Giáo thọ sư, đi đến bậc Đạo Sư đảnh lễ, 
ngôi xuống một bên và thỉnh câu: 


- Bạch Thê Tôn, chúng con ưu não đổi với sanh hữu, lo âu về sanh, già, bệnh, chết; vì mục đích thoát 
khỏi luán hồi, xin Thê Tôn cho chúng con đề tài Thiên quán. 


Bác Đạo Sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong ba mươi tám đề tài Thiên quán, và đã nói cho họ đê tài 
ấy. Sau khi được nghe đê tài Thiên quán từ bậc Đạo Sư, họ đảnh lễ Ngài, thân hướng về phía hữu, đi về 
am thất. Rồi nhìn vị Sư trưởng và Giáo thọ sư, lấy y bát, với ý định sẽ hành trì Sa-môn pháp, họ ra đi. 


Trong hội chúng, có một Tì rưởng lão Tỷ-kheo tên là Kutumbika-puttatissa biếng nhác, yêu kém, thiếu 
tịnh tán, tham ăn vị ngon. VỊ áy suy nghĩ: “Ta không thể sống ở trong rừng, ta không thể nỗ lực tỉnh tấn, 
ta không thể sống theo hạnh khát thực. Vậy ta đi theo họ nào có ích lợi gì? Ta sẽ trở lui”. VỊ ấy thôi thất 
tình tân, đi theo các Tỷ-kheo một đoạn rồi trở lui. Các Tỷ-kheo đi bộ trong xứ Kosala, đến một làng ở 
biên địa, an cư mùa mưa tại một khu rừng gân làng đ ấy. Sau ba tháng khô luyện tỉnh cần, nhận được hột 
giống Thiên quán khiến cho quả đất reo mừng, các Tỷ-kheo ấy chứng quả A-la-hán, làm lỄ tự tứ, xuất an 
cư, với ý định: Chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được lên bậc Đạo Sư ”. 


Từ chỗ ấy họ dân dân đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đại bà bát, gặp vị Sư (rưởng và Giáo thọ sự, các Tỷ- 
kheo ấy đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngôi xuống. Bậc Đạo Sư nói lên những lời thăm hỏi dịu 
ngọt. Sau đó, họ báo cáo lên bậc Đạo Sự những công đức tự mình chứng đắc. Bậc Đạo Sư tán thán các 
Tỷ-kheo áy. 


Riêng Trưởng lão Kutuimbikaputlatissa nghe bậc Đạo Sư tản thán những công đức của họ, liền khởi ÿ 
muốn tự mình hành trỉ Sa-môn pháp. Còn các Tỷ-kheo kia xin phép bậc Đạo Sư được trở về sống tại khu 
rừng trước của họ và được bậc Đạo Sư chấp thuận. Họ đảnh lễ Ngài và đi về am thất. 


Rồi Trưởng lão Kutumbikaputtatissa, giữa đêm, quá hăng hái tỉnh tán, quá hấp tấp hành trì Sa-môn 
pháp, trong canh giữa, ngủ đứng, dựa vào giường gô, trở mình và ngã xuống, làm gãy xương bấp về, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 185 of289 


đau đớn vô cùng. Các Tỷ-kheo phải chăm sác cho Trưởng lão Tỉssa nên không đi được. Vào giờ họ đến 
yết kiên bậc Đạo Sư, Ngài hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường. Hôm qua các ông đã xin phép rồi mà? 


- Thưa phải, bạch T: hế Tôn. Nhưng bạn của chúng con là Tì TƯỞIg lạo Tissa, vì tỉnh tấn phi thời, quá hấp 
tấp hành trì Sa-môn pháp, bị giác ngủ chỉ phối, xoay mình và ngã xuống, làm bắp về gãy. Vì Trưởng lão 
ây, chúng con chưa đi được, Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, do thiếu sự tỉnh tắn của mình, Tissa đã tỉnh tấn phi thời và quá 
háp táp, tạo chướng ngại việc các ông ra đi. Thuở trước, Tissa cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra đi 
của các Ông rồi. 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu của các vị Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khử. 
-00O0o- 


Thuở xưa, tại nước Gandhara, ở Takkasila, Bồ-tát sanh ra làm vị giáo sư có danh tiếng khắp nơi, dạy 
nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các thanh niên ấy, một hôm, đi vào Từng đê lượm củi đem 
vê. Trong bọ họ có một thanh niên biếng nhác, thấy một cây Varana lớn, tưởng, cây ây đã khô, nên nghĩ: 
'“Ta sẽ năm ngủ một lát, sau sẽ leo lên cây, bẻ củi xuống, nhặt lấy rồi mang về”. Nghĩ vậy, anh ta trải áo 
ngoài, nằm xuống, rơi vào giắc ngủ và ngáy lớn. Các thanh niên khác bó lại từng bó củi, mang đi, đến 
chỗ ấy, lấy chân đá vào lưng cho đến khi anh ta thức dậy rồi bỏ đi. 


Thanh niên biếng nhác thức dậy, chùi mắt chùi mấy lần vẫn còn ngái ngủ. Anh ta leo lên cây, nắm một 
cành, kéo đến sát mặt mình và bẻ ,gãi cành â ấy. Khi bẻ gãy, phần bị gãy của cành cây quật lại đập vào mắt 
anh ta. Với một tay, anh ta bịt mắt, và với một tay anh ta bẻ gãy cành tươi. Rồi anh ta leo xuông, bó lại 
thành bó củi, mang lên vai, đi mau về nhà, quăng bó củi của mình trên các bó củi của những người khác. 


Hôm ây, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sư ngày mai đến nhà họ làm lễ cúng dường. Vị giáo sư nói 
với các thanh niên: 


- Này các con thân, ngày mai các con phải đến một làng. Các con không thể đi mà không ăn. Vậy sáng 
Sớm, hãy cho nâu cháo và ăn cháo trước khi đi đến đây. Rồi các con sẽ lấy phần của ta, và lấy tất cả 
phần các con mang về. 


Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nâu cháo gấp cho họ. Nữ tỳ ấy đi 
lấy củi, lấy những bó củi xanh chồng trên cao nhất, liên tiếp dùng miệng thôi, nhưng không làm cho lửa 
cháy được, cho đến khi mặt trời mọc. Các thanh niên thấy trời đã quá sáng, không thê đi được nữa, bèn 
đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hỏi sao các thanh niên chưa đi. Họ nói lý do: 


- Có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, nằm ngủ dưới gốc cây Vanara, sau khi 
leo lên cây hấp tấp, bị cành cây đánh vào mắt, đã đem về các củi xanh của cây Vanara, quăng lên trên 
các bó củi của chúng con đem về. Vì vậy, người tỳ nữ định nấu cháo, lấy các củi ấy tưởng là khô, cho 
đến khi mặt trời mọc vẫn không thê nhen lửa. Đó là lý do làm chướng ngại việc chúng con đi. 


VỊ giáo sư nghe việc làm của thanh niên ây, liên nói: 


- Chính việc làm của kẻ ngu sĩ đã đem đên sự tôn hại như vậy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 186 of289 


Rôi vị giáo sư đọc bài kệ này: 
Ai có việc làm trước, 
Về sau mới chịu làm 


Như bẻ Ÿa-ra-na, - 
Về sau nó chịu khó. 


Như vậy, Bồ-tát nói rõ lý do này cho các đệ tử, rồi trọn đời làm các công đức như bồ thí.... Và khi mạng 
chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải ngày nay kẻ ấy mới làm chướng ngại cho các ông. Thuở trước, kẻ ấy 
cũng đã làm vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mẫu chuyện, và nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là Tỷ-kheo bị gãy xương bắp về. Các thanh niên khác là 
hội chúng của Đức Phật, còn giáo sự Bà-la-môn là Ta vậy. 


-00O0oo- 
72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH (Tiền Thân Sìlavanàga) 


Con người không biễt ơn..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kề về Đê-bà-đạt-đa. Các Tì }-kheo, ngôi tại Pháp 
đường, và nói chuyỆn: 


- Thưa các Hiên giả, Đê-bà-đạt-đa vô ơn, không biết những công hạnh của đức Như Lai. 
Bậc Đạo Sư đến, hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây đang nói chuyện gì? 

Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-ấa mới vô ơn. Trước kia, kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Kẻ 
ây không bao giờ biết công đức gì của Ta. 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát nhập thai trong bụng một con voIi ở dãy Hy- 
mã-lạp Sơn. Khi sanh ra, Bồ-tát toàn trắng như một khối bạc; đôi mắt Bồ-tát giông như những hòn châu 
báu, chói sáng như năm loại ánh sáng; miệng giống như tấm vải đỏ; vòi giông như sợi dây bạc điểm 
thêm những chấm vàng đỏ. Bốn chân như mài láng như sơn mài. Như vậy, thân hình Bồ-tát có sắc đẹp 
tối thượng, được trang điểm với mười hạnh Ba-la-mật tuyệt hảo. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 187 of289 


Khi Bồ-tát lớn lên, tất cả con voi Hy-mã-lạp Sơn tụ họp. lại để hầu hạ Bồ-tát. Khi sống ở Hy-mã-lạp Sơn 
được vây quanh với tám vạn con voi, Bô-tát thây tội lôi của đàn voi trong tương lai, nên tách rời khỏi 
đàn, sông một mình trong rừng, và với đức hạnh của mình, được gọi là Tượng vương có đức hạnh. 

Một người sống ở Ba-la-nai, chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, tìm những vật liệu cho 
nghề nghiệp nuôi sống của mình. Do không nhận định được phương hướng, lạc đường kẻ ây hoảng hốt 
vì sợ bị chêt, vừa đi vừa dang tay ra than khóc. Bồ- tát nghe kẻ ây than khóc quá độ, động lòng thương, 
muốn cứu kẻ â ấy thoát khoả, liền đi đến sản. Kẻâ ấy thấy Bồ-tát liền hoảng sợ chạy trốn. Bằ- tát thây kẻ ây 
chạy, liền đứng lại ngay tại chỗ. Người ây thấy Bồ-tát đứng, cũng đứng lại. Bô-tát đi đến, người ấy lại 
bỏ chạy. Khi thấy Bằ- tát đưùng, kẻ ây cũng đứng lại và suy nghĩ: “Con voi này, khi ta chạy thì đứng lại, 
khi ta đứng thì đi đến gần, ta thoát khỏi khổ này”. Nghĩ vậy, trở thành mạnh dạn, kẻ ấy đứng lại. Bô-tát 
đi đến gần và nói: 

- Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây, và khóc than như vậy? 

- Thưa chúa voi, không nhận định được phương hướng, lạc đường, nên tôi sợ chết! 


Rôi Bô-tát đưa người ây vê trú xứ của mình, trong một vài ngày, thêt đãi kẻ ây với trái cây và những vật 
thực khác, và nói: 


- Này bạn, chớ sợ hãi. Ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người đi. 

Bồ-tát đề kẻ â ây ngồi trên lưng ngựa, đưa đến con đường có loàn người đi. Người â ấy là một người phản 
bạn, nghĩ rằng nếu có ai hỏi, sẽ nói lên những gì cân phải nói. Tuy ngôi trên lưng Bồ-tát, nhưng người 
ấy vừa đi vừa nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ-tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con đường lớn đưa đến 
Ba-la-nai, tiễn người ấy đi và nói: 

- Này bạn, hãy đi theo con đường này. Dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta, cũng đừng nói cho ai biết. 


Nói xong, đê người ây ra đi, rôi Bôồ-tát trở lại trú xứ của mình. 


Người ấy đến Ba-la-nai, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà voi, thấy nhiều đồ vật khác 
nhau được làm ra từ ngà vol, bèn hỏi: 


- Các bạn, nêu được ngà một con voi đang sông, bạn có lây không? 
- Bạn nói gì vậy? Ngà con voi đang sông có giá trị nhiêu hơn ngà con voi chết rôi. 
- Ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sông. 


Sau khi chuận bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến trú xứ của Bồ-tát. Chúa voi 
thấy kẻ ấy liền hỏi: 


- Ngươi đến đây vì mục đích gì? 


- Thưa chúa voi, tôi nghèo khổ, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng 
lấy tiền đề nuôi sống. 


- Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa đê cưa cặp ngà không? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 188 of289 


- Thưa chúa voi, tôi đên đây có đem theo cái cưa. 
- Vậy hãy cưa ngà rôi đem vê. 


Rồi Bồ-tát co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà tối thượng của chúa voi. 
Bồ-tát lấy cái vì giao hai cái ngà cho kẻ ấy và nói: 


- Này bạn, không phải vì không thích ý, vì không ưa cặp ngà này mà ta cho bạn. Nhưng ngàn lần, trăm 
ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ng giải thoát giác ngộ, ngà này có thể giúp ta hiểu tât c các pháp. 
Do vậy, mong răng sự bốt thí đôi ngà này của ta sẽ đem lại cho ta Nhứt thiết trí! 


Với lời nói ấy, Bồ-tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của Nhứt thiết trí. Kẻ ấy lây ngà xong, 
đem bán đi. Khi tiền tieâu hết rồi, kẻ ấy lại đi đến Bồ-tát và nói: 


- Thưa chúa voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiên lây được, tôi chỉ trả hêt nợ cũ. Vậy hãy cho tôi 
các ngà còn lại. 


Bô-tát châp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ây đem bán chúng, rôi lại đi đên và nói: 
- Tôi không thê sông được, hạy cho tôi chân gôc của các ngà. 
- Được lăm! 


Con voi nói và ngồi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên cái vòi giống như sợi dây 
bạc của bậc Đại Šĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh núi Kelasa đánh vào gốc chân của hai cái ngà, cho đến 
khi móc thịt ra. Rồi kẻ â ấy dùng cưa sắc bén cưa cái góc chân ngà, và lấy đem đi. Khi người ác độc â ây 
vừa ra hỏi tầm mắt của Bồ-tát, thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn hai trăm ngàn dặm, có thê chở nỗi sức 
nặng kinh khủng của núi Tu-diI, với các triền núi bao vây, với tất cả phân tiểu ghê tởm hôi thối; nhưng 
quả đất không thể chịu nổi sự độc ác kia, nên đã nứt ra tạo thành một vực thắm. Các ngọn lửa từ đáy đại 
A-tỳ địa ngục phun lên, bao phủ con người phản bạn với một cái man tử vong, cuốn lấy kẻ ấy đem đi. 
Như vậy, khi con người độc ác ấy bị nuốt vào lòng đất, vị thần trú ở khóm rừng làm vang dậy khắp cả 
khu rừng với lời nói: 


- Người bạn vô ơn phản bội, dâu được cho quôc độ của vua Chuyên luân, cũng không cảm thây thỏa 
mãn. 


Và đề thuyết pháp, vị thần ấy đọc bài kệ này: 
Con người không biết ơn 
Luôn luôn thấy kẻ hỡ, 


Dâu được cho quả đất, 
Không bao giờ thỏa mãmn. 


Như vậy, vị thầy cây thuyết pháp, làm vang động cả khu rừng ấy, Còn Bồ-tát sống cho đến mạng chung, 
rồi đi theo nghiệp của mình. 


-00O0o- 


Bác Đạo Sư nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 189 of289 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-ấa mới vô ơn. Trong quá khứ, kẻ ấy cũng đã vô ơn 
rồi. 


Sau khi kể pháp thoại ấy, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, người bạn phản bội là Đê-bà-đạt-đa, vị thần cây là Xá-lợi-phất, còn Tượng vương có đức 
hạnh là Ta vậy. 


-00O0oo- 
73.CHUYỆN ĐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiên Thân Saccankira) 
Như vậy, họ nói thật... 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang 
ngôi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Đê-bà-đạt-đa: 


- Này các Hiên giả, Đề-bà-đạt-đa không biết công đức của bậc Đạo Sư, nên đã âm mưu sát hại Ngài. 
Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp, và đang bàn câu chuyện gì? 

Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay Đê-bà-đạt-ấa mới âm mưu saùt hại Ta, trong thời quá khứ, kẻ ấy 
cũng đã làm như vậy. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, vua có một con trai tên là hoàng tử Ác Độc. Hoàng tử 
bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà không mắng nhiếc, đánh đập. Đối với 
dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ 
và sợ hãi. 


Một hôm, muốn chơi trò dưới nước, cung với một đám tùy tùng đông đảo, hoàng tử đi đên bờ sông. 
Trong lúc ấy, dông tố nồi lên. Các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: 


- Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. 

Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau: 

- Vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay ở nơi đây! 
Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: 


- Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 190 of289 


Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: 
- Chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy dông tổ khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi. 
Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tưô đâu, họ trả lời: 


- Thưa Thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi dông tố khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi 
trước rồi, nên chúng tôi mới đi về. 


Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này, chỗ khác, nhưng không một ai thấy hoàng tử. 


Trong cơn dông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, bỗng thấy một khúc cây, 
liền ngồi trên ây, VừỪa SỢ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú ở Ba-la-nại đã chết có chôn trên 
bờ sông số tài sản trị giá bốn trăm triệu. Vì tham luyên tài sản, nên vị ây sanh làm con rắn tại chỗ chôn 
tài sản. Một người khác, cũng tại chỗ ấy, đã chôm ba trăm triệu, và vì tham lam tài saôn nên tái sanh làm 
con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập, chỗ chúng ở. Chúng thoát ra từ con đường nước vảo, cắt ngang 
dòng bơi đi, đến được khúc cây trên ấy hoàng tử đang ngồi, một con leo lên đầu này, một con leo lên 
đaàu kia và nằm trên khúc cây ây. 


rz 
LN 


Trên bờ sông, có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang ở. Cây bông gòn bị nước làm bật gôc 
TẾ, rơi xuông dòng sông. Con vẹt trẻ gặp mưa xối xả, không thể bay lên được, liền ẩn núp vào một bên 
khúc cây ấy. Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phía tây bắc, lớn lên xuất gia làm vị tiên nhân 
du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ-tát dụng lên một chòi lá đề ở. Nửa đêm, đang đi kinh thành, Bè- 
tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: “Trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ 
bi như ta, thật không thích đáng để người nà chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước, và cứu mạng nó”. Rồi 
Bồ-tát an ủi hoàng tử: 


- Chớ sợ hại. 


Và Bồ-tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lây một đầu của khúc cây ấy, với sức mạnh kiên trì như con 
voi, Bồ-tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử lên, đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ-tát đỡ 
chúng lên và đưa đến am thât, rồi nhen lửa. Những con yếu nhất, được Bồ-tát hơ cho ấm, trước là con 
răn, con chuột, con vẹt... rồi sau mới hơ ấm thân hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho 
chúng đồ ăn; trước hết cho các con vật ăn, rồi Sau mới bày biện các thứ trái và các thức ăn khác cho 
hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ: “Kẻ khổ hạnh khốn nạn này không kế ta là hoàng tử, lại tỏ sự cung kính 
đối với loài thú vật”. Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bỏ-tát. 


Sau một vài ngày, khi tât cả đã lây lại sức khỏe, và nước sông đã rút xuông, con raén đảnh lễ vị khô 
hạnh và nói: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khổ. Tại một chỗ á ấy, tôi có chôn 
vàng đáng giá bốn trăm triệu. Khi nào Tôn giả cần tiền, tôi có thể cho Tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần 


đến chỗ ấy và gọi: Rắn ơi. 


Nói xong, con răn bỏ đi. Rôi con chuột, cũng như vậy, đên chào vị tu khô hạnh, và nói: Hãy đên tại chỗ 
ây và gọi: Chuột ơi. 


Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 191 of289 


- Thưa Tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nêu Tôn giả cân gạo đỏ, hãy đên trú xứ của tôi và gọi: Vẹt 
ơi. Tôi sẽ gọi bả con của tôi, chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đên, chở đây nhiêu xe và tôi sẽ biêu Tôn giả. 


Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì đề cảm ơn, vớ tâm tánh phản bội bạn bè, 
hoàng tử suy nghĩ: “Nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó”. Tuy vậy, cô giấu ý định, hoàng tử nói: 


- Thưa Tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng đường Tôn giả bốn vật dụng cần thiết. 
Rồi ra đi và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. 

Bồ-tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn đứng, không xa chỗ nó ở và gọi: 
- Rắn ơi! 

Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đảnh lễ Bồ-tát và nói: 

- Thưa Tôn giả, tại chỗ này có bốn trăm triệu tiền vàng. Hãy đào chúng lên và lấy tất cả! 
Bồ-tát nói: 

- Như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. 

Từ giã con rắn, Bồ-tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: 

- Chuột ơi! 

Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ-tát từ biệt con chuột, đi đến con vẹt, và ĐỌI: 

- Vẹt ơi! 

Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đảnh lễ Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mọc hoang từ dãy Hy-mã-lạp Sơn về cho 
Tôn giả không? 


Bằ-tát trả lời khi nào cần ngài sẽ cho biết, và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng tử, Bồ-tát đi đến trú 
ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, ngài chuân bị y phục đàng hoàng, bộ hành khât thực, và đi vào 
thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lứng con voi 
được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ-tát từ đàng xa, Suy 
nghĩ như sau: “Tên khổ hạnh khốn nạn này nay đã đến để xin ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu 
nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta”. 


Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: 
- Ta nghĩ rằng tên khô hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho ta thấy tên quỷ đen 
tu khổ hạnh â ầy. Hãy bắt nó trói chặt tay ra đàng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi 


thành, chặt đầu tại pháp trường, và bêu đầu trên cây nhọn. 


Họ vâng lời đi đến, trói bậc Đại Sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến pháp trường. Bồ- 
tát, trong khi bị đánh, không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 192 of289 


này: 

Như vậy, họ nói thật, 

Những người hiểu đời này: 

Cứu vớt khúc số trôi 

Tốt hơn một sô người. 
Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ-tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đây bèn nói: 
- Này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, Hiền giả đã làm công đức gì? 


Bô-tát kê lại câu chuyện ây và nói: 


- Như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi! Nhớ lại vì tôi không 
nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa nghe. 


Khi họ nghe xong, các vị Sát-đề-ly, Bà-la-môn v.v.... trú ở thành đều phần nỘ nói: 


- Nhà vua phản bạn này đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đến ơn của người đaõ cho mình 
mạng sông. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ây? Hãy bặt lây nó! 


Trong cơn phân nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá, gây... họ giết vua đang cưỡi trên 
lưng voi, năm lây chân vua kéo đi và quăng xác xuống hó. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ-tát, và đặt Bằ-tát 
lên vương vị. Bồ-tát trị nước rất đúng pháp. 

Rồi một hôm, muốn thử thách con rắn, Bồ-tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ ở của rắn và keâu: 

- Rắn ơi. 

Con rắn bò tới, đảnh lễ vua và thưa: 

- Thưa ngài, đây là tài sản của ngài... Hãy lấy nó đi. 

Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng bốn trăm triệu, rồi đi đến chỗ ở của con chuột và ĐỌI: 

- Chuột ơi. 


Noù bò ra, đảnh lễ vua rôi đưa tài sản ba trăm triệu. Vua bảo các đại thân cât giữ sô vàng, rôi đi đên chỗ 
ở của con vẹt và gỌI: 


- Vẹt ƠI. 

Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua, và thưa: 

- Thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không? 
Vua nói: 


- Khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 193 of289 


Đem theo ba sinh vật với bảy trăm triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự lên trên lầu cao trong cung điện 
sang trọng, cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi ngài truyền làm một ống bằng vàng để con rắn ở, một 
hang bằng pha lê cho con chuột, và một lồng bằng vàng cho con vẹt. 


Hằng ngày, theo lệnh của vua, đồ ăn được đọn cho ba con vật trong bát đĩa bằng vàng, bắp rang ngọt 
cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm các công đức như bô thí và nhiêu 
thiện sự khác. Như vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp hoan hỷ với nhau cho đên trọn đời rồi 
chúng đi theo nghiệp của chúng. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-ấa mới âm mưu sát hại Ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã 
làm như vậy rồi. 


Sau khi kề câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sự kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên thân: 


- Thời ấy, nhà vua ác độc là Đê-bà- đại-ấa, con răn là Xá-lợi-phát, con chuột là Mục-kiên-liên, con vẹt 
là Ànanda, còn vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp là Ta vậy. 


-00O00o- 


74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiên Thân Rukkadhamma) 


Lành thay, nhiều bà cøn..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một cuộc tranh chấp nước. Do cuộc tranh chấp 
này, bà con của Ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc Đạo Sư đi ngang qua hư không, ngôi kiết già 
trên sông Rohini, chiễu sáng hào quang xanh, làm các bà con Ngài hoảng sợ. Rồi từ hư không bước 
xuống, bậc Đạo Sư ngôi trên bờ sông kê câu chuyện tranh chấp này. (Đây chỉ là tóm taét. Phân chỉ tiết 
được nói đến trong Tiên thân Kunala số 536). Lúc báy giờ, bậc Đạo Sư gọi các bà con lại nói và với 
vua: 


- Thưa Đại vương, các bà con cân phải đối xử với nhau hòa hợp và hoan hỷ. Khi các bà con hòa hợp 
đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn 
kết mà các loài vật vô trì cũng cân phải hòa hợp đoàn kết. Thuở trước, trong đãy lh-mã- -lạp Sơn, một 
ngọn Sió thổi qua rừng cây Sà-la, tuy, thể vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo v.v... của khu rừng ấy cột 
chặt với nhau, nên cơn gió không thể làm ngã một cáy nào, chỉ thối lướt qua trên đâu cây thôi. Nhưng 
trong sân có mội cây Sà-la rát lớn đứng một mình, đây đủ cành cây, thân cây, nhưng không cột chặt với 
các cây khác, nên gió thối bật gốc ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị cẩn phải sống hòa hợp, hoan hỷ 
với nhau. 


Nói vậy xong, theo lời các Tỷ-kheo yêu cẩu, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) thứ nhất mệnh 
chung. Đế Thích đặt một vị vua khác thay thế. Trong sự thay đối này, vau Vessavana mới kế vị gửi 
thông điệp đến các thần cây, lùm cây, bụi cây, cây leo... 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 194 of289 


- Các ngươi hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích. 
Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sảla. Bồ-tát nói với các bà con: 


- Khi các ngươi lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trồng. Hãy lựa chọn trú 
xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sàla này. 


Các thần cây hiền trí làm theo lời Bồ-tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ-tát. Những thần 
cây không có trí nói: 


- Sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? 


Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trần, kinh đô, vì các thần cây sống 
gần làng nhận được lễ vật cúng đường tối thượng và danh vọng tôi thượng. 


Vì thế những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn, tại các khoảng 
trống. Một hôm, mưa to gió lớn nồi lên, những cây xưa nhất ở trong rừng có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên 
trì đứng riêng biệt trong quá khứ, cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gôc rễ và ngã xuống. 


Trái lại, khi dông tố thôi qua rừng, các cây Sàla đứng thành nhòm cột chặt vào nhau, tuy dông tố có 
đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ, 
không còn chỗ nương tựa, tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy-mã-lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ của 
mình cho chư thần trong rừng Sàla. Những vị này báo cáo cho Bồ-tát biết sự việc này. Bồ-tát nói: 


- Chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân duyên, nên gặp phải 
sự tình như vậy. 


Rồi Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 
Lành thay, nhiều bà con, 
Như cây sanh từ rừng, 
Gió thối ngã những cáy 
Đứng một mình riêng lẻ. 
Bồ-tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung, Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 
-00000- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Như vậy, thưa Đại vương, các bà con cân sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, hoan hỷ, ái kinh 
nhau. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, chư thân là hội chúng của Đức Phật, còn vị thân hiển trí là Ta vậy. 
-00O00- 


75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền Thân Maccha) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 195 of289 


Nói sâm, Paj-ju-na..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về cơn mưa do chính Ngài làm. Một thời, theo 
truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao “hỗ, bê nước đều 
khô cạn. Ngay cả hỗ K? Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc CạH. Rồi 
quạ, diễu hấu... đến, với mỏ như lưỡi giáo, mồ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vậy. Bậc 
Đạo Sự thấy cá rùa mặc nạn ấy, với từ tâm, ngài xúc động suy nghĩ: 


- Hôm nay, ta phải làm mưa. 


Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể XOH&, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng 1ỷ-kheo vậy quanh, với 
uy nghỉ của một Đức Phát, Ngài ấi vào thành Xá-vệ để khát thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất 
thực từ Xá-vệ trở về, Ngài đi đến tỉnh xá đứng trên tầng cấp của hô Kỳ Viên, bảo Trưởng lão Ananda: 


- Này Ànanda, hãy đem áo tắm đến đây. Ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viêm! 
- Nhưng bạch Thế Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước. Chỉ có bùn còn lại. 
- Này Ananda, Phật lực rất lớn. Hãy đem áo tắm lại. 


T Tưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư, với một đâu áo quấn quanh thân dưới và 
một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói: 


- Ta sẽ tắm ở hô Kỳ Viên. 


Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên chủ Đề Thích trở thành nóng. Đề Thích tìm 
hiệu nguyên nhân, biết được lý do, liên cho gọi thán mưa thán máy và nói: 


- Này các thân, bậc Đạo Sư đường trên tâng cấp chính, muốn tắm ở hỗ Kỳ Viên, hãy cho mưa đồ xuống 
gấp thành một dòng, khắp tất cả nước Kosala. 


Vâng theo lời Đề Thích, thần mây và thần mưa lấy j một đám mây mặc vào nhự mặc đồ lói, lấy một đám 
máy khác che thân, và hát lên bài ca dông !Ố, VỆ ấy vụt ra ấi, mặt hướng về phương. đông. Ở phương 
đông, khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa. Đám máy ấy lớn dần lên cho đến bằng mỘt trăm, một 
ngàn sân đập lúa, và nó làm sắm, làm chóp đồ nước xuống xứ Kosala như một dòng nước lớn. 


Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đây hỗ Kỳ Viên. Khi chạm đến tầng cấp cao 
nhất, thì nước đứng lại. Bậc Đạo Sư tắm trong h xong, mặc đôi y màu đỏ, buộc cái nịt thân, đắp đại y 
Thiện Thệ vào một bên vai. Với chung Tỷ-kheo vây quanh, ngài đi đến Hương phòng, ngôi trên Phật tọa 
được trang hoàng đẹp để, và khi chúng Tỷ-kheo làm xong phận sự, bác Đạo Sư đứng dậy, từ trên tân 
cáp châu báu của bảo tọa, Ngài khuyên giáo chúng Tỷ-kheo và cho họ giải tán. Rôi ngài vào Hương 
phòng, năm phía hông bên phải như dáng năm con sư tử. 


Vào buổi chiễu, khi chúng Tỷ-kheo tụ hội tại Pháp đường, họ nói đến sự thành tựu đức nhẫn nhục, từ bị, 
lân mân của bậc Đạo Sư: 


- Khi mùa màng bị khô héo, khi các hỗ đêu ráo cạn, khi các loài cả, loài rùa gặp đau khổ lớn, vì lòng 
thương xót muôn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng trên tầng cấp cao nhất của hô K? Viên, 
và chỉ trong thời gian ngắn, làm mưa Xuông khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát 
đại chúng khỏi đau khổ về thân, về tâm rồi trở về tỉnh xá. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 196 of289 


Khi câu chuyện nói đến đó, bậc Đạo Sư từ Hương phòng i ra, đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp lại ở đây, và đang bàn vấn để gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt mỏi. Thuở xưa, khi 
sanh làm thủ vật, khi làm vua loài cả, Như Lai cũng đã làm trời mưa rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ trước, trong nước Kosala, ở Xá-vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chẳng. chịt những cây leo. 
Bồ-tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây quanh sống tại đấy. Giống như nay vậy, trong xứ ây trời 
không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô héo: các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mặc cạn. 
Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bùn, ấn núp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mổ chúng 
với cái mỏ đem chúng lên và ăn chúng. 


Bồ-tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: “Ngoài ta ra, không một ai khác có thể cứu chúng thoát 
khỏi cảnh khổ này. Ta hãy làm một hạnh nói lên. Sự thật, khiến trời mưa, và giải thoát bà con ta khỏi 
cảnh khổ phải chết này”. 


Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ- tát đi lên, đó là một con các lớn, đen đủi với bùn, như một cái hộp làm bằng 
lõi cây mun. Bồ-tát mở mắt như hòn ngọc được rửa sạch, nhìn lên trời, và nói vớ Pajjuna, vua chư 
Thiên: 


- Này bạn Pajjuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau buồn, làm sao bạn lại không 
làm trời mưa? Vì ta, dầu sanh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng 
không bao giờ ăn một con các chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sanh vật 
khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khổ! 


Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bồ-tát noùi với PaJjuna, vua chư Thiên, bài kệ này: 
Nồi sấm, Pàj-ju-na, 
Chán qua gáy tai hại! 
Hãy làm quạ sâu muộn, 


Giúp ta khỏi sâu bị! 


Như vậy Bồ-tát bảo Pajjuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì 
phải chết. Và khi mạng chung, Bồ-tát đi theo nghiệp của mình. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có này Như Lai mới làm trời mưa. Thuở trước, khi sanh làm con cá, 
1a cũng đã làm trời mưa rồi. 


Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện T lên thân như sau: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 197 of289 


- Thời ấy, đàn cá là hội chúng Đức Phật, vua chư Thiên Pajjuna là nanda, và vua loài cá là Ta vậy. 
-00O00- 
76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền Thân Asankiya) 


Trong làng, ta không sợ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một nam cư sĩ sống ở tại Xá-vệ. Theo truyền 
thuyết, vị này, một bậc Dự lưu, Thánh đệ tứ, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người 
câm đâu đoàn xe lữ hành. Tì rong một khu rừng, các cô xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị áy 
đi kinh hành không xa người câm đầu bao nhiêu. 


Có năm trăm tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay câm cung, gậy và các bình khí khác với mục đích 
đánh cướp trại, bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vân đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy tưởng đó là 
người canh sác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích, nên 
chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai, 
và frong canh cuối. 


Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quảng bỏ đá và côn chúng đem theo, rồi bỏ 
chạy. Vị nam cư sĩ, làm xong công việc của mình, đi đến Xá-vệ đến yết kiến bậc Đạo Sư và hỏi: 


- Bạch Thể Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? 


- Này nam cư sĩ, đúng vậy. trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. Trong khi bảo vệ 
người khác, con người cũng bảo vệ mình. 


- Ôi, khéo nói thay là lời của Tì hé Tôn! Khi con cùng đi đường với người câm đâu đoàn lữ hành, con ấi 
kinh hành dưới một gốc cây đề bảo vệ con, và do đó, con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. 


Bác Đạo Sư nói: 
- Này nam cư sĩ, thuở trước, các bậc hiển trí, trong khi tự bảo vệ mình, đã bảo vệ người khác. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00000- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đến 
tuôi trưởng thành, thây được sự nguy hiêm trong các dục, Bô-tát xuât gia làm vị tiên nhân du sĩ, sông ở 
dãy Hy-mã-lạp Sơn. 


Vì cần đi lẫy muối và giấm, Bồ-tát đi về vùng quê, Bồ-tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành. 
Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ-tát quyết định đi kinh hành dưới một gốc cây, thọ 
hưởng thiền lạc, không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. Rồi có năm trăm tên cướp, sau buổi ăn chiều, bao 
vây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy; thấy vị tu khổ hạnh, bọn chúng dương lại và nói: 


- Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ, cho nó ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại. 


Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các tên cướp không có 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 198 of289 


được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy, đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ 
hành nghe: 


- Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành, thì tất cả các bạn đã bị cướp 
phá lớn rôi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khô hạnh ây. 


Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, các hòn đá mà bọn cướp bỏ 
lại, họ rât sợ hãi, đi đến Bồ-tát, đánh lễ và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có thấy bọn cướp không? 

- Này các Hiền giả, tôi có thấy. 

- Thưa Tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, Tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? 
Bồ-tát nói: 


- Này các Hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hại. Ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi 
sông ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại vì ta không có gì để mắt. 


Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Trong làng, ta không sợ, 

Trong rừng, ta không sọ, 

Bước lên đường giải thoát 

Với lòng từ, lòng bỉ. 
Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ây được hoan hỷ, và họ cung kính đánh lễ 
Bô-tát. Bô-tát sông cho đên khi mạng chung, tu tập Bôn Vô lượng tâm (từ, bị, hỷ, xả) và được sanh lên 
cảnh giới Phạm thiên. 

-00O00- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tì ïên thân như sau: 

- Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chuùng Đức Phật, và vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 
-00Ooo- 

77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền Thân Mahàsupina) 


Trước bò đực cây c0n..., 


Câu Chuyện này được bác Đạo Sư kế trong khi trú tại Kỳ Viên, về mười sáu giác mộng kỳ bi. Tì Iương 
truyền vào khoảng canh năm, đêm gân mãn, vua Pasenadi (Ba-tw-nặc) nước Kosala đang ngủ say suốt 
đêm lại mơ mười sáu giác mộng lạ lùng khiến vua kinh hãi tỉnh dậy và lo ngại về những điểm xấu có thế 
xảy đến cho mình. Vua sợ chết đến nổi không cử động được, mà cứ nằm trùm chăm trên long sàng. Báy 
giờ, khi trời gân sáng, các vị Bà-la-môn tÊ sư đến yết kiến vua và cung kính đảnh lễ, vấn an Hoàng 
thượng có được ngon giấc chăng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 199 of289 


- Này các Quốc sư, làm sao trẫm ngủ ngon giác được vì đứng lúc táng sáng, trầm mơ thấy mười sáu 
giác mơ thậy kỳ bí, và trẫm kinh hoàng từ đó! Này các quốc sư, thử nói cho trẫm biết È nghĩa giấc mơ 
này. 

- Tâu Hoàng thượng, chúng thân sẽ phán đoán khi nghe chuyện. 

Thể rôi vua kế cho nghe các giấc mơ và hỏi những cảnh kia báo trước tai họa gì cho mình chăng. 

Các vị Bà-la-môn đều nắm chặt bảy tay lại. Nhà vua hỏi: 

- Này các quốc sư, sao nắm tay lại thể? 

- Tâu Đại vương, vì chính toàn ác mộng cả. 

- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Vua hỏi. 


- Tám Đại vương, một trong ba đại nạn sẽ xảy ra làm hại vương quyên, tính mạng cùng tài sản của Đại 
VƯƠNG. 


- Vậy có cách gì cứu chữa được chăng? 

- Hiển nhiên những giác mộng này báo trước những điểm hiểm nIgtuy khó mà cứu vẫn được; tuy thể, 
chúng thân quyết tùn phương cách đổi trị chúng. Nếu không thì việc học hành thông thái uyên bác của 
chúng thân để làm gì chứ? 

- Vậy chư vị Hiền khanh định làm gì để tránh tai họa đó? 

- Tâu Đại vương, ở bắt kỳ ngã tư đường nào, chúng thân cũng xin lập tế đàn cúng bái cả. 


Nhà vua trong lúc lo sợ, vội kêu lên: 


- Này các Hiên khanh, tính mạng trẫm trong tay chư vị, xin hãy mau mau hành sự cho trẫm được bình 
qH. 


Các Bà-la-môn như mở cờ trong bụng, nghĩ thâm: “Thế là những số tiền kết sù, thực phẩm ê hê đủ loại 
sắp về tay ta rồi! ”. 


Và họ trấn đñ Vud, rồi cùng lui về. Ngoài kinh thành, họ đào hồ tế lễ và thu súp cả đàn súc vật bồn 
chân, lựa giống toàn hảo, không tỳ vết bệnh tật và vô số chỉm muông. Song họ ván thấy còn thiểu nhiễu 
thứ quá, nên cứ lui tới cung điện đòi thức nọ thức kia mãi. Thời báy giỏ, nhưng việc làm không thoát 
khỏi tâm mắt của Hoàng Hậu Mallikà, bà bèn đến yết kiến vua và hỏi việc gì khiến các Bà-la-môn cứ 
đến gặp vua mãi vậy. 

Vua phán bảo: 

- Trâm thèm được như ái khanh, thật con rắn đã chui vào tai, mà ái khanh chẳng biết gì cả. 


Tâu Hoàng thượng, ngài phán bảo điễu gì đấy? 


- Ôi, trẫm đã mơ thấy những giấc mộng thật xui xéo! Các vị Bà-la-môn kia bảo rằng chúng báo trước 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 200 of 289 


moát trong ba đại họa, nên các vị äy nôn nóng dâng lê tê đàn đề tránh tại ương đó, vì thê chư vị đến đây 
hoài. 


- Song Hoàng thượng đã thỉnh ý vị Bà-la-môn tôi thượng của loài người và cư Thiên chư? 
- Này ái khanh, hãy cho trẫm biết vị đó là ai vậy? Quốc vương hỏi. 


- Thế Hoàng thượng không biết vị Đạo Sư Bà- la-môn tối thượng của thế gian, bác Toản tri, thanh tịnh, 
vô cáu ấy chăng? Dĩ nhiên Ngài là Đức Thế Tôn sẽ hiểu rõ các giác mộng của Hoàng thượng, xin 
Hoàng thượng hãy đến yết kiến Ngài và hỏi cho rõ. 


Nhà vua đáp: 

- Này ái hậu, vậy thì trẫm sẽ đi ngay. 

Thể là vua liên ngự đến tỉnh xá, đảnh lễ bậc Đạo Sư và ngôi xuống. 

- Có việc gì khiến Đại vương đến đây từ sánh tỉnh mơ thế này? Bậc Đạo Sư hỏi bằng giọng êm dịu. 


- Bạch Thể Tôn, nhà vua đáp. Lúc gân tảng sảng, trẫm đã mơ mười sáu giấc mộng kỳ bí khiến trẫm kinh 
hoàng và kể lại cho các vị Bà-la-môn nghe. Các vị áy bảo giác mộng kia báo trước điểm dữ, vậy để 
tránh tai họa xảy ra, chư vị ấy phải dâng lễ tế đàn ở bắt kỳ ngã tư đường nào. Và chư vị ấy bận rộn 
chuẩn bị tế lễ, trong khi nhiễu sinh vật lo sợ cái chết đang kê trươùc mái. Song bạch Thế Tôn, xin hãy 
cho biết những gì sẽ xảy ra từ những giấc mộng kia, Thể Tôn là bậc tối thượng của chư Thiên và loài 
người, bậc toàn trí về mọi việc hiện tại, quả khứ và vị lại. 


- Thật vậy, này Đại dương, không có ai ngoài Ta có thể nói đúng ý nghĩa các giấc mộng của Đại Vương 
và những gì sẽ xảy ra sau đó. Ta sẽ nói. Vậy trước tiên ngài hãy kề cho Ta nghe những giắc mộng xuất 
hiện ra sao. 


- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 
Vua đáp và lập tức đưa ra bản liệt kê này, theo thứ tự các giấc mộng xuất hiện: 


Trước bò đực, cáy con, 
Sau bò cái, BÊ non, 
Ngựa, bát vàng, sơn cấu, 
Bình nước, hô sen trong, 
Cơm sống, chiên-đàn quí, 
Bầu bí lặn xuống dòng. 
Đá to thì trôi nôi, 

Mhái bén, ênh ương cùng 
Xé tan bảy răn hó, 

Qua lại có tùy tùng 
Chính bảy hoàng nga đẹp, 
Chó sói sợ đê rừng! 


Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giác mơ này nghĩa là thế nào? 


1. - Hình như có bồn con bò đực, sắc đen tuyên từ bón hướng chạy vào sân châu với vẻ muôn đánh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 201 of289 


nhau, dân chúng đồ xô đến xem đầu bò, họp thành một đám đông, nhưng bày. bò chỉ giương oai múa võ, 
gầm thét âm ï rồi cuối cuøng bỏ đi chứ không đánh nhau. Đó là giấc mơ đầu của trẫm. Nó báo trước 
điểu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Này Đại YƯƠNg, giác mơ ấy không có hậu quả gì IIgay trong thời Đại vương hay trong thời của Ta đâu. 
Má sau này, vào thời kỳ vua chúa xan tham, bát công, khi dân chúng không theo Chánh pháp, thể giới 
đảo điên, việc thiện suy giảm, và điểu ác đồng thời tăng trưởng. T rong những ngày thế giới điêu tàn áy, 
sẽ không có mưa từ trời rơi XuỐng, gió không thối, mùa màng cây cỏ khô hẻo, nạn đói nôi lên trên địa 
câu. Rồi mây sẽ kéo đến từ góc trời như thÊ sắp mưa, khiến dán chúng vội vã, trước tiên là mang vào 
nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi năng, vị SỢ MỚI, hi. Sau đó đám đàn ông đem 
Xóng, thúng... đi đắp đê. Bằu trời như thể có dấu hiệu mưa tới, sắm nỗ âm âm, chớp lóe sáng lòa xé 
mây, nhưng rồi cũng như bây bỏ trong giác mơ nọ không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và 
mưa chẳng đến. Những việc nọ mà các Bà-la-môn bảo ngài làm chỉ cốt để sinh lợi cho họ thôi. 


Khi bậc Đạo Sư đã nói xong giác mộng này, Ngài bảo: 
- Đại vương hãy kế cho ta nghe giác mộng thứ hai. 


2. - Bạch T, hế Tôn, vua đáp, giác mộng thứ hai của: trẫm như vây: Hình như có những bụi cây con từ 
dưới đát trôi lên, khi chúng chỉ mới cao chừng vài tác thì chúng đã đom hoa kết trải. Đó là giác mơ thứ 
hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây chăng? 


- Này Đại vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào thời thể giới này Suy đôi và con người yếu 
mệnh. Trong thời vị lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, có những bọn con gái rất non trẻ đi đến sông chung 
với bọn đàn ông và rồi cũng theo lề lối đàn bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cái. Hoa quả kia tượng 
trưng cho con cái của chúng. Nhưng Đại vương chẳng có gì phải lo sợ cả. Đại vương hãy nói cho Ta 
nghe giấc mơ thứ ba đi. 


3. - Bạch Thể Tôn, hình như trẫm mơ thấy bây bò cải bú sữa con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày 
thôi. Đó là giấc mơ thứ ba. Vậy điễu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này, thưa Đại VƯƠng, chỉ thành hiện thực trong thời vị lai, khi các người già không còn được 
kinh trọng nữa. Trong thời ây, con người đời không tỏ lòng kính (rọng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc 
mâu. Chính con chảu sẽ cai quản tài sản gia đình, và nêu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc, 
còn nếu không thích thì họ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. Lúc ấy đám người già sống thiếu thốn và lệ 
thuộc vào bọn con cháu, tùy theo ân huệ ban bỗ của con châu mình, giống như bò cái bú sữa bò con vừa 
mới sinh một ngày! Nhưng Đại vương chẳng cân phải lo sợ gì cả. Hãy kế cho Ta nghe giác mơ thứ tư đi. 


4. - Bạch Thể Tôn, hình như trầm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem 
đàn bò con bắt kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đại lên đâu chúng, nên không chịu đi, 
chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy được trên đường sá. Đó là giấc mộng thứ tư của trầm, và việc gì 
Sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này, thưa Đại VƯƠNg, cũng chẳng thành hiện thực mãi cho đến ngày vị lai, thời có các vua 
chúa bất mình. Trong thời vị lai áy, các vua chúa xan tham bắt chánh không có lòng tôn kinh các bậc 
trưởng thượng thông thái, am hiểu luật phaùp cổ kim, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua 
không bồ nhiệm vào pháp đình những vị phản quan thông mình uyên bác về luật vua phép nước. Chẳng 
những thế, bọn vua chúa ấy quỷ trọng những người quá non trẻ ngu sỉ và chỉ định chúng vào những 
chức chủ tọa tòa án. Đảm người này vừa ngu dốt việc triều chính, vừa kém cỏi không thể vận dụng kiến 
thức và thực hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao cả của chúng hoặc trị dân trị nước, mà 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 202 of289 


sẽ làm nghiên ngã giêng mối quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đó những bậc cao niên trưởng thượng 
thông thái kia, dù đây đủ tài năng đương dâu với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như 
thế nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: “Đây không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người 
ngoài cuộc, cứ để cho bọn trẻ nội bộ lo liệu ”. Từ đó, các vị áy đứng tác rời ra, và cảnh suy tàn sẽ vậy 
hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy cũng giống như dây thắng đem buộc vào bẩy bò con 
chưa đủ sức kéo xe nặng nễ, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lượng từ xưa, chính bọn chúng 
đã thừa khả năng đảm đang việc ấy. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kể tiếp giác 
mơ thứ năm đi. 


5. - Bạch Thể Tôn, hình như trâm mơ thấy một co ngựa có cái môm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả 
hai bên, nên nó ăn luôn cả hai môm cùng một lúc, đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, thời kỳ các vua chúa ngu sỉ bất chánh bổ nhiệm 
bọn người tham lam bất chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ này là một bọn ngu sỉ, khinh chê điễu 
thiện, sẽ nhận tiên của hồi lộ từ cả hai bên trong lúc chúng ngôi ghê xét xử, chúng sẽ nhét đây túi tham 
với cách những lạm cả hai phía này, chẳng khác nào CON ñgựa, ăn cỏ cả hai môm cùng một lúc. Tuy thể, 
Đại vương chăng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ sáu. 


6. - Bạch Ti hế Tôn, hình như trẫm thấy người ta cầm một cái bát vàng sáng loáng đánh giá trăm ngàn 
động tiên, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua tiểu tiện vào đấy. Và trẫm thấy con vật kia đã làm 
như vậy. Đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa, dù xuất thân từ dòng dõi 
hoàng tộc, lại không tin dùng các vương tôn công tử quí phái từ xưa, mà đem ban chức tước cho bọn hạ 
đăng, khiếm đám qui tộc phải sa súí nghèo hèn và đám cùng định lên ngôi cao troïng. Sau đó những 
danh gia VỌng tộc bị quấn bách bắn cùng phải cố tìm kế mưu sinh bằng cách nương tựa vào đám người 
Irưởng giả mới lên, và đem con gái mình số cho chúng. Như vậy môi nhân duyên kết hợp bây tiểu thư 
đài các với đám tục tử hạ lưu có khác gì việc con chó rừng giả tiểu tiện vào cái bát vàng kia! Tuy thể 
Đại vương chẳng có gì phải lo ngại cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ bảy đi. 


7. - Bạch Tì hể Tôn, có một kẻ đan sợi dây thừng, trong khi vừa đan, nó lại vừa thả dây này XuỐng chân, 
dưới ghế ngồi khi ấy có một con chó cải rừng đói môi, nên cứ ăn mãi sợi dây thừng kia mà người ấy 
chẳng hê biết. Đó là giấc mơ thứ bảy mà trẫm đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vị lai, khi ấy đám nữ nhân đầy tham dục chạy 
theo bọn đàn ông và rượu nÔng, ngọc ngà, trang sức vàng bạc, lê bước khắp nẻo đường thọ hưởng moïi 
lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng đãng hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nông 
cùng bọn tình nhân, chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp thơm thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm 
đến việc tê gia nội trợ dù cấp bách đến đâu đi nữa, chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, cứ nhìn 
qua khe hở cao tít ở ngoài vách tường quanh nhà, chúng lại đem hêt thóc giống. đề dành gieo hạt ngày 
sau ra giả làm bội, cốt đê ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công 
lao của chẳng chúng làm ra trên đồng rUỘNG, chúng xâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn khổ kia, GỖ 
khác gì con chó rừng đói môi dưới chân ghế cứ sảm hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết 
dây lại. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kế giấc mộng thứ tám của Đại vương đi. 


ổ. - Bạch Tì hé Tôn, hình như trẫm thấy tại hoàng môn có một bình lớn đây nước tận miệng, ở giữa một 
số bình trồng không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người gồm cả bốn giai cấp (Sát-đê-ly, Bà-la-môn, 
Vệ-xá, Thủ-đà), liên tục mang nước trong các bình đất đến đồ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn 
chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vân cứ đô mãi nước vào bình đã tràn Ấy, mà chẳng có người nào thèm 
liếc mắt tới những bình trồng trơn cả. Đó là giấc mơ thứ tám của trẫm. Xin cho biết có việc gì xảy ra 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 203 of289 


chăng? 


- Giấc mơ này cụng chẳng thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy thể giới sẽ suy tàn, vương quốc trở 
thành kiệt quệ, vua chúa sẽ nghè khó và sinh thói xan tham, người giàu nhát trong đám vua chúa cũng 
không thê có nhiêu hơn một trăm ngàn đồng tiên trong kho. Trong lúc túng quản, bọn vua chúa này bắt 
toàn dân ra sức làm việc cho họ; vì thể, để phụng sự vua, dân chúng bỏ hệt công việc riêng của mình, đi 
gieo hạt lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giã và cất vào công khó, để phụng sự vua, dân chúng phải 
trồng mía làm đường, nấu mật; để phụng sự vua, dân chúng phải trồng vườn hoa vườn trái, và thu 
hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, chúng đem chứa đây vào các kho tích trữ của vua 
chúa đến tràn lan, mà chẳng khác gì đồ tràn các bình đã đây và chẳng quan tâm những bình trồng rỗng. 
Tuy nhiên, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hãy kể cho Ta nghe giác mộng thứ chín. 


9. - Bạch Tị hế Tôn, hình như trẫm thấy một hô sâu có bờ cao bao quanh mọc đây năm loại hoa sen. Từ 
bốn phía hỗ các loài vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn để uHÔng nước. Chính giữa hồ thì nước sâu 
lại đục ngắu: như quấy bùn, nhưng nước lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hồ, nơi đủ loại súc vật bước 
xuống uống ăn. Đó là giác mộng thứ chín của trẫm. Chuyện gì sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ấy vua chúa trở thành bất công, Cai frị 
theo ý muôn và sở thích riêng của mình, nên không xử án theo công b, Bọn vua chúa này thèm khát 
vàng bạc và gia tăng việc nhận hồi lộ, họ không fỏ loøng (hương xót yêu mễn dân Chúng mình, mà lại 
tàn ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp bọn bê tôi như ép mía và đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng 
côn dính túi. Vì ì không thể nào trả nổi sưu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị thành làng mạc sẽ 
bỏ trồn, tìm nơi trú ẩn ở các vùng biên địa của xứ sở nên trung tâm của tô quốc trở thành chồn hoang 
vu, trong khi vùng biên địa lại đồng đúc dân chúng. Chuyện äy cũng giống nh nước giữ hô vẫn đục, 
còn ở bờ hồ lại trong trẻo. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ gì việc ấy cả, hãy kế cho Ta nghe 
giắc mộng thứ mười. 


10. - Bạch T hé Tô ồn, hình như trẫm thấy cơm sôi trong nội mà không được trộn cho đều. Vì không được 
khuấy đều, nên nôi gạo giống như được chia ra ba phân rõ rệt theo ba giai đoạn nấu cơm: phân Thì 
nhão nhẹt, phân thì sông Sượng, phân thì vừa chín thật ngon lành! Đó là giấc mộng thứ mười của trẫm. 
Viêc gì sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giác mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời vị lai. Thời ấy vua chúa bắt công, dân chúng 
dưới quyên cũng trở thành bất chánh, các Bà-la-môn, giả chủ, thị dân, nông dân cũng thể, đúng vậy, 
dân chúng đêu thành ra bắt chánh cả, ngay cả những Bàả-la-môn thông thái. Kế đó là các thân linh hộ 
trì chúng, những thân linh mà chúng thường dân tê lễ, như thần cây côi, thần giữa không Sian, cũng trở 
thành bát chánh luôn, ngay cả gió thổi qua quốc độ của các hôn quán này cũng trở thành cuông phong 
hỗn loạn, làm rung chuyển các đến đài trên Thiên giới, khiến chư thân trên đó phân nộ, không cho mưa 
rơi xuống; hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi đều khắp quốc độ cùng một lúc, cũng chẳng có 
những cơn mưa dông lớn tốt lành tưới đêu trên các vùng đất cày cây gieo hạt để giúp dân chúng đang 
cơn túng quần. Vì thế, trong một quốc sía rộng lớn, trong môi thôn làng, hỗ, ao, mưa không rơi Xuông 
cùng một lúc trong cùng một phạm vi; nêu mưa ở phân trên, thì không mưa ở phân dưới, nơi này mùa 
màng bị hư hại nặng vì ứng thủy, nơi kia lại khô căn vì hạn hán, nơi khác nữa lại thịnh vượng nhờ 
những cơn mưa thuận gió hòa đêu đặn. Tì hế là mùa màng trong cùng một quốc độ - như cơm trong một 
nồi - sẽ không giống nhau. Tuy thể, Đại vương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy kế cho Ta 
nghe giác mộng thứ mười một đi. 


11. - Bạch Thể Tôn, hình như. trẫm thấy bơ tươi được đem đi đổi lấy gố chiên- đàn (trầm hương) quỹ trị 
giá cả một trăm ngàn đồng tiên. Đó là giấc mơ thứ mười một. Có điều gì xảy ra từ đó chăng? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 204 of 289 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, ngày mà Giáo pháp của Ta suy tàn. 
Vào thời đó, nhiều Tỷ-kheo tham lam vô tàm vô Luế sẽ xuất hiện, chỉ vì miếng cơm manh áo mà chúng 
thuyết giảng chính Giáo pháp Ta đã truyền bá cốt để tận diệt dục tham! Do chúng tử bỏ Giáo hội chỉ vì 
lợi dưỡng tâm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà giáo, nên chúng không thể giảng Chánh pháp đưa 
đến Niễt-bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ, trong lúc giảng pháp, làm sao dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng 
nói ngọt ngào đê dụ dô quán chúng đem cho chúng thực phâm, y phục đất tiên cùng các thứ đại loại như 
thế và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có những kẻ ngôi ở đại lộ, góc đường, hoàng môn.. 
củi mình xuống giảng pháp vì tiên, vì các đồng tiền lớn nhỏ. Và trong khi chúng đem bản rẻ Giáo pháp 
đưa đến Niễt-bàn vô giá để đổi lấy thực phẩm, y phục, vàng bạc thì chúng có khác gì kẻ đem đổi gỗ 
chiên-đàn đáng giá trăm ngàn đồng để lây thứ bơ tươi kia? Tuy thể, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ 
chuyện ấy cả, hãy kể giấc mộng thứ mười hai cho Ta nghe. 


12. - Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chùm xuống nước. Vậy có điều gì sẽ xảy ra 
chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai có vua chúa bất công, thế giới điên đảo. 
Thời ây vua chúa không quý trọng những người dòng dõi quý tộc mà chỉ wu đãi bọn hạ đăng, nên bọn 
này sẽ thành ra những chúa tÊ quyên cao chức Irọng trong khi đảm quý tộc phải bị dùm xuống cảnh 
nghèo khổ. Cũng vậy ở chốn triều đình, ở cung môn, tại saônh đường hay tòa án chỉ có lời nói của bọn 
hạ đẳng - mà xác lập vững vàng, như thể chìm lận đáy nước. Ngay trong tứ sự cúng dường: thực phẩm y 
phục, sàng tọa, dược liệu... cũng vậy, chỉ ý kiến của kẻ ác dục, suy đôi được xem là có quyên định đoạt 
chứ không phải ý kiến của các Tỷ-kheo biết thiểu dục trí túc. Chuyện như thể khắp nơi chẳng khác gì 
cảnh dây bẩu bí rồng ruột lại chìm. Tuy vậy, Đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kế 
giác mộng thứ mười ba cho Ta nghe. 


13. - Khi ấy nhà vua nói: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà, lại nồi bỗng bênh như thuyên bè 
trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị lai như Ta đã nói trên. Thời ấy, vua chúa bất 
Công, tận dụng đám người hạ đăng, chúng sẽ trở thành các chúa tế đây quyền lực trong lúc đám người 
quỷ tộc sa súf nghèo khổ. Người ta không còn tôn sùng quỷ tộc, mà chỉ tôn sửng bọn mới giàu sang thôi. 
Lúc vua lâm triểu, Irong phòng họp cơ mật, hay ở chôn pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tỉnh thông 
luật pháp - chính các tảnh đã lớn lượng Irưng cho hạng người này - lại trôi giạt bông bênh, chứ không 
lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nôi sẽ cười nhạo khinh 
bí, bảo nhau: “Các tên kia đang nói gì thế? ”. Cũng vậy, trong các hội chúng lo -khco, giống như đã nói 
trên đây, người ta không biết kính trọng những bậc tôi thắng siữa hàng Sa-môn, nên lời nói của các vị 
này không lắng đọng lại, mà chỉ trôi dật dờ đi mắt, chẳng khác nào các tảng đá nổi bông bênh trên mặt 
nước. Tuy nhiên, Đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp cho ta nghe giấc mộng 
thứ mười bốn cho ta nghe. 


14. - Bạch Thể Tô ôn, hình như trẫm thấy những con nhái bén chẳng lớn hơn những cảnh hoa bẻ tÍ teo, lại 
nhanh nhẹn săn bắt những con rắn không lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như các ngó sen và nhai ngắu 
nghiễn chúng trong chốc lát là xong. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thực cho tới thời vị lai, những việc trước Tạ đã nói, thời thể giới 
suy tàn. Lúc áây tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá nông nàn đến độ chúng 
trở thành lũ nô lệ cho bọn hẳu thiếp côn trẻ con, trong nhà, từ những kẻ tôi tớ, làm Công, trâu bò, heo 
gà, vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thê thiếp định đoạt. Giả sử người chông khôn khổ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 205 of289 


kia hỏi xem tiễn bạc, áo quần để ở dâu, liễn được đáp rằng nó ở đâu kệ nó, chàng ta phải lo chuyện 
mình ấi, đừng hỏi han gì lôi thôi về việc gì Irong nhà “vợ chành ta” cả! Rồi sau đó bằng mọi cách, bọn 
thê thiếp kia dùng lời người chồng nhự bây HỖ lệ, tôi tớ, như vậy chẳng khác gì lũ nhái bén, chẳng lớn 
hơn cái hoa tí xíu, lại nuôi chứng răn hồ mang! Tuy nhiên ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. 
Hãy nói cho Ta nghe giác mộng thứ mười lăm. 


15. - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy mỘI con quạ đồng quê, đây đủ mười ác hạnh, lại được một đoàn 
tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tông, những con chỉm này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là 
Kim nga vương giả. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này, thưa “Đại vương, cũng không thành tựu cho đến thời vị lai, thời đại các quốc vương suy 
thoái. Đó là thời xuất hiện những vị vua chăng hiểu biết g về võ thuật, voi, ngựa, và lại hèn nhát khi ra 
trận, vì sợ bị truất phế hay tông xuất ra khỏi VưƠng quốc, nên Chúng đưa những bọn cận vệ, hầu tắm, 
hớt tóc, đại loại như thế len năm quyên. thay vì đưa nhòm người quỷ tộc lên. Như vậy, đám người này 
không được hưởng ơn vua lộc nước, nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ 
mình chẩu hấu bọn Irưởng giả mới, giống như chim quạ được đám Kim IIgd VƯƠNg giả theo hâu. Tuy 
thế, Đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. Hãy kể giác mơ thứ mười sảu cho Ta. 


1ó. - Xưa ñ4ÿ, chính loài hồ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình nhự trẫm mơ thấy sơn dương săn bắt 
hồ báo và xé xác ăn rau rắm. Tï Tong lúc vừa thấy bóng bây dê từ đàn xa bẩy chó sói hoảng hốt chạy trồn 
và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giấc mơ của trẫm. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lại, thời vua chúa bắt minh 
cai trị. Thời áy, bọn hạ đẳng được năm quyên cao chức trọng và được nhiều ân sửủng của vua chúa, 

trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bắn cùng tối tăm. Vì có được nhiều thể lực trong tòa án do ân súng 
của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu đất đãi, y phục, và mọi tài sản do tô 
tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cô bênh vực cho quyên lợi của họ trước tòa án, liễn 
bị đá hẳu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm CỔ quăng ra ngoài với lời thô bị, đại khái là: 

“Liêu thần hỗn đấy, bọn ngu sỉ kia! Sao? Các ngươi muốn tranh giành với chúng ta ? Đứa vua sẽ biết 
được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi ra và trừng phát thích 
đáng cả lũ!” Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng nhận ra răng tài sản của họ nay đã trở thành tài 
sản của đám người thông trị mới quá khác nghiệt kia, nên phải yêu câu bọn mới được ân súng này nhận 
lấy tài sản của họ. Rồi họ vội vã về nhà trồn tránh trong nồi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, các ác Tỷ-kheo tha 
hô khủng bó, tiêu diệt các Tỷ- -kheo hiển thiện, xứng đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai 
bảo veä mình nữa, đành phải trồn vào rừng sâu. Nhự vậy sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện Tỷ-kheo 
cũng giống như bầy chó sói bị bây dê hăm dọa. 


Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Vì ì giác mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời ương 
lai mà thôi. Như vậy, không phải vì chân lý hay lòng yếu mên Đại Vương khiến cho các Bà-la-môn tiên 
đoán như cách họ đã nói với Đại vương đâu. Đó chỉ là lòng tham muôn lợi dưỡng, cải trì thức được 
nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thối ra những lời nói đem môi lợi phần mình mà thôi. 


Như vậy bậc Đạo Sư đã thuyết giảng ý nghĩa của mười sáu giắc mộng lớn trên xong, và Ngài nói thêm: 


- Này Đại vương, ngài không phải là người đâu tiên nằm mộng như thế; mà ngày xưa, các vua chúa 
cũng từng mơ thấy những giác mộng này, và cũng như giờ đây, các Bà-la-môn tìm thấy những cớ đó để 
dâng lễ tế đàn; vì việc này, theo lời thỉnh câu của người hiển thiện và có trí, Bồ-tát đã được tham vấn, 
và các giấc mộng đã được các bậc hiển trí ngày xưa giải thích giống hệt như cách chúng được giải 
thích giờ đáy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 206 of 289 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh cấu của vua, Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Một thuở nọ khi vua Ba-la-nai, Bồ-tát thọ sanh làm một Bà-la-môn ở một quốc độ phương Bắc. Khi ngài 
đến tuổi trưởng thành, ngài từ giả thế tục, sông đời ấn sĩ. Ngài đạt được các Thắng trí và các Thiền 
chứng, an trú tại vùng Tuyết Sơn với thiền lạc thanh tịnh. 


Ngày ấy, cũng như trên, vua Brahmadatta mơ những giấc mơ này tại thành Ba-la-nai, và tham vấn ý 
kiến các Bả-la-môn liên hệ vẫn đề và các Bà-la-môn cuõng như hiện nay, khởi sự việc tế đàn. Trong 
đám ấy một thanh niên Bà-la-môn có trí, thông thái, là đệ tử của vị Tế sư của hoàng tộc, thưa với thầy 
mình: 


- Bạch sư phụ, sư phụ đã dạy con ba tập Thánh điển Vệ-đà. Vậy không có kinh nào bảo rằng việc giết 
một sinh vật không đem lại đời sông cho một sinh vật khác sao? 


- Này đồ đệ, việc này sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. Hình như con chỉ mong đừng 
hao tôn công khô của đức vua thôi ư? 


- Bạch sư phụ, vậy xin sư phụ cứ làm theo ý mình. Thanh niên Bảà-la-môn nói. Còn phần con, con còn ở 
lại đây với sư phụ đề làm gì kia chứ? 


Nói vậy xong thầy từ giã thầy mình và đi đến ngự viên của Hoàng gia. 


Cùng ngày đó, Bồ-tát biết hết việc này, ngài nghĩ thâm: “Giả sử hôm nay ta viếng cõi trần, ta sẽ giải 
thoát cho nhiều sinh vật khỏi cảnh ,glam câm ấy ngay”. Thế rồi ngải du hành qua không gian, giáng hạ 
tại ngự viên kia, ngài an tọa và chiếu sáng như một bức tượng bằng vàng trên thạch bàn dành cho đại lễ. 
Thanh niên Bà-la-môn đến gần, đảnh lễ ngài và ngồi xuông một bên với vẻ thân hữu. Cuộc đàm đạo êm 
thấm diễn ra, và Bồ-tát hỏi thanh niên Bà-la-môn có nghĩ là vua này cai trị đúng pháp chăng. 


Thanh niên đáp: 

- Thưa Tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các Bả-la-môn đã làm cho ngài thiên về ác hạnh. 

Khi được vua hỏi ý kiến về mười sáu giấc mộng lớn mà ngài vừa thấy, các Bà-la-môn liên chụp ngay cơ 

hội đó để đòi tế đàn và bảo hành động, tức thì. Vậy thưa Tôn giả, nêu Tôn giã vui lòng đến giải thích cho 
vua hiểu rõ ý nghĩa thật sự của các giác moäng ây và thế là giải cứu được vô số sinh linh khỏi nỗi kinh 


hoàng vì chết chóc, chăng phải là một việc thiện lành đó chăng? 


- Nhưng này nam tử, ta không biệt vua, mà vua cũng chăng biệt ta. Tuy vậy, nêu vua muôn đên đây hỏi 
ta, ta sẽ nói cho vua nghe. 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


- Thưa Tôn giả, con sẽ đi rước đức vua đến đây. Chỉ xin Tôn giả vui lòng ngồi đợi đây một lát cho đến 
khi con trở lại. 


Sau khi được Bô-tát nhận lời, chàng đên beä kiên vua và tâu: 


- Trong ngự viên vừa có một ân sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ, vị này bảo có thê giải thích các 
giâc mộng của Đại vương, kính mong Đại vương kê lại các giâc mộng này cho vị ân sĩ ây được chăng? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 207 of289 


Khi vua nghe việc này, liên lập tức cùng đoàn tùy tùng đên ngự viên. Vừa đảnh lê vị ân sĩ, vua ngôi 
xuông bên ngài và hỏi có thật là ngài hiệu rõ việc gì sẽ xảy ra từ những giâc mộng ây chăng. Bô-tát đáp: 


- Dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết hãy kế cho ta nghe những giấc mộng của Đại vương. 
- Bạch tôn giả, trầm xin sẵn sàng, vua đáp và bắt đầu kề như sau: 


Trước bò đực, cáy con, 
Sau bò cái, ĐỀ con, 
Ngựa, bát vàng, sơn cấu, 
Bình nước, hồ sen trong, 
Cơm sông, chiên đàn quý, 
Bầu bí lặn XuỐng dòng, 
Đá fo thì trôi nồi, 

Mhái bón, ễnh ương cùng 
3Xé ta bây rắn hồ, 

Qua có đảm tùy tùng 

Là bây hoàng nga đẹp; 
Chó sói sợ đề rừng! 


Và kê đó vua kê các giâc mộng giông như vua Pasenadh (Ba-tư-nặc) đã kê trên. 
Bậc Đại Sĩ bảo: 
- Thôi đủ rôi, Đại vương không có gì phải sợ hãi về việc này cả. 


Sau khi trấn an nhà vua xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bị giam giữ, Bồ-tát liền trụ trên 
không, khuyến giáo vua, và an trú vua vào Ngũ giới rồi kết luận với những lời này: 


- Thưa Đại vương, từ nay về sau Đại vương đừng cộng tác với các Bà-la-môn trong việc giết súc vật để 
tê đàn. 
Sau khi thuyết giảng xong, Bồ-tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú ngụ của ngài. Còn nhà vua, 


chấp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sống đời bố thí, cùng làm nhiều thiện sự công đức khác và khi 
mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Khi chấm dứt Pháp thoại này, bác Đạo Sư bảo: 
- Đại vương không có gì phải sợ các giác mộng ấy cả. Vậy hãy hủy bỏ việc tế đàn đi. 


Sau khi bảo vua húy bỏ việc tế đàn và giải cứu vô số sinh linh, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện Tiên thán: 


- Vào thời ây Ananda là vua, Xá-lợi-phát là thanh niên Bà-la-môn và Ta là vị ân sĩ ấy. 
-00O00- 


78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiên Thân IIlìsa) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 208 of289 


Có hai què Và CÒM..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một vị triệu phú keo kiệt. Không xa Vương Xá 
bao nhiêu, có một thị trấn tên là Sakkhara. T: ai đó, một vị triệu phú có tài sản đến tám trăm triệu đồng 
tiền, tên là Maccharikosiyo. Ông hà tiện đến nỗi một giọt dâu lấy từ ngọn cỏ kusa cũng không cho ai, và 
cũng không tự mình dùng. Như vậy, tài sản của ông không đem lại lợi ích nào cho vợ con, cha mẹ, Sa- 
môn, Bà-la-môn.... Gia sản ấy nằm yên như vậy, không ai thọ hưởng, như hỗ nước có quỷ La-sát chiếm 
cứ. 

Một hôm thức dậy vào sáng sớm, bậc Đạo Sư khởi lòng đại bị, nhìn toàn thể thế giới, xem ai có khả 
năng giác ngộ. Ngài tháy sông cách xa Ngài khoảng bón trăm dặm, có hai vợ chống áy đủ khả năng 
chứng quả Dự lưu. Đó là hai vợ chồng nhà triệu phú keo kiệt nói trên. 

Ngày hôm trước, đi đến hoàng cung đề châu vua, sau khi trở VỀ, người triệu phú thấy một người nông 
dân đổi bụng, đang ăn một loại bánh chiên nhôi với bột chua. Ngay lúc ấy, người triệu phú khởi lên 
thèm khái, vừa đi về nhà vừa nghĩ: “Nếu ta nói ta muốn ăn bánh chiên nhôi bột chua thì sẽ có nhiều 
người muốn ăn với ta. Như vậy sẽ tồn cho ta nhiều gao, ' bơ chín, đường.... Vì vậy, ta sẽ không nói với ai 
gì hết”. Về nhà Ông đi qua đi lại, dằn ép thèm muôn, đến nổi sắc da trở thành vàng, mạch máu nổi lên 
trên thân. Cuối cùng, không dần eùp được thèm muốn, ông đi vào phòng, nằm co ro trên giường. 

Như vậy, vì sợ hao hụt tài sản, ông không nói với ai cả. Vợ ông đến, xoa lưng ông và hỏi: 

- Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái như vậy? 

- 1a không có việc gì cả. 

- Hay nhà vua nổi giận với ông? 

- Vua không nổi giận với ta. 

- Hay con trai, con gái, hoặc người nô tỳ làm công có gì khiến ông phất ý chăng? 

- Không có gì như vậy cả. 

- Hay ông có thèm khát vật gì? 

Nghe nói vậy, sợ hao hụt tài sản, ông nằm im lặng. Người vợ nói: 

- Này ông, hãy nói ấi! Ông thèm khát vật gì? 

Ông nuốt nước miếng trả lời. 

- Ta có một thèm muốn. 

- Thưa ông, ông thèm muốn gì? 


- Ta muốn ăn bánh chiên trong chảo. 


- Ý muốn ấy có gì đâu mà ông không nói! Ông đâu có nghèo? Nay tôi sẽ làm bánh ngọt chiên trong chảo 
đủ dọn cho toàn thê dân chúng ở thị trần Sakkhara. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 209 of 289 


- Sao lại cho chúng? Chúng cần phải làm để có ăn. 

- Vậy tôi sẽ làm đủ dọn cho những người ở cùng một đường. 

- Đáu có được. 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ dọn cho tất cả những người ở trong nhà này. 

- Sao bà lại hoang phí như vậy? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ đề dọn cho con trai, con gái của ông ăn. 

- Sao lại đê cập đến chúng làm gì? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt đủ để dọn cho ông và tôi ăn. 

- Sao bà lại có ở trong đó? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ cho một mình ông ăn. 

- Nói khẽ chứ, tại chỗ này, có nhiều người chờ đợ bà nấu ăn. Hãy đề dành các họt gạo nguyên, chỉ lấy 
gạo tắm, cái lò và cái chảo, với một ý sữa, bơ chín, mật, đường cục, đem lên sàn nhà lớn tầng lầu thứ 
bảy và chiên ở đấy. Tại đấy, ta sẽ ngôi ăn một mình không bị ai quấy rây. 

- Được lắm! 

Người vợ vâng lời, đem theo những đồ cân dùng, leo lên trên lầu, bảo cc nô tỳ đi chỗ khác, cho mời vị 
triệu phú lên. Người triệu phú, từ dưới leo lên, gài chốt tắt cả các cửa, sau cùng đến sàn lớn lầu thứ 


bảy. Tại đấy, ông đóng cửa lại và ngôi xuống. Người vợ đốt lửa nhen lò, đặt chảo lên và bắt đầu chiên 
bánh. 


Lúc áy, bậc Đạo Sư, vào buôi sảng, bảo Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên: 


Này Mục- kiển-liên, có người triệu phú hà tiện ở tại thị trấn Sakkara, không xa Vương Xá bao nhiêu, ông 
ta muốn ăn bánh chiên trong chảo, nhưng Sợ các người khác thấy, nên cho làm bánh trên tằng lầu bảy. 
Ông hãy đến đó, nhiếp phục triệu phú ấy, khiến ông ta từ bỏ tát cả, rồi dùng thần lực của ông. đem cả 
hai vợ chẳng và tất cả bánh, sữa, bơ chín, mật, và đường cục về Kỳ Viên. Hôm nay, Ta cùng năm trăm 
Tỷ-kheo sẽ ngôi tại Kỳ Viên, và Ta làm cho Tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. 


Trưởng lão vâng theo lời bậc Đạo Sư, lập tức với thân thông lực đi đến thị trấn áy. Trưởng lão đứng 
giữa hư không, trước cửa số căn lầu triệu phú, khéo vận y trong và đắp y ngoài sáng rực nhự một bức 
tượng bằng châu báu. Vừa chọt thấy vị Tì Tưởng lão, tim vị đại triệu phú xúc động mạnh Nó, sợ hãi. Ông 
suy nghĩ: “Ta đã sợ như vậy nên đến chỗ này, thế mà vị này cũng đến đứng trước cửa số ”. 


Không thể hiểu được những gì ông cần phải hiểu, ông tức giận nói lắp bắp những lời như muối và 
đường bỏ vào trong lửa: 


- Này Sa-môn, đứng giữa hư không như vậy, ông đâu có được gì? Dâu ông kinh hành cho đến khi vạch 
được một con đường giữa hư không, ông cũng không được gì. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 210 of289 


Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. VỊ triệu phú nói: 


- Đi kinh hành như vậy, ông đâu có được gì? Dâu ngồi kiết-già giữa hư không, ông cũng sẽ không được 
gì. 


Trưởng lão liền ngôi kiết-già giữa hư không. Triệu phú nói: 

- Ngôi vậy, ông đâu có được gì? Dâu ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông cũng không được gì. 
Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. Vị triệu phú nói: 

- Dâu ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. 


Trưởng lão phun ra cho đến khi cả lâu đài tràn đây khói. Mắt vị triệu phú bắt đầu cay, đau như bị kim 
châm. Vì sợ nhà có thê bị cháy, ông không dám nói: 


- Dâu có đốt lửa, ông cũng sẽ không được gì. 


Ông suy nghĩ: “Sa-môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi. Ta phải bảo cho nó một cái 
bánh mà thôi ”. 


Vì thể ông liễn nói với vợ: 

- Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho Sa-môn ấy, rồi tổng nó đi. 

Người vợ lấy một ít bột, bỏ vào miệng chảo. Bột ấy phông. to lên trở thành cải bánh thật lớn, đây cả 
miệng chảo. ỨỊ triệu phú thấy vậy, nghĩ rằng vì vợ mình lấy nhiều bột nên nó thành như Vậy. Ông tự 
mình lấy một ít bột trên đâu cái muông và quăng vào trong chảo. Miệng bột nhỏ trở thành cái bánh to 
lớn hơn bánh trước. Như vậy ông càng chiên bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy nhiêu. Vị triệu phú 
nản Chí nói Với Vợ: 

- Này bà, hãy cho người này một cái bánh. 

Khi bà lấy một cái bánh từ giỏ, tất cả bánh đêu dinh chùm với nhau. Người vợ nói với chồng: 

- Này ông, tất cả bánh dính liễn với nhau, và tôi không thể tách rời chúng ra được. 

- Để tôi tách rời bánh cho. 

Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được! Cả hai người cẩm cả đồng bánh, kéo bánh ra, 
nhưng không thể tách rời bánh được. Trong khi có găng kéo bánh, mô hôi từ thân đồ ra và lòng thèm 
khát của ông chấm dứt. Ông liên nói với vợ: 

- Này bà, tay nay không còn cần bánh nữa! Hãy cho Tỷ-kheo này tất cả bánh trong giỏ! 

Người vợ lấy cái giỏ đi đến T rưởng lão. Rồi vị Ấy thuyết pháp cho cả hai người, và nói lên công đức tối 
cao của Ba ngôi báu. Rồi dạy rằng bỗ thí sẽ có kết quả, vị ấy nêu rõ kết quả của bó thí và các thiện sự 


khác sáng ngời như mặt trăng treân bầu trời. Nghe Trưởng lão, vị triệu phú khởi tâm tịnh tín, và nói: 


- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. Hãy ngôi trên giường này và ăn bánh. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 211 of289 


Trưởng lão nói: 


- Này Đại triệu phú, bậc Chánh Đẳng Giác muốn ăn bánh, Ngài đang ngồi tại tịnh xá với năm trăm Tỷ- 
kheo. Nêu hai vị hoan hỷ, ông bà hãy đem bánh, sữa.... và chúng ta cùng đi đến cúng dường bậc Đạo 
Sư. 


- Thưa Tôn giả, bậc Đạo Sư nay ở tại đâu? 

- Này Đại Triệu phú, từ đây đến tỉnh xaù Kỳ Viên khoảng bồng trăm dặm. 

- Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy mà không mắt nhiễu thì giờ? 

- Này Đại triệu phú, nếu Ông hoan hỷ, ta sẽ đưa ông bà đến đó với thân thông lực của ta! Đầu thang lâu 
đài của ông sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lâu sẽ đến tại của tỉnh xá Kỳ Viên. Với cách này, ta sẽ đưa 
ông bà đến tỉnh xá Kỳ Viên bằng thời gian đi từ đầu thang xuống chân thang câu. 

Vị triệu phú bằng lòng chấp thuận. Vị trươâng lão giữa đâu thang lầu ở tại chỗ đó và bảo: 

- Chân thang lầu hãy đến tại cổng chính Kỳ Viên. 


Sự kiện xảy ra đúng như vậy! Rồi trưởng lão đưa vị triệu phú và bà vợ bước từ đâu thang lâu đến chân 
thang lâu rất nhanh vào Kỳ Viên. 


Cả hai vợ chồng đi đến vớt kiến bậc Đạo Sư và báo giờ cúng dường. Bậc Đạo Sư đi vào phòng ăn, ngồi 
trên Phật tọa đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Đại triệu phú đồ nước cúng dường trên tay Đức 
Phật và Tăng chúng, trong khi bà vợ đặt bánh trong bình bát của Như Lai. Bậc Đạo Sư lây bảnh vừa đủ 
ăn, và năm trăm Tỷ-kheo cũng lấy tương tợ như vậy. 


Rồi vị triệu phú đi quanh cúng dường sữa, bơ chín, mật, đường cục. Bậc Đạo Sự cùng với năm trăm Tỷ- 
kheo dùng xong, cuôi cùng đại triệu phú cùng với vợ ăn cho đến thỏa thích, tuy vậy, bánh cũng không 
hết. Cho đến khi tất cả Tỷ 1ÿ-kheo và các người ăn mói đô thừa khắp Kỳ Viên đã có đủ phần của mình, 
bánh cũng không thấy hết. Họ báo lên Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, bánh vẫn không hết. 
- Vậy hãy quăng bỏ bánh tại một bên cổng lớn của Kỳ Viên. 


Họ đem quăng bánh xuống một cái hang không xa cổng lớn. Nay, choã ấy được biết với tên là “Hang 
chứa Bánh chiên trong chảo ”. 


Vị đại triệu phú và vợ đi đến Thế Tôn rồi đứng một bên. Ngài nói lên lời tùy hỷ; cuối lời tùy hỷ, cả hai 
vợ chồng đêu chứng được quả Dự lưu. Rôi họ đảnh lễ bậc Đạo Sư, leo lên thang lầu ở cổng lớn, và đi về 
lâu đài của mình. Từ đấy về sau, vị đại triệu phú cúng dường cho Giáo pháp Đức Phật đến tám trăm 
triệu đồng tiễn. 


Ngày sau, bậc Chánh Đăng Giác đi khất thực ở Xá-vệ, đi đến Kỳ Viên, nói lời khuyến giáo của bậc 
Thiện Thệ cho các Tỷ-kheo xong, Ngài đi vào Hương phòng tĩnh tọa. Vào buổi chiếu, các Tỷ-kheo tụ 


họp tại Pháp đường, rồi nói lên lời tán thán công đức của Trưởng lão đại Mục-kiên-liên: 


- Này các Hiên giả, hãy xem uy lực của Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên! Trưởng lão nhiếp phục vị triệu 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 212 of289 


phú hà tiện trong giây lát, khiến ông ta từ bỏ tất cả, đem theo các thứ bánh, đưa ông bà đến Kỳ Viên, 
trước mặt bậc Đạo Sư và an trú, họ vào quả Dự lưu. Ôi, Trưởng lão thật có đại uy lực! 


Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo muốn nhiếp phục một gia đình, không nên làm hại và áp bức gia đình 
ấy. Giống như co HONE, chỉ đến lấy nhụy hoa, không làm hại hoa. Cũng vậy, vị Tỷ-kheo đi đến gia đình 
ây để nói lên các công đức tôi thắng của Đức Phậi. 


Rôi bậc Đạo Sư tán thán Ti rưởng lão: 


Như ong đến với hoa, 

Không hại sắc và hương, 

Che chở hoa, láy nhụy, 

Cũng vậy, vị Sa-môn, 

Bác chánh đi vào làng 

Không được áp bức ai. (Pháp cú 49) 


Sau khi nói lên câu kệ trong kinh Pháp cú, bậc Đạo Sư nêu công đức vị Trưởng lão: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vị triệu phú hà tiện được Mục-kiên-liên nhiếp phục. Thuở trước, 
Trưởng lão đã nhiệp phục vị triệu phú và dạy ông ta biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả. 


Nói xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quả khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, tại thành này, người triệu phú tên là Illisa, giàu có đến 
tám trăm triệu đồng tiền, vá có đủ mọi tật xấu của con người. Ông què, còm lưng và lé mất. Ông là 
người không có lòng tin, hà tiện không bao giờ cho ai, không tự mình hưởng thọ; nhà ông giống như cái 
hồ bị quỷ La-sát chiếm cứ. Tuy vậy, trải qua bảy đời trước, các tổ tiên của ông là những người bố thí, 
những thí chủ TẤt hào phóng. Khi được địa vị triệu phú, ông phá hoại truyền thống của gia đình, đốt cháy 
nhà bố thí, đánh đuôi các kẻ aên xin, và tích lũy tài sản. 


Một hôm đi chầu vua. khi trở về nhà mình, vị triệu phú thấy một người nông dân đi đường mệt mỏi, cầm 
một bình rượu, ngồi trên ghé, rót đầy cốc rượu chua, nhắm rượu với một miếng cá khô hôi thối. Thấy 
vậy, ông khở lên lòng ham muốn uống rượu nhưng lại nghĩ: “Nếu ta uống rượu, nhiều người sẽ muốn 
uông với ta. Như vậy, tài sản ta sẽ hao mòn”. Vì thế ông chế ngự cơn thèm khát, đi qua đi lại; nhưng 
trong khi đi, không, thể trấn áp thèm khát, ông trở thành vàng da như bông lúa và các mạch máu nôi lên 
trên tấm thân ốm yêu của ông. Cuốỗi cùng, ông vảo phòng, năm co ro trên giường. Vợ ông đến, xoa lưng 


ông và hỏi: 


- Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái vậy? (Chỉ tiết đều giống như chuyện đã nói ở trên) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 213 of289 


- Vậy tôi nâu rượu vừa đủ cho một mình ông uông. 
Khi nghe nói vậy, người triệu phú nói: 
- Tại nhà này, nhiêu người đang chờ đợi nâu rượu. Còn đem rượu từ quán về và ngôi uông tại đây thì 


không thê được. 


Người triệu phú cho một đồng, bảo một người nô lệ đem một ghè rượu từ quá về và bảo anh ta mang 
ghè rượu ấy đi theo ra khỏi thành phó, đến bờ sông, đi vào một lùm cây gần. con đường lớn, cho đặt ghè 
rượu xuống, rồi bảo người nô lệ đi ra ngồi ở đàng xa. Ông rót rượu ra chén rồi bắt đầu uống. 


Người cha đời trước của ông do làm các công đức như bố thí... đã được sanh làm Thiên chủ Đề Thích. 
Ngay trong lúc â Ấy, ông cha muốn biết sự bố thí của mình có được tiếp tục hay không, và được biết, đứa 
con trai không tiếp tục sự nghiệp của mình đã chấm dứt truyền thông gia đình, đã đốt trường bố thí, 
đánh đuổi các người ăn xin, tánh tình hà tiện, nay sợ phải có người khác uống rượu đã lén đi vào làm 
cây đề uống một mình. Thây vậy, Đề Thích quyết định: “Ta sẽ làm cho nó xúc động, ta sẽ giáo hóa nó, 
giúp nó biệt sự liên hệ giữa hành động và kết quả, làm cho nó biết bố thí, khiến nó trở thành nhân từ 
xứng đáng được sanh ở cõi đời”. 


Thế rồi Thiên chủ xuống cõi nhân thế, hóa hiện thành triệu phú Illisa, cũng què chân, cũng còm lưng, 
cũng lé mắt không khác gì IIlisa. Với hình thù như vậy, vị ấy đi vào thành Vương Xá, đứng trước cửa 
hoàng cung, tự tin báo cho vua biết mình tới. Khi được mời vào, vị ấy vào đảnh lễ vua và đứng hầu bên 
cạnh. Vua hỏi: 


- Việc gì đưa Đại triệu phú lại đây quá sớm như vậy? 


- Thưa Thiên tử, tôi đến đây để thưa rằng trong nhà tôi có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền. Xin 
Thiên tử hãy truyền mang về đồ đầy ngân khố của mình. 


- Thôi vừa rồi, đại triệu phú! Trong cung của ta có nhiều tài sản hơn tài sản của ông! 

- Thưa Thiên tử, nêu ngài không làm, tôi sẽ lấy tài sản ấy bó thí theo sở thích của tôi. 

- Hãy bố thí, này Triệu phú. 

- Thưa vâng, Thiên tử. 

Sau khi đảnh lễ vua, đi ra, Đế Thích (tức ô ông cha) hóa dạng đi về nhà triệu phú IIlisa. Tất cả người hầu 
cận tùy tùng đến vây quanh. Không một ai có thể biết được đây không phải là IIlisa. Đề Thích vào nhà 
đứng ở ngưỡng cửa, cho gọi người gác cửa và nói: 

- Nếu có một ai giống như ta đến đây tự xưng là chủ nhà này, hãy lấy gậy đuổi nó đi. 


Nói xong, Để Thích bước lên lâu, ngôi trên bảo tọa hết sức lộng lẫy, và cho gọi vợ triệu phú vào. Với 
một nụ cười, ông nói: 


- Này bà, chúng ta sẽ bố thí. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 214 of289 


Nghe nói như vậy, vợ triệu phú, con trai, con gái, các người nô tỳ làm công đều suy nghĩ: “Đã lâu lắm 
rôi, tâm chủ ta không nghĩ đến bồ thí. Nay chắc là sau khí uống rượu, choáng váng say ông mới sanh ra 
ý muốn bồ thí”. 


Vì vậy bà vợ triệu phú nói: 
- Thưa ông, hãy bố thí theo sở thích. 


- Vậy hãy cho gọi người đánh trống đến, bảo noù đi đánh trống khắp cả thành phó và rao lên: Những ai 
cần vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà v.v... hãy đi đến nhà triệu phú Illisa. 


Bà vợ làm theo như lời dặn. Một đám đông người đem theo giỏ và bao... tụ tập tại cửa nhà triệu phú. Đề 
Thích cho mở toang các phòng đựng châu báu và nói: 


- Ta sẽ cho các ngươi. Hãy đên đây lây như ý các ngươi muôn Tôi ra đi. 


Quân chúng đem tài sản ra, chất thành đồng giữa sàn nhà, đựng đầy các giỏ các chậu mà họ mang đến 
và đem chúng đi. Một người nông dân khác cột những con bò của Illisa vào cô xe của vị triệu phú, chất 
đầy xe với bảy món báu, ra khỏi thành. Trong khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gần lùm 
cây, và tán thán triệu phú Illisa như sau: 


- Mong rằng chủ của tôi, triệu phú Illisa sông đến một trăm tuổi! Nhờ Illisa nay ta không cần làm việc, 
có thể sống cho đến trọn đời! Xe này của IIlisa, con bò này của Illisa! Bảy moùn báu không phải mẹ ta 
cho. Chính do IIlisa, chủ của ta cho! 

Anh ta vừa đi vừa tán thán công đức của vị triệu phú. Người triệu phú (thật) nghe vậy hoảng hốt, sợ hãi, 
nghĩ: “Sao người này nói đi nói lại tên ta trong lời nói của nó? Hay vua đã đem tài sản của ta cho quần 


chúng rồi?”. 


Ông liền nhảy ra khỏi lùm cây, nhận ra chiếc xe và con bò của mình, bèn nắm dây mũi con bò, dắt đi và 
nÓI: 

- Ôi kẻ nô lệ kia, đây là con bò của ta, đây là cỗ xe của ta. Người nông dân xuống xe nói: 

- Ôi! đồ khốn nạn ác độc, triệu phú Hlisa bồ thí cho toàn thành phó. Ngươi là ai vậy? 

Người nông dân xông tới đánh Illisa ngã như chớp nhoáng, rồi lấy xe đi. Người triệu phú đứng dậy, tức 
giận run lên, phủi bụi, chạy theo thật mau, năm lấy chiếc xe. Người nông dân lại xuống. xe, nắm lây tóc, 
bẻ quặp ông ta xuống, lấy cùi chỏ đánh ô ông, năm cô quăng ông về hướng con đường ô ông đã đi tới, rồi 
bỏ đi. Khi tỉnh rượu vì trận đòn thô bạo ấy, vị triệu phú run lên vì tức giận, đi mau về tới cửa nhà, thấy 
người ta hì hục mang tài sản đi, ông nói: 


- ÔI† sao lạ vậy! Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sản của ta? 


Ông đi đến năm lấy người này, người kia, và những ai bị ông nắm liền đánh ông ngã gục dưới chân. Bị 
đau đớn ê chê, ông đi vào nhà ân tránh. Người gác cửa thấy ông, liền kêu: 


- ÔI, đô gia chủ giả, mi đi vào đâu đó? 


Trươùc hết, người ấy lẫy gậy tre đán ông, rồi nắm cô lôi ông ra ngoài cửa. Người triệu phú nghĩ: “Na 
y lây gay P E Y, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 215 of289 


ngoài vua ra, không có một ai làm chỗ nương tựa cho ta được”. Ông đi đến cung vua và thưa: 

- Thưa Thiên tử, có phải ngài chiếm đoạt nhà của tôi chăng? Này Triệu phú, ta không chiếm đoạt! Có 
phải ô ông đã đến đây và nói: nêu ngài không lấy, thì tôi sẽ đem bồ thí tài sản của tôi? Có phải ông đã cho 
đánh trồng khắp cả thành, rao rằng ông seõ bồ thí? 

- Thưa Thiên tử, không phải tôi đến đây gặp ngài vì việc ấy. Ngài không biết tính hà tiện của tôi sao? 
Tôi không cho ai cả, dù chỉ một giọt dầu lây từ đầu ngọn cỏ! Ai đã bố thí tài sản tôi, xin hãy cho gọi nó 


đến và xét hỏi nó, thưa Thiên tử. 


Vua cho gọi Đê Thích đên, sự sai biệt giữa hai người này, cả vua và các đại thân đêu không thê biệt. VỊ 
triệu phú hà tiện nói: 


- Thưa Thiên tử, người này đâu phải triệu phú. Tôi mới là triệu phú. 

- Chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật! Ai có thể biết được họ chăng? 

- Thưa Thiên tử, vợ tôi. 

Vua cho gọi bà vợ đến và hỏi: 

- Người nào là chồng bà? 

Bà vợ nói: 

- Người này, và bà đưùng lại gần Đề Thích. 

Vua cho gọi các người con trai, con gái, các nô tỳ, các người làm cong và hỏi. Tất cả đều đứng gần Đề 
Thích. Rồi vị triệu phú suy nghĩ: “Trên đầu ta có một nốt ruồi được tóc che kín, chỉ có người thợ hớt tóc 
mới biết. Ta sẽ cho gọi nó đến”. 

Ông nói: 

- Thưa Thiên tử, người thợ hớt tóc nhận biết tôi. Hãy cho gọi nó đến. 

Thời ấy, Bồ-tát là người thợ hớt tóc của ông. Vua cho gọi Bồ-tát đến và hỏi: 

- Ngươi có biết triệu phú IIlisa không? 

Thưa Thiên tử, nhìn vào đầu tôi sẽ nhận ra! 

- Vậy hãy nhìn lên hai cái đầu. 


Trong giờ phút â ấy, Đế Thích làm cho một nốt ruồi nổi lên trên đầu mình. Bồ-tát nhìn lên hai cái đầu, 
thấy hai cái nốt ruôi, liền thưa: 


- Tâu Đại Vương, cả hai cái đầu đều có nót ruôồi. Tôi không thê nhận biết giữa hai người này ai thật sự là 
Ilisa. 


Sau đó, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 216 of289 


Cả hai què và còm, 

Cả hai đêu lé mãi, 

Cả hai có noát ruồi, 

1a không biết hai người, 
Ai là H-H-sa 


Nghe Bằ- tát nói như vậy, vị triệu phú run lập cập, và vì ưu sầu mắt tài sản, ông không thể chịu đựng 
được liền ngã xuống bắt tỉnh. Lúc bây giờ, Đề Thích mới nói: 


- Thưa Đại Vương, ta không phải là IIlisa, ta là Đề Thích. 


Rồi ngài bay lên, đứng trên hư không, với tất cả uy lực siêu phảm. Người ta lau mặt cho Illisa và rưới 
nước lên người ông. IIlisa hồi tỉnh đứng dậy, đảnh lễ Thiên chủ và đứng một bên. Đề Thích nói: 


- Này IHlisa, tài sản này là của ta, không, phải của ngươi. Ta là cha ngươi. Ngươi là con ta. Trọn đời ta 
nhờ làm các công đức như bố thí.v.v... nên được sanh là Đề Thích. Ngươi đã cắt đứt truyền thống của ta, 
không bố thí, không g1ữ giới, an trú trên xan tham, đốt cháy trường bố thí, đánh đuôi những người ăn 
xin, lo tích lũy tài sản. Ngươi không hưởng thọ tải sản ây. Người khác cũng không được hưởng. Tài sản 
ngươi đứng như cái hồ bị quỷ, La-sát chiếm cứ ở đó, không ai có thể uống cho đã khát. Ngươi nên làmlại 
trường bố thí của ta như củ, bố thí như vậy là tốt! Nếu ngươi không làm vậy, ta sẽ làm biên mât tất cả tài 
sản của ngươi, đập nát đầu ngươi với chùy kim cương của Inda và chấm dứt mang sống của ngươi. 


Triệu phú IIlisa hoảng hốt vì sợ bị chết, liền xin hứa: 
- Bắt đầu từ nay con sẽ bồ thí. 


Đề Thích nhận lời hứa, ngồi trên hư không thuyết pháp, an trú ông trong giới hạnh và đi về xứ của mình. 
Còn IIlisa sau đó chuyên tâm làm các công đức như bô thí.v.v... và được sanh lên thiên giới. 


-00000- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này các 1ỷ-kheo, không phải chỉ nay Mục-kiên-liên mới nhiếp phục vị triệu phú hà tiện, mà thuở trước 
cũng đã nhiệp phục kẻ ấy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp thoại, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, Illisa là triệu phú hà tiện, Thiên chủ Đề Thích là Mục-kiên-liên, vua là Ananda và người hót 
tóc là Ta vậy. 


-00O0oo- 
79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền Thân Kharasara) 
Ăn cướp giết bò xong..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một vị đại thần. Nghe noùi, một đại thân của vua 
Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuê cho vua ở một làng biên địa, đã động lõa với các tên cướp: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 217 of289 


- 1a sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho ta một nửa. 


Nói vậy xong, vào tản sảng, vị áy tụ họp các người làng ấy lại, dẫn họ đi vào rừng. Rồi các tên cướp đến 
ngôi làng không được bảo vệ áy, giỏi trâu bò ăn thịt, cướp bóc làng và bỏ đi. Đên ciêu vị ấy về làng với 
đám tùy tùng. Không bao lâu, việc làm của vị ấy bị bại lộ và được trình báo với vua. Vua cho gọi vị ấy 
đến, xác nhận tội của vị ấy, xử phạt vị ấy đúng theo luật nước, và sau đó cử một người khác lên thay. 
Rồi vua đi đến Kỳ Viên báo cáo với Thể Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói: 


- Thưa Đại vương, không phải chỉ nay đạo đức vị ấy mới vậy. Trước kia vị ấy đã như vậy rồi. 
Nói vậy xong, Thể Tôn kể câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì Ba-la-nai, vua cử một ông quan làm trưởng một làng ở biên địa. 
(Sự việc xảy ra như câu chuyện trước). Khi â ấy, Bồ-tát là một thương nhân đang đi qua lại tại vùng biên 
địa, và sông trong ngôi làng ây. Khi người thôn trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông đảo, vừa đi về 


vừa đánh trông. Bô-tát nói: 


- Người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng: và đợi đến khi bọn cướp đã 
chạy trốn trong rừng, nó lại trở về làng, vừa đi vừa đánh trồng. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Ấn CƯỚP giết bò XOHg, 
Nhà đối, người bị bấi, 


Nó về với tiếng trồng, 
Tiếng trồng vang khó chịu. 


Như vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này chỉ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, việc làm của kẻ ấy bị bại lộ. 
Và nhà vua phạt kẻ ây theo luật nước. 


-00O00- 
Bác Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại Vương, không phải chỉ nay đạo đức của kẻ ấy như vậy. Thuở trước, đạo đức của kẻ ấy cũng 
như vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp loại này, Ngài kết hợp các câu chuyện và nhận diện Tiên thân như sau: 
- Thời ấy, vị đại thần là vị đại thần hiện nay, và người hiển trí đọc bài kệ là Ta vậy. 

-00O0oo- 
80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền Thân Bhimasena) 


Trước ngươi nói khoác lác..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. Tương truyền có Tỷ- 
kheo thường tụ họp một số Tỷ-kheo lại và nói như sau: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 218 of289 


- Này các Hiển giả, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi. Không có một dòng họ nào 
băng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong đại gia đình vương tộc như vậy. Không có ai sánh bằng 
chúng tôi theo dòng họ toả tiên. Không làm sao kê cho cùng tận vàng, bạc v.v... của chúng tôi. Các nô t} 
và người làm công của chúng tôi chỉ ăn cơm gạo thơm và thịt. Chúng mặc áo băng vải Kàsi. Chúng bôi 
son phân Kàsi. Riêng tôi, vì là người xuát gia, nên phải ăn những món ăn hèn mạt như vậy, phải mặc 
những thứ vải thô xáu như vậy. 


Kẻ áy thường đại ngôn như vậy, giữa các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, tân học, khoác lác lừa dối mọi 
người về thọ sanh v.v. - Nhưng một Tỷ-kheo khác, sau khi điễu tra gia cảnh của Tỷ-kheo áy, nói cho các 
Tỷ-kheo về sự đại ngôn của kẻ ấy. Các Tỷ-kheo hội họp trong Chánh pháp đường, nói về việc đại ngôn 
của Tỷ-kheo ây như sau: 


- Thưa các Hiển giả, Tỷ-kheo này, san khi xuất gia trong Giáo pháp đưa đến giải thoát, đã nói lời khoác 
lát và lừa dối. Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi họp ở đây bàn về ván đề gì? Khi nghe vấn đê nêu trên, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ lộ -khco, không phải chỉ nay Tỷ-kheo ấy nói lời khoác lác, mà thuở trước cũng đã nói lời 
khoác lác và lừa dối rồi. Nói xong bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ. 


-00O00o- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phương 
Bắc, tại một làng của thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ- tát học ba tập Vệ-đà và mười tám nghề với 
một giáo sư trứ danh ở Takkasilà. Sau khi đạt được sự thuần thục trong tất cả học thuật, Bồ-tát được gọi 
là nhà Hiền trí Tiểu xạ thủ (Culla-Dhanuggaha-Pandita) 


Rời bỏ Takkasilà, Bồ-tát đi đến nước Andhra để tìm knh nghiệm hành nghề trong tất cả mọi thời. Trong 
Tiền thân này, Bồ-tát là một người lùn, nhỏ bé và hơi còm. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta đi đến một nhà vua 
nào, vua ây sẽ nói: Với một thân hình lùn như ngươi, chúng ta sẽ làm gì? Vậy ta hãy tìm một người đàn 
ông đẹp trai, cao và to lớn, làm cái sốc, núp sau lưng của nó, để nuôi sống ta”. Nghĩ rồi, Bồ-tát đi tìm 
một người như vậy. Đi đến khu thợ dệt, thấy một người thợ dệt to lớn tên là Bhimasen (Lãnh tụ đạo 
quân khủng khiếp). Sau khi thân mật chào đón, Bồ-tát hỏi kẻ ấy: 


- Này bạn, bạn tên gì? 

- Tôi tên là Bhimasena 

- Sau anh đẹp trai, đầy đủ sanh y, lại làm nghề hèn hạ này? 

- Vì không có nghề nào khác có thể kiếm sống. 

- Này bạn, chớ làm nghề này nữa, không có người nào bắn cung giỏi như ta trong khắp xứ Diêm-phù-đè. 
Nếu bạn cùng ta đi đên nhà vua nào, khi vua ấy lắc đầu nói với ta: Một người lùn như vậy, chúng tôi sẽ 
làm gì được?, thì bạn hãy nói: Tôi biết bắn cung! Nhà vua sẽ trả tiền lương cho bạn và luôn luôn dùng 


bạn trong nghề của bạn. Ta sẽ làm việc thế chổ bạn và ta sẽ sống núp bóng sau lưng của bạn. 


Người thợ dệt chấp thuận. Rồi Bồ-tát đưa kẻ ấy đi Ba-la-nạl, tự mình xử sưi như người nhỏ bé hầu cung, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 219 of289 


đặt kẻ ấy đi trước, và khi đến cửa hoàng cung, họ báo tin cho vua biết. Khi được mời đi yết kiến vua, cả 
hai đêu vào, đảnh lê vua và đứng thăng. Vua hỏi: 


- Lý do gì các ngươi đến đây? 

Bhimasena trả lời: 

- Tôi là người bắn cung tài giỏi. Toàn cõi Diêm-phù-đề, không có người nào bắn cung như tôi. 

- Đề làm việc cho ta, ngươi lấy bao nhiêu? 

- Thưa Thiên tử, nửa tháng tôi sẽ lấy một ngàn. 

- Còn người này đi với ngươi là ai vậy? 

- Thưa Thiên tử, đó là đứa bé hầu cung. 

- Tốt lắm, hãy bắt đầu phục vụ ta. 

Từ đó trở đi, Bhimasena và Bồ-tát phục vụ nhà vua, nhưng bao giờ mọi công việc khởi lên đều do Bồ-tát 
làm cả. Lúc bấy giờ, trong nước Kàsi, tại một khu rừng, có một con cọp chận đường nhiều người qua lại 
và bắt họ ăn thịt. Dân chúng báo cho vua biết tin ấy. Vua cho gọi Bhimasena và nói: 

- Này khanh, khanh có thê bắt cọp được không? 

- Thưa Thiên tử, tôi được gọi là người bắn cung, sao tôi không thể bắt cọp được? 

Vua trả tiền công cho kẻ ấy và tiễn kẻ ấy đi. Anh ta về nhà nói cho Bồ-tát biết. Bồ-tát nói: 

- Tốt lắm, bạn hãy đi. 

- Nhưng bạn không đi sao? 

- Phải, tôi sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phương kế. 

- Hãy nói lên bạn. 

- Một mình bạn, bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp. Hãy tụ họp các thôn dân lại, đem theo một ngàn hay 
hai ngàn cây cung, và đi đến á ây. Khi biết con cọp đã dậy, bạn liền đi trốn, chui vào một lùm cây, năm sát 
xuông. Các thôn dân sẽ bắn con cọp cho đến chết. Khi con cọp đã chết, bạn sẽ lấy răng cắn đứt một dây 
leo, năm lấy đầu dây leo ấy, bạn đi đến gần con cọp chết, và TÓI: - Này các ngươi, ai đã giết con cọp 
này! Ta định cột con cọp này với dây leo như một con bò và dắt nó về nhà vua. Vì cần có đây leo, ta đã 
đi vào lùm cây. Trước khi ta đem được dây leo về, ai đaõ giết con cọp? Hãy nói lên. Các thôn dân sẽ 
hoảng hốt, run SỢ, và hối lộ bạn nhiều tiền để yêu cầu bạn đừng báo cho vua biết. Người ta sẽ tưởng con 


cọp đo bạn giết được và bạn sẽ được nhà vua cho nhiều tiền. 


Kẻ ấy chấp thuận, ra đi sắp đặt việc giết con cọp đúng theo phương thức Bồ-tát đặn, làm cho khu rừng 
được yên ôn, rồi trở về Ba-la-nai với đại chúng vây quanh, đi đến gặp vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, tôi đã giết được con cọp, đã làm cho khu rừng được yên ồn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 220 of289 


Nhà vua rât băng lòng, cho kẻ ây rât nhiêu tiên. 


Lại một hôm, người ta báo cho vua biết có một con trâu chặn đường phá hại. Ngay tức khắc, vua cho gọi 
Bhimasena. Làm theo cách thức của Bồ-tát, kẻ ấy giết được con trâu như đã giết con cọp và đi trở vê. 
Vua lại cho kẻ ấy nhiều tiền. Anh ta trở thành có quyền hành lớn. Say mê quyên thế, anh ta khinh 
thường Bồ-tát, không chấp thuận ý kiến của Bồ-tát nưõa. Anh ta nói: 


- Ta sông đâu có cân ngươi? Ngươi tưởng ngươi là kẻ nào vậy? 
Anh ta nói nhiêu lời ác độc thô lỗ như vậy. 


Sau một vài ngày, một vị vua thù địch đi đến, bao vây Ba-la-nại và đưa tối hậu thư cho vua: Hoặc là 
g1ao thành, hoặc là đánh. Vua sai Bhimasena ra giao chiên. 


Kẻ ấy mặc đồ lính trận, mang áo giáp đầy mình, ngôi trên lưng con voi cũng khéo mang áo giáp. Bồ-tát 
sợ Bhimasena bị giết, cũng nai nịt áo giáp đầy đủ ngồi nép mình sau lưng Bhimasena. Con voi với đại 
chúng vây quanh, đi ra khỏi cửa thành, đến đâu bãi chiến trường. Bhimasena nghe tiếng trống trận, bắt 
đầu run sợ. Bồ-tát nói: 


- Nay nếu bạn rơi từ trên lưng con voi xuống, bạn sẽ chết. Bồ-tát lấy một sợi dây cột Bhimasena lại cho 
khỏi rơi từ lưng voi và năm chặt lấy dây. Nhưng khi thấy bãi chiến trường, Bhimasena quá run rầy, sợ 
chết, đã đi đại tiện trên lưng voi. Bồ-tát nói: 


- Bhimasena trước kia không phù hợp với Bhimasena hiện tại. Trước ngươi tự cho là chiến sĩ đánh trận. 
Nay ngươi chỉ có tài đại tiện trên lưng voi. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Trước ngươi nói khoác lác, 
Nay ngươi chảy nước hồi, 
Hai Bhi-ma-se-na 

Đâu có phù hợp nhau 

Đây là lời quyết chiên 

Và đáy ngươi thảm bại. 


Như vậy, Bồ-tát chỉ trích kẻ ấy và nói: 

- Này bạn, chớ sợ hãi! Ta đứng đây sao lại để bạn thảm bại? 

Bồ-tát đỡ Bhimasena xuống lưng voi, bảo nó rửa ráy rồi về nhà. Bồ-tát nói: 

- Hôm nay, ta sẽ giành được danh xưng! 

Bồ-tát xông vào chiến trận, hét lớn tiếng, đánh tan đội quân, tóm cổ ông vua thù địch và giải về cho vua 
Ba-la-nai. Vua rất bằng lòng, thưởng cho Bồ-tát danh vọng lớn. Từ đây về sau, bậc hiền triết 
Culladhanuggaha được biết tiếng khắp nước Diêm-phù- đề. Vua cho Bhimasena tiền công, và đưa kẻ ấy 


về trú xứ cũ. Còn vua trọn đời làm các công đức như bố thí v.v... và đi theo nghiệp của mình khi mệnh 
chung. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 221 of289 


Bác Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới nói khoác lác, mà xưa kia, cũng đã như vậy rồi! 
Bậc Đạo Sư nói pháp thoại xong, kết hợp các câu chuyện và nhận điện toàn thân: 


- Lúc ấy Bhimasena là Tỷ-kheo nói khoác, còn vị Hiên trí tiểu xạ thủ Culla-Dhanuggaha-Pandita là Ta 
vậy. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 222 of289 


4.09 PHẨM APAYIMHA 
81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền Thân Suràpàna) 
Chúng con đã uỖng rượu..., 
Câu chuyện này, khi bậc Đạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. 


Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, Đức Thể Tôn đi bộ đến một thị trần tên là Bhaddavatikà. Tại đây, các 
người chăn bò, chăn dê, làm ruộng, người đi đường thấy bậc Đạo Sư liền đảnh lễ Ngài và ngăn chận 
Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, chớ đi đến bến nước Amba (Cáy xoài). Tại bến nước cây xoài, trong am thất của những 
ngoại đạo bên lóc, có con rắn thân (Nàga) nguy hiểm tên Ambatithaka (rắn thần ở bến cây xoài). Nó có 
thể làm hại Thế Tôn. 


Thể Tôn làm như không nghe lời nói của họ, dù họ nói lời can ngăn lần thứ ba, vẫn cứ đi tới. Trong khi 
Thế Tô ồn trú trong một khu rừng không xa Bhaddavatikà, thì Trưởng lão Sàga1a, một thị giả của Đức 
Phát, đây đủ thân thông của hạng phàm phu, đi đến am thất ấy, tại trú xứ của xà vương ấy, trải niệm cỏ 
và ngôi kiết-già. 


Không thể giấu nồi ác tánh, con rắn thân phun khói. Trưởng lão cũng phun khói. Con rắn thân phun 
lứa. Trưởng lão cũng phun lửa. Lửa con răn thản không làm hại Trưởng lão nhưng lửa của Tì rưởng lão 
lại làm hại con răn thân. Như vậy, trong giáy lát, Trưởng lão nhiếp phục con rắn thân khiến nó thọ Tam 
quy và Ngũ giới, rồi đi đến bậc Đạo Sư. Sau đó bậc Đạo Sư ở tại Bhaddavatikà cho đến khi thỏa thích 
rồi đi đến Kosambi. 


Tìn Trưởng lão Sàgata nhiếp phục con rắn thân lan khắp vùng ấy. Các thị dân ở Kosambi đến nghênh 
đón bậc Đạo Sư, đảnh lễ ngài, sau đó họ đi đến gân Trưởng lão Sàgata, đảnh lễ Trưởng lão, đứng một 
bên và nói như sau: 

- Thưa Tôn giả, hãy nói lên những vật gì Tôn giả cần, chúng con sẽ lo liệu đủ. 


Trưởng lão giữ im lặng. Nhưng nhóm Sảu Tỷ-kheo nói: 


- Này chư Hiền, đôi với các người xuát gia, rượu trăng khó tìm và rất thích ý. Các ông xem có thê tìm 
được rượu trăng trong cho Trưởng lão không? 


Các vị thị dân bằng lòng, mời bậc Đạo Sư ngày mái thọ trai. Rồi họ ẩi vào thành, sắp đặt mọi người, 
mỗi nhà phải có rượu trăng trong để cúng dường Trưởng lão. 


Hôm sau, họ mời Trưởng lão vào Củng dường rượu trắng. Trong mỗi nhà, 1ì rưởng lão đều uỐng rượu và 
bị say. Khi ấi ra khỏi thành, Trưởng lão ngã xuông tại của thành, vừa năm vừa nói mê sảng. Bậc Đạo 
Sư dùng cơm xong, đi ra khỏi thành, thấy Trưởng lão nằm trong hoàn cảnh như vậy, liền bảo các Tỷ- 
kheo mang Sàgafa về tịnh xá. Các Tỷ ". -kheo đặt Trưởng lão nằm, đầu Trưởng lão dưới chân đức Như 
Lai, nhưng Trưởng lão xoay trở lại năm đặt chán trước mặt đức Nhự Lai. Bậc Đạo Sư hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Sàgata có tỏ sự kính trọng đối với Ta như trước kia đã làm không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 223 of289 


- Này các Tỷ-kheo, ai đã nhiếp phục con xaaà vương Ambatithakà? 

- Sàgata, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng nay Sàgata có thể nhiếp phục được một con rắn nước không? 

- Thưa không được, bạch Ti hé Tôn. 

- Này các Tỷ-kheo, có thích hợp chăng khi uống một loại gì khiến con người mất lÿ trí? 
- Thưa không thích hợp, bạch Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn chỉ trích Trưởng lão và bảo các Tỷ-kheo: 

- Ai uống rượu men rượu nấu, người ấy phạm tội cần phải thú nhận và xin sám hối. 


Sau khi thiết lập học giới, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào Hương phòng. Các Tỷ kheo, hội họp 
tại Chánh pháp đường, nói lời chỉ trích ung rượu: 


- Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu, vì uống rượu làm cho một người có trí tuệ và thần thông như 
Sàgata mù quáng không thấy công đức của Đức Phi. 


Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi tại đây đang bàn vấn đề gì? 
Sau khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uống rượu và mất lý trí, mà trước kia họ 
cũng đã làm vậy rồi. Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ö00- 
Ngày xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình phương bắc ở nước 
Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, người xuất gia làm tiên nhân du sĩ, đạt được các Thắng trí và Thiền 
chứng, vui hưởng thiền lạc, trú ở dãy Hy-mã-lạp Sơn, được vây quanh giữa năm trăm môn sinh. Khi 
mùa mưa đên, các môn sinh thưa với Bô-tát: 
- Thưa Sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở để xin muối và giấm. 
- Các Hiền giả, ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân, và sống qua mùa mưa rồi trở về. 
- Thưa Sư trưởng, vâng. 
Họ đảnh lễ Sư trưởng, đi đến Ba-la-nai, và sống 4rong công viên của vua. Ngày kế tiếp, họ đi khất thực 
ngoài cửa làng, nhận đồ cúng dường đầy đủ, ngày kế tiếp nữa, họ trở về thành. Mọi người thương mến 


cúng dường đô ăn và sau vài ngày họ báo cho vua biết: 


- Thưa Thiên tử, có năm trăm ân sĩ từ Hy-mã-lạp Sơn đên trú ở công viên, tu hạnh khăc khô, nhiêp phục 
các căn, và g1ữ gIới. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 224 of289 


Vua nghe công đức của các vị Ấy, liền đi đến công viên, đảnh lễ, tiếp đón họ niềm nở, và mời họ ở lại đó 
trong bốn tháng mùa mưa. Từ đây trở đi, họ ăn trong cung điện nhà vua và ở tại công viên. Một hôm có 
một ngày hội lớn uống rượu trong thành. Nhà vua nghĩ răng, các vị xuất gia khó có được rượu, nên cúng 
dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khổ hạnh uông rượu, đi vô công viên, bị rượu làm cho say, 
một sô người đứng dậy múa, một số người hát, một sô sau khi múa và hát, vứt lung tung những thúng 
đựng gạo v.v... rồi nằm xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe và thấy những hành dộng bất 
chánh của mình, họ khóc than: 


- Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia. Chúng ta sở dĩ làm điều ác 
như vậy vì chúng ta sông không có bậc sư trưởng của chúng ta. 


Ngay lúc Ấy, họ từ bỏ công viên, đi về Hy-mã-lạp Sơn. Sau khi dọn dẹp các vật cần dùng, họ đảnh lễ Sư 
trưởng vả ngôi xuông, Sư trưởng hỏi: 


¬ Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực có mệt nhọc không? Các con có 
sông hòa hợp với nhau không? 


- Thưa Sư trưởng, chúng con đã sông được an lạc. Nhưng chúng con đã uông rượu, lẽ ra, không được 
uông; rượu làm cho mất lý trí, không giữ được chánh niệm nên chúng con đã hát và đã múa. Họ báo rõ 
mọi sự việc rồi đọc bài kệ này: 

Chúng con đã uÔng rượu, 

Đã hái, múa và khóc, 

Uống rượu mắt lý trí, 

Đáu được hóa thành vượn? 
Bô-tát nói: 
- Do vì không ở với vị Sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra. 
Sau khi quở trách các vị tu khô hạnh ây, Bô-tát khuyên giáo họ: 


- Từ nay chớ làm như vậy nữa. 


Rồi trọn đời tu tập Thiền định không gián đoạn, Bồ-tát được sanh lên cõi Phạm Thiên. 


-00O0o- 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân (Bắt đâu từ đây, sẽ không nói đến “Sau 
khi kết hợp ”) như sau: 


- Lúc bấy giỏ, hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 
-00Ooo- 

82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiên Thân Mittavinda) 

Thế là vượt qua rỗi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện của Tiên thân 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 225 of289 


này xảy ra trong thời kỳ đức Phaäảt Ca-diếp sẽ được nói đến trong Chương mười, Tiên thân Mahà- 
Mittavindaka, số 439. 


-00O0o- 
Rôi Bô-tát nói lên bài kệ này: 


Thế là Vượt qua rồi 

Lâu đài bàng thủy tỉnh 
Băng bạc, băng châu báu, 
Khi ngươi đã đội vào 

Chiếc mũ băng đá cứng 
Trọn đời ngươi không thoái. 


Sau khi đọc bài kệ này, Bồ-tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn Mittavindaka, khi đã đội chiếc mũ 
ây, phải chịu đựng đau khô lớn, và khi các ác hành đã đoạn tận, nó mạng chung và đi theo nghiệp của 
mình. 


-00O0o- 

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 

- Lúc bấy giờ, Mitavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, và vua chư Thiên là Ta vậy. 
-00O0o- 

83. CHUYỆN ĐIỀM XUI XẺO (Tiên Thân Kàlakanni) 


Bạn quen chính là người..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người bạn của Ông Cấp Cô Độc. Tương truyền 
người bạn áy đã cùng ông Cấp Cô Độc chơi thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thây, người baïn áy 
tên là Kàlakanni (Điêm xui xẻo). Thời gian qua, kẻ ấy trở thành nghèo đói, không thể sông được nên đã 
đi đến vị triệu phú. VỊ Triệu phú khích lệ kẻ áy, trả long, giao kẻ áy quản lý gia sản của mình. Kẻ ấy 
trở thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến với vị triệu 
phú, kẻ ấy thường nghe những câu: 


- Hãy đứng lại, này Kàlakanni!l (Đô xui xẻol); hãy ngôi xuống, này KàlakannilHãy ăn ẩi, này 
Kalakanni! 


Một hôm, các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà vị ấy và nói như sau- 

- Này vị Đại triệu phú, chớ để người này sống gân ông. Nghe những lời xui xẻéo như: Hãy đứng lại này 
Kàlakanhi; hãy ngồi xuống Kaảlakanmi; Hãy ăn, này Kàlakanmi, thì quỷ Dạ-xoa cũng chạy trồn. Nó đâu 
có đượng ngang bằng với ông. Nó ngheo đói, một kẻ bẳn cùng. Sao ông có liên hệ với nó? 

Ông Cấp Cô Độc nói: 

- Không phải vậy! Cái tên chỉ để gọi một người. Bậc Hiên trí không đánh giá người bằng cái tên. Chớ 


nên xem là điềm lành, điềm xấu khi nghe tiếng gọi. Tôi không thê từ bỏ một người bạn đã cùng chơi 
thân với nhau chỉ vì một cái tên. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 226 of289 


VỊ triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, vĩ triệu phú đi đến làng mà vị ấy làm thôn 
trưởng và để người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp biết vị triệu phú đã đi về làng, dự định đến cướp phá nhà 
triệu phú. Với nhiễu loại vũ khí cầm tay, ban đêm, chúng vây quanh nhà. 


Nhưng Kàlakanni đã nghỉ thế nào bọn cướp cũng đến, nên không ngủ, ngôi chờ chúng. Khi biết bọn 
cướp đã đến, kẻ á ấy đánh thức mọi người dậy, bảo mọi người thổi tù và, người kia đánh trồng, khiến cho 
toàn gian nhà đây cả tiếng động như là một hội chợ lớn. Những tên cướp nói: 


- Chúng ta nghe lầm là nhà không có người, sao vị Đại triệu phú có mặt ở đây? 


Chúng bỏ chạy và quăng tại chỗ các hoøn đá, và vô số dụng cụ khác. Ngày hôm sau, người trong nhà 
thấy những cục đá quăng bỏ chồ này chỗ kia, họ hoảng hốt lo sợ và táan thán người bạn ấy: 


- Nếu hôm nay, không có một người tuân phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy, thì bọn cướp đã bước vào 
nà tùy theo sở thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi. Nhờ người bạn kiên trì này, vị triệu phú được lợi ích 
và hạnh phúc. 


Khi người triệu phú trở về, họ bảo cáo tất cả tin này cho ông biết, ông nói: 


- Các chú muốn ta tân xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta nhự vậy đó. Nếu ta nghe theo lời các 
chú tấn xuất người này thì nay gia sản của ta không còn gì nữa. Chính cải tên không có giả trị gì. Chính 
cái tâm tốt mới có giả trị. 


Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho Iigười bạn. Nghĩ rằng đây là một câu chuyện đáng kể, ông 
đi đến bậc Đạo Sư và tường thuật đây đủ từ đầu câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ nay, Kàlakannmi mới bảo vệ gia sản của bạn mình, lúc trước kẻ ấy cũng 
làm như vậy. 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu của vị triệu phú, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00O00o- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ- tát là một vị triệu phú có danh tiếng lớn. Bạn của 
Bồ-tát là Kàlakanm (Điềm xui xẻo). Tất cả đều giống như câu chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm 
thôn trưởng trở về, Bồ-tát nghe câu chuyện ấy liền nói: 


- Nếu ta nghe lời nói các chú, tân xuất người bạn như vậy, thì nay ta không còn gia sản gì hết. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


Bạn quen chính là người 
Đi bảy bước giúp đỡ 

Bạn thân mới là người 

Đi đên mười hai bươùc 
Thời gian tháng, nửa tháng, 
Mới thật là bà con 

Thời gian có dài hơn, 

Mới thật là bằng ta 

Sao fq lại có thê 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 227 of289 


Vì an lạc của ta, 
Đuôi Kà-la-kan-ni, 
Người ta biết đã lâu? 
-00000- 


Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sự nhaän diện Tỉ ïên thân: 

- Lúc bấy giờ, Kàlakamni là Ànanda và vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 
-00O00o- 

84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền Thân Atthassadvàra) 

Hãy tìm cầu không bệnh..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc 
tình thân. Tại Xá-vệ một triệu phú giàu có, sanh một người con trai. Khi lên bảy tuôi, cậu con trai có trí 
tuệ và chăm lo hạnh phúc tỉnh thản. 


Một hôm, cậu con trai để hỏi cha về cửa ngỏ đưa đến hạnh phúc tỉnh thân. Người cha không biết, nhưng 
vẫn suy nghĩ: “Đây là mội câu hỏi rất tê nhị. Ngoài Đức Phật toàn trì, không một ai trên trời dưới đái 
có thể trả lời câu hỏi này ” , Rồi người cha dắt con trai, mang theo nhiều vòng hoa, hương liệu, dầu thơm 
ấi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, rồi ngôi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tịnh thân, hỏi con một câu hỏi vỀ cửa ngõ 
đưa đến hạnh phúc tỉnh thân. Con không trả lời được câu hỏi ấy, nên con đã đến yết kiến Ngài. Lành 
thay nêu Thể Tôn trả lời câu hỏi ấy. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy, và Ta đã trả lời cho nó. Lúc bấy giờ, nó đã 
biết câu trả lời. Nhưng nay, nó không có nhớ được, vì đã đi qua nhiều đời kiếp. 


Nói vậy xong, theo yêu câu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một tiệu phú có rất nhiều tiền của. Con của 
Bồ- tát mới có bảy tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo và hạnh phúc tỉnh thân. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó 
về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tỉnh thần: 


- Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? 
Người cha trả lời nó với bài kệ này: 


Hãy tìm câu không bệnh, 

Là lợi đắc tôi thượng. 

Giữ giới, kính trưởng thượng, 
Biết nghe học kinh điên. 

Hãy tùy thuận Chánh pháp, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 228 of289 


Thoát ly các chấp thủ, 
Chính sáu cửa ngõ này 
Đưa đến chân hạnh phúc. 


Như vậy, Bồ-tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng 
theo sáu pháp ây. Còn Bôồ-tát trọc đời làm các công đức như bô thí ... và đi theo nghiệp của mình khi 
mệnh chung. 


-00Ooo- 

Bậc Đạo Sư kế pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 

- Đứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phủ là Ta vậy. 
-00O0oo- 

85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền Thân Kimpakka) 

Không biết hại tương lai..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có tâm luyễn ái. Tì "rơng truyền có một 
thiện nam tử đặt lòng tin vào Giáo pháp Phật và xuất gia. Một hôm, trong khi ấi khất thực ở Xá-vệ, thấy 
một thiếu nữ trang sức đẹp để, Tỷ-kheo ấy khởi tâm luyến ái. Vị Sư trưởng và Giáo thọ sư đưa Tỷ-kheo 
ấy đến gặp Thế Tôn. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị luyễn ái? 
Khi được đáp có thát vậy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này T 3-kheo, năm dục này khi được thọ dụng, thát là khả ải, nhưng thọ dụng nhiều tạo thành nghiệp 
và sẽ sanh vào địa ïIgụC V.V.. . Cũng như ăn trái cây Kimpakka. Trái cây Kimpakka có sắc, có hương, có 
vị nhưng khi được ăn, nó phá vỡ nội tạng đưa đến chung. Thuở trước, nhiều người không thấy sự taùc 
hại của nó, đã tham đắm sắc, hương, vị, đã ăn trải ấy, và đi đến mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là người lãnh đạo một đoàn lữ hành, đang đi 
với năm trăm cỗ xe từ đông sang tây. Bồ-tát đến đầu của khu rừng, họp các người tùy tùng lại và khuyên 
như sau: 


- Tại ngôi rừng này, có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây chưa từng ăn mà không hỏi ta. 


Khi họ đã vượt qua khu rừng, đến biên địa của từng bên kia, họ thấy một cây Kimpakka (Cây có trái lạ), 
với cảnh cây cong xuống vì mang nặng trái. Về hình dáng, màu saäc, vị và hương, thân cây, cành cây, lá 
và trái cây ây giống như cây xoài. Một số người lầm về màu sắc, hương vị của những trái cây Ấy, tưởng 
chúng là những trái xoài, nên đã ăn những trái ấy. Một số người đứng lại, hái và đứng chờ, quyết định 
chỉ ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo đoàn lữ hành. 


Bồ-tát đến chỗ ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bô-tát làm cho họ nôn ra và cho uống 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 229 of 289 


thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng những ai đã ăn trước tiên đều mệnh chung. 


Sau đó Bồ-tát đã đi đến chỗ mình muốn, thâu hoạch lợi tức, rồi đi về trú xứ của mình. Trọn đời Bồ-tát 
làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. 


-00O00- 
Kể xong câu chuyên, bậc Đạo Sư nói lên bài kệ này: 
Không biết hại tương lai, 
Ai thọ dụng các dục, 
Quả chín, chúng khô não, 
Như ăn Lim-pak-ka. 
Sau khi nêu rõ rằng các dục, khi thọ dụng, đem lại thích thú, và khi chín mùi đem lại khô não, bậc Đạo 


Sư thuyết giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo có tâm luyễn ái chứng được quả Dự lưu, một số 
chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất lai, một số chứng quả A-la-hán. 


Pháp thoại kết thúc, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thÂn: 
- Hội chúng thời ấy là hội chúng Đức Phật, và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là Ta vậy. 

-00O00- 
86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC (Tiền Thân Sìlavìmamsana) 
Giới được xem chí thiện.., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử thách giới đức. Vị này sống 
dựa vào vua Kosala, thọ Ba quy ÿ, siữ Năm giới không sai phạm và thông suốt ba tập é-đà. Vua ngh 
răng đây là một người có giới đức và đôi xử rất kính trọng. VỊ Bà-la-môn áy suy nghỉ: “Wua kinh trọng 
ta hơn các vị Bà-la-môn khác, và đạt ta vào địa vị đạo sư tôi thượng. Nhưng vua kính trọng ta là do 
thiện sanh, dòng họ, gia đình, quốc độ, nghệ nghiệp thành đạt của ta, hay là do giới đức của ta? Ta hãy 
đem ra thử thách ”. 
Một hôm, sau khi đi hấu VHAđ, VỆ ấy trở về nhà, và không hỏi ai, đã lấy một đồng tiền vàng tại quây của 
người giữ. tiển. Người giữ tiên, vì kính đọng vị Bà-la-môn, ngôi yên không nói gì. Ngày kê tiến, người ấy 
lây hai động tiên vàng. Người siữ tiễn vẫn chịu đựng như trước. Ngày thứ ba, người ấy lấy một nắm 
đồng tiên vàng. Người giữ tiên nói: 
- Hôm nay là ngày thứ ba, ông đánh cắp tài sản của vua. 
Rồi anh ta la lên ba lân: 
- Ta đã bắt được tên ăn trộm tài sản của vua! 


Người ta chạy từ nhiều phía đến và nói: 


- Từ trước cho đến nay, ông giả bộ có đức hạnh! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 230 of289 


Họ đánh người ấy hai ba đấm, trói lai và dắt đến trước vua. Lòng đây buôn phiên, vua nói: 

- Này Bả-la-môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem nó đi và xử tội theo lệnh ta. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Thưa Đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. 

- Vậy sao ông lấy đông tiền vàng ở quây của người giữ gia sản của ta? 

- Vì ngài đối xử với tôi rất mực cung kính, nên tôi làm như vậy để thử xem ngài hết sức kính trọng tôi vì 
thiện sanh... của tôi hay là vì giới đức. Nay tôi được biêt một cách chắc chăn răng, vì giới đức mà ngài 
đối xử với tôi rất kinh trọng, chớ không phải do theịn sanh... Do đó tôi kết luận: Trong đời này, giới là 
tối thượng, giới là đệ nhất. Tôi cũng biết rằng tôi không thể nào thành tựu giới này một cách tôt đẹp, khi 


tôi còn sông trong nhà, thọ hưỡng các dục lạc uê nhiễm. Hôm nay, tôi sẽ đi đến Kỳ Viên và sẽ xin xuất 
gia với bậc Đạo Sư. Xin Đại Vương cho phép tôi xuất gia. 


Sau khi được vua chấp thuận, vị &y đi đến Kỳ Viên. Các bạn bè thân quyền hội họp lại, không thể ngăn 
chặn lại vị ấy được, nên đi trở về. Vị Ấy đi đến bậc Đạo Sư, xin phép xuất gia. Sau khi được xuất gia và 
thọ đại giới, với sự tu hành không ngừng nghỉ, tăng trưởng Thiên quán, vị ấy chứng quả A-la-hán, rồi đi 
đến bậc Đạo Sư và nói lên chánh trí của mình: 


- Bạch Thế Tôn, con xuất gia đã được quả tôi thượng này. 


Lời tuyên bỗ về chánh trí của vị ấy được chúng Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, tại Chánh pháp đường, các 
1)-kheo ngồi họp, tán thản công đức của vị ây như sau: 


- Thưa các Hiển giả, vị này Bà-la-môn hầu cận của vua, muốn thử thách giới đức của mình, rồi từ giã 
nhà vua rồi xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông đang ngôi bàn luận câu chuyện gì? 
Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người Bà-la-môn này, sau khi thử thách giới đức của mình, đã 
xuất gia và đã đạt được những giải thoát cho mình. Thuở xưa các bậc Hiên trí, sau khi thách thức giới 
đức của mình, cũng đã xuát gia và đạt được giải thoát cho mình. 
Nói xong bậc Đạo Sư nói câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bằ- tát sanh làm một người Bả-la-môn chuyên lo tế tự, 
thiên về bồ thí, hướng đến giới đức, giữ năm giới rất tinh tấn. Vua đối xử với Bà-la-môn ấy rất đặc biệt, 
kình trọng hơn các Bà-la-môn khác. Tất cả giộng như câu chuyện trước. Sau khi bị trói và dắt đến nhà 
vua, giữa đường Bồ-tát gặp một số người dụ răn đang trình điễn các trò chơi rắn. Họ nắm rắn ở đuôi, ở 
cổ và cuốn rắn quanh cổ họng. Thấy vậy, Bồ-tát nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 231 of289 


- Này các bạn thân, con rắn hỗ giữ giới, theo chánh hạnh, không có ác giới như ông. Vì ác giới và không 
chánh hạnh, ông thành kẻ trộm cướp, phá gia sản nhà vua, nay đã bị bắt và bị dân đi. 


Bồ-tát suy nghĩ: “Ngay các con rắn, khi chúng không, căn, không làm hại cũng được gọi là có giới đức. 


Còn nói gì là loài người nữa? Giới trong đời này là tối thượng, không có gì cao hơn giới nữa”. Rồi họ 
dắt Bồ-tát đến trước mặt nhà vua. Vua hỏi: 


- Người này là ai vậy? 
- Đây là kẻ ăn trộm đã cướp phá gia sản của vua 
- Vậy hãy xử tội nó theo lệnh của nhà vua. 
Bồ-tát thưa: 
- Thưa Đại Vương, tôi không phải là người ăn trộm. 
- Vậy sao ngươi lại lây những đồng tiền vàng? Tắt cả được báo cáo giống cách thức ở trên. Bô-tát nói: 
- Do lý do này, tôi đi đến kết luận răng: Trong đời này, giới là tối thượng, giới là đệ nhất. Con rắn hỗ đo 
không cắn, không làm hại, cũng được gọi là có giới đức. Giới là tôi thượng, giới là tuyệt diệu. Tán thán 
giới như vậy, Bồ-tát nói lên bài kệ: 

Giới được xem chí thiện 

Giơùi vô thượng ở đời 

Hãy xem con răn độc 

Có giới không làm hại. 
Như vậy Bồ-tát với bài kệ này, thuyết pháp cho vua rồi đoạn trừ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, 
đi vào Hy-mã-lạp Sơn, chứng được năm Thăng trí và tám Thiên chứng, về sau được sanh lên cõi Phạm 
Thiên. 

-00000- 
Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì yên thân: 
- Thời ấy, hội chúng của Vua là hội chúng Đức Phật và vị Bà-la-môn tế tự là Ta vậy. 
-00000- 


87. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH DỮ (Tiền Thân Mangala) 
Ai thoát điềm lành dữ..., 


Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kế về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải. 
Truyền thuyết nói rằng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê tin, không tin Ba ngôi báu, theo ta 
kiến nhưng rất giàu có tài sản lớn. 


Một hôm, sau khi tắm .XONg, người Bả-la-môn báo đem cặp áo lại và được bảo cho biết là áo bị Con 
chuột cái căn. Người ấy suy nghĩ: “Nếu cặp áo bị chuột căn, trong nhà này sẽ có đại nạn xảy ra. Đầy là 
một điểm xấu, giống như một lời nguyên rủa. Khi áo bị chuột cắn thì không thể cho con trai, con gái, nô 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 232 of289 


f) hay các người làm công...được. Ai lấy cặp áo này, đại nạn sẽ đến với tất cả những người xung quanh. 
Ta hãy giăng nó vào nghĩa địa, chổ quăng xác chết (không thiêu, không chôn). Nhưng ta không thể giao 
cho những ngưới nô fÈ làm việc này được. Chúng có thể khởi lòng tham, laáy cặp áo và gặp nạn. Vậy ta 
hãy trao tận tay cho con trai ta đi vứt áo ”. 

Người Bà-la-môn gọi con trai và nói rõ sự việc ấy: 


- Này con thân, chớ lấy tay xúc phạm cặp áo này. Hãy lấy gậy mang cặp áo này, quăng nó vào nghĩa 
địa, rồi tăm cả đầu cho thật sạch và trở về. 


Sáng sớm ngày hôm ấy, bậc Đạo Sư nhìn xem ai có thể được Ngài hóa độ, thấy cha con ây CÓ căn duyên 
quả Dự lưu. Nhự người thợ săn thủ, Ngài ấi theo con đường thú đi và ngôi trước cửa nghĩa địa Ấy, 
phóng ra hòa quang sảu sắc của Đức Phái. Thanh niên Bà-la-môn vâng theo lời cha, mang cặp áo ây 
trên đầu một cây gậy, như mang con rắn nhà và đi đến cửa nghĩa địa. Bậc Đạo Sư nói: 

- Này thanh niên Bà-la-môn làm gì vậy? 

- Thưa Tôn giả GŒofama, cặp áo này, bị con chuột cái căn, được xem nhự là lời nguyễn rủa, được ví như 
nọc độc con rắn. Cha tôi sợ rằng nếu giao người khác quảng cặp áo ấy, lòng tham có thể khởi leân và 
lấy cặp áo, nên mới sai tôi làm việc này. Tôi câm lấy cặp áo, hứa rằng tôi sẽ quăng và sẽ tắm cả đâu. 
Tôi đền đây vì việc ấy, thưa Tôn giả Gotama. 

- VẬy ngươi hãy quăng đi. 

Thanh niên Bà-la-môn liền quăng cặp áo ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Cặp áo này thích hợp với chúng ta. 


Rồi Bậc Đạo Sư đến lượm áo ngay trước mặt chàng thanh nên. Nhưng chàng thanh niên ngăn chận bậc 
Đạo Sưr- 


- Tôn giả Gotama chớ lây, chớ láy cặp áo giống như lời nguyên rúa này. 
Bậc Đạo Sư ván cứ lây cặp áo có điểm xáu áy và đi về hướng Trúc Lám. 
Chàng thanh niên ấy vội vàng đi thật mau về nhà thưa với cha: 


- Thưa cha thân, cặp áo con quăng ở nghĩa địa, nhưng Sa-môn GŒofama, dấu con đã ngăn cản, vẫn cứ 
lây cặp áo vì cho là chúng thích hợp với Ngài và đã đi đến Trúc Lâm. 


Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Cặp áo ấy là điềm xấu, giống như lời nguyễn rủa. Nếu dùng nó, Sa-môn 
Gofama sẽ bị tai hại. Do ,vaäy, chúng ta sẽ bị chỉ trích. Ta sẽ đem cho Sa-môn Gotama nhiêu áo khác và 


bảo Ngài quăng cặp áo ấy đi ”. 


Vị Ba-la-môn cho đem theo nhiễu áo, cùng với con trai đi đến Trúc Lâm. Ti háy bậc Đạo Sư, vị ấy đến 
đứng một bên và thưa: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có thật chăng Tôn giả đã lấy một cặp áo đã bị vứt ở nghĩa địa? 


- Thật vậy, này Bả-la-môn? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 233 of289 


- Thưa Tôn giả Gotama, cặp áo áy sẽ đem lại điểm xâu. Nêu Tôn giả sử dụng nó, Ngài sẽ bị tai hại và cả 
tịnh xá cũng bị tai hại. Nêu Tôn giả không có áo mặc hay áo đấp, hãy láy những áo này và vứt cặp áo 
kia đi. 


Bậc Đạo Sư nói với người Bà-la-môn: 


- Này Bà-la-môn, chúng tôi là người xuát gia. Đôi với chúng tôi, các mảnh vải bị vứt tại các chô như 
nghĩa địa, giữa đường, trong đóng rác, chô tăm rửa, vân còn có thê dùng được. Nhưng ông đã mê tín 
điêm lành, đữ ngày nay cũng như thuở trước. 


Và theo lời yêu câu của vị áy, bậc Đạo sự kê câu chuyện quả khử. 
-00O00- 


Thuở xưa tại nước Ma-kiệt-đà, ở thành Vương Xá, có vua Ma-kiệt-đà trị nước đúng pháp. Lúc bấy giờ, 
Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bả-la-môn phương bắc. Đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị 
tiên nhân du sĩ, chứng được các Thắng trí và Thiền chứng, rồi đến sống ở Hy-mã-lạp Sơn. 


Một thời, Bồ-tát rời khỏi Hy-mã-lạp Sơn, đi đến công viên của vua Vương Xá, trú tại đây, đến ngày hôm 
sau Ngài đi vào thành đeä khất thực. Nhà vua thấy Bồ-tát, bảo gọi vào, mời ngôi trong cung điện, cúng 
dường đồ ăn và mời ở lại tại công viên. Bồ-tát ăn tại cung điện nhà vua và ở tại công viên. 


Lúc bấy giờ, trong thành Vương Xá có người Bà-la-môn làm nghề đoán tướng vải mặc. Thấy cặp áo để 
trong rương bị chuột cắn, ông ta sợ điềm chẳng lành sẽ xảy ra nên sai con trai liền đem vứt vào nghĩa 
địa, Bồ-tát đã đi đến trước, ngôi tại cửa nghĩa địa, nhặt lấy cặp áo, và đi về công viên. Chàng thanh niên 
về báo tin cho người cha biết. Người cha suy nghĩ: “Vị tu khô hạnh thân cận với vua sẽ bị tai nạn”, ông 
liền đi đến gặp Bô-tát và thưa: 


- Thưa vị khô hạnh, hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được, nếu không ngài sẽ gặp tai nạn. 
Bồ-tát nói: 


- Đối với chúng tôi, các tấm vải quăng ở nghĩa địa vẫn còn dùng được. Chúng tôi không mê tín về điềm 
lành dữ. Mê tín điềm lành dữ này không được các Đức Phật, Độc Giác Phật và Bồ-tát tán thán. Do vậy, 
bậc hiền trí không mê tín điềm lành dữ. 


Khi Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn như vậy, vị Ấy từ bỏ quan niệm sai lầm của mình và quy y với 
Bồ-tát. Còn Bồ-tát giữ thiền quán không gián đoạn, về sau được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 


-00O00- 
Sau khi kê câu chuyện quá khứ cho vị Bà-la-môn, bậc Đạo Sư nói lên bài kệ này: 


Ai thoát điềm lành dữ, 

T hoát mộng và các tướng, 
Vị lấy, Vượt qua được 

Lỗi lầm do mê tín, 

Hai ách được nhiếp phục, 
Không còn phải tái sanh. 


Như vậy, bậc Đạo Sư thuyết pháp cho vị Bà-la-môn với bài kệ này, rồi giảng về các Sự thật. Cuối bài 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 234 of289 


thuyết giảng, vị Bà-la-môn cùng với người con trai chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn vị tu khổ hạnh chính là Ta 
vậy. 


-00O0o- 


88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền Thân Sàrambha) 
Hãy nói lời tốt lành ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Xá- vệ, bậc Đạo Sư đã kế về học giới liên hệ đến lời mắng chửi. Hai câu 
chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong Tiên thân nandivisala (số 28) đã nói ở trên. 
Nhưng trong Tiên thân này, Bồ-tát là một con bò đực, tên là Sàbrambha, của một bà-la-môn trú ở 
Takkasilà, trong nước Gandhara. 


-00000- 
Nói câu chuyện quả khứ xong, bác Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc bài kệ này: 
Hãy nói lời tốt lành, 
Chớ nói lời độc ác, 
Lành thay, lời tốt lành! 
Lời ác sanh ưu não. 


Như vậy, sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Ti yên thân: 

- Lúc báy giờ, vì Bà-la-môn là Ànanda, nữ Bà-la-môn là Uppalavamà, còn Sàrambha là Ta vậy. 
-00Ooo- 

89. CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kuhaka) 

Nghe lời của người Hói..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một kẻ lừa đảo. Các chỉ tiết của câu chuyện sẽ 
được kề trong Tiên thân Uddala (số 487). 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Bà-la-môn, gần một ngôi làng nhỏ, có một người tu khổ hạnh 
lừa đáo, thuộc ngoại đạo bện tóc. Một người điền chủ làm cho người ây một cái chòi lá trong rừng để ở 
và nuôi sống kẻ â ây trong chòi với đồ ăn ngon lành. Người điền chủ tin người ngoại đạo bện tóc lừa đảo 
ẫy là người có giới đức. Vì sợ ăn trộm, một hôm, người điền chủ đem đên chòi lá của người ngoại đạo 
ấy năm trăm đồng tiền vàng, chôn dưới đất và yêu cầu người ấy coi ngó dùm. Vị tu khổ hạnh nói: 


- Thưa Hiên giả, đôi với những người xuât gia, không nên nói lời như vậy. chúng tôi không có lòng 
tham với gia sản của người khác. 


- Lành thay, Tôn giả. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 235 of289 


Người. điền chủ, tin lời của kẻ â ấy và ra đi. Kẻ ác khổ hạnh suy nghĩ: “Chừng â Ấy tiền đủ sông trọn đời 
người”. Sau một vài ngày, kẻ â ây lấy số tiền, chôn tại một chỗ bên vệ đường, rồi trở về sống tại chòi lá. 
Ngày kế tiếp, kẻ ấy đi đến nhà người điền chủ sau khi ăn cơm và nói: 

- Thưa Hiền giả, nhờ ngài, tôi đã sống đây một thời gian dài. Sống tại một chỗ quá lâu cũng như người 
sống chung đụng với loài người. Sống chung đụng là một cấu uê đối với những người xuất gia. Do vậy 
tôi sẽ ra đi. 

Nói vậy xong, dầu được yêu cầu nhiều lần, kẻ ấy cũng không muốn trở lại. Người điền chủ nói: 

- Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả hãy đi. 

Người điền chủ tiễn kẻâ ây ra tận cửa làng rồi mới trở về. Người tu khổ hạnh, đi một lát, rồi suy nghĩ: “Fa 
nên lừa dối người điền chủ này”. Nghĩ vậy, kẻ ấy cầm một ngọn cỏ giữa búi tóc và đi trở về. Người điền 
chủ hỏi: 


- Sao Tôn giả trở về? 


- Thưa Hiền giả, một ngọn cỏ từ mái nhà của Hiền giả đã mắc vào bện tóc của tôi. Người xuất gia không 
được lấy sự vật không cho. Vậy tôi trở về đem trả ngọn cỏ ấy. 


Người điên chủ nói: 
- Tôn giả hãy vứt ngọn cỏ rôi đi. 


Và nghĩ: “Vị này không lấy gia sản của người khác dù chỉ một ngọn cỏ. Ôi, Tôn giả này thật tế nhị đối 
với ta”. Người chủ điên sanh tịnh tín, đảnh lễ kẻ ây, rôi từ biệt. 


Lúc bây giờ, vì mục đích buôn bán, Bồ-tát đi đến biên địa, và ở tại trú Xứ ây. Nghe lời người tụ khổ 
hạnh nói. Bồ- tát suy nghĩ: “Chắc hăn kẻ ác khổ hạnh này có lấy tiền bạc gì của người điền chủ này”. Bồ- 
tát hỏi người điền chủ: 

- Này bạn, bạn có giao cái gì cho người tu khổ hạnh này giữ không? 

- Thưa bạn, tôi có giao cho vị ấy giữ năm trăm đồng tiền vàng. 

- Vậy hãy tìm kiếm số tiền ấy. 


Người điên chủ đi đên chòi lá, tìm khoâng thây sô tiên, liên trở vê hêt sức nhanh báo cho Bô-tát là tiên 
không còn nữa. 


Bồ tát nói: 


- Không có ai khác lấy tiền vàng của bạn ngoài tên khổ hạnh bện tóc lừa đảo. Chúng ta hãy đuôi theo bắt 
lây nó. 


Họ chạy đuôi theo, bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo, đánh nó và bảo nó đem trả tiền vàng. Thấy số tiền 
vàng đã được trả lại, Bô-tát khinh bỉ nói với tên tu khô hạnh: 


- Ngươi thật không dính một ngọn cỏ, mà lại dính đến năm trăm đồng tiền vàng! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 236 of 289 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Nghe lời của ngươi nói, 
Lời nhẹ nhàng êm dịu, 
Không dính đến ngọn cỏ, 
Mà dính năm trăm vàng. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 
- Này kẻ bện tóc gian đối kia, chớ làm như vậy nữa. 


Khuyên giáo, và khiển trách kẻ ấy xong, Bôồ-tát sống làm các công đức đến lúc mạng chung, Bồ-tát đi 
theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới lừa đảo mà trong quá khứ cũng đã lừa đảo rồi. 
Rôi bậc Đạo Sư nhận diện Tiển thân: 
- Lúc ấy, người tu khổ hạnh lừa đảo là Tỷ-kheo lừa đảo này, còn người hiên trí là Ta vậy. 
-00O0o- 
90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền Thân Akatannu) 


Ai trước được làm lành..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Ông Cấp Cô Độc. Tương truyền, một người 
triệu phú sông tại biên địa là một người bạn của Ông Cấp Cô Độc, nhưng hai người chưa từng gặp 
nhau. Một hôm người bạn này chất đây năm trăm cỗ xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm 
công: 


- Các bạn hãy đi. Đem hàng hóa này đến Xá-Vệ, bán trước mặt ông Cấp Cô Độc là người bạn của 
chúng tôi và đem về hàng hóa nhận được do đổi hàng. 


Họ váng lời dặn của vị triệu phú áy ấi đến Xá-Vệ sắp vị đại triệu phú, trao tặng phẩm và trình bày sự 
việc. VỊ đại triệu phú tiếp đón họ niềm nở, cho họ chỗ ở và tiễn tiêu, hỏi thăm người bạn có được an lạc 
không, rồi bán các hàng hóa, và giao cho họ hàng hóa trao đổi. Rồi họ đi về biên địa, báo cáo sự việc 
lên vị triệu phú. 


Một thời gian khác ông Cấp Cô Độc, như lần trước cho đánh năm trăm cỗ xe đến biên địa. Những 
người của ông Cáp Cô Độc đên biên địa, đem theo tặng phâm, đi đền gặp vị triệu phú sông ở biên địa. 
Ông này nói: 


- Các người từ đâu đên? 


- Chung tôi từ Xá- Vệ đến, là những người háu cận của ông Cáp Cô Độc, người bạn của ông. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 237 of289 


- Cáp Có Độc, người nào cũng có tên như vậy! 


Rồi ông cười mỉa mai họ, nhận lây quà tặng, và bảo họ đi mà không cho họ chỗ ở và tiên tiêu. Vì vậy họ 
tự bản các hàng hóa, mang các hàng hóa trao đổi, rồi đi về Xá- Vệ và bảo cáo sự việc cho vị triệu phú. 


Rồi người triệu phú ở biên địa, một lần nữa, như lần trước, cho đánh năm trăm cễ xe đến Xá-Vệ. Các 
người thuộc hạ mang quả tặng đến gặp vị đại triệu phú. Tháy họ, người nhà ông Cáp Cô Độc liên thưa: 


- Thưa ông chủ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ ở, cơm ăn và tiên tiêu. 


Nói xong, họ đưa các cô xe của những người áy ra khỏi thành, bảo họ tháo xe tại một chô đã lựa chọn 
và nói: 

- Các bạn hãy ở đáy. Từ nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn cháo, cơm và tiên tiêu. 

Nói xong họ đi, họp các người làm công lại, lúc mứa đêm vào canh giữa, họ đên cướp năm trăm cô xe, 
cướp sạch áo mặc, áo đấp, đánh đổi các con bò, tháo bánh xe ra khỏi các cỗ xe, đặt các cỗ xe xuống 
đất, lấy các bánh xe, rồi bỏ đi. Những người tru ở biên địa chỉ còn làm chủ một cái áo mặc, khoảng còn 


gì cả, sợ hãi chạy mau đi trồn và trở về biên địa. 


Những người nhà triệu phú bảo cáo sự việc ấy lên vị triệu phú Cấp Cô Độc. Đại triệu phú nghĩ: “Đây là 
một câu chuyện quan trọng có thể trình bậc Đạo Sư”. 


Ông Cấp Cô Độc đi đến bậc Đạo Sư, tường thuật tỉ mỉ đâu đuôi câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ nay, kẻ ở biên địa ấy có hạnh như vậy. Trong quá khứ kẻ ấy cũng đã có 
hạnh như vậy rồi. 


Nói xong, theo lời yêu câu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một người triệu phú có tài sản lớn ở Ba-la- 
nại. Một người triệu phú ở biên địa là một người bạn chưa bao giờ thây mặt của Bô-tát. (tât cả đêu giông 
như câu chuyện hiện tại trên). Được những người của mình báo cáo: 
- Đây là việc chúng tôi làm hôm nay. 
Bồ-tát nói: 
- Do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình, nên về sau họ phải gặp sự việc như vậy. 
Nói vậy xong, trước hội chúng tụ họp, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này: 

4i trước được làm ơn, 

Không biêt đáp ứng lại, 

Về sau, việc xảy đến, 


Không tìm được người giúp. 


Như vậy với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp, và trọn đời làm các công đức như bố thí v.v... rồi đi theo 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 238 of289 


nghiệp của mình. 
-00Ooo- 
Sau khi kể lại pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Ti yên thân: 
- Người ở biên địa thời ấy là người ở biên địa hiện nay, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 


-00O0o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 239 of289 


4.10 PHẢM LITTA 
91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ĐỘC (Tiền Thân Litta) 


Thuốc độc được xoa bôi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói, 
lúc bấy giờ, phân lớn các Tỷ-kheo nhận được y v.v... có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử 
dụng bôn vật dụng không suy nghỉ, họ không thoái khỏi đọa xứ địa ngục, súc sanh. Bậc Đaïo Sư biết 
được việc này, liên dùng nhiêu phương tiện thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử 
dụng bốn đô vật mà không suy nghĩ: 


- Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không được sử dụng bốn đô vật cân thiết mà không suy nghĩ. Do vậy, từ 
nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng. 


Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ: 
- Ở đây, các Tỷ-kheo có suy tư, khi sử dụng y, cốt đề ngăn ngừa lạnh. 
Sau khi đặt ra các điểu lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc Đạo Sư kết luận: 


- Này các Tỷ-kheo, cần suy nghĩ như vậy, mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc nhận các vật dụng 
cũng giống như thọ dụng nọc độc con răn. Các người xưa vì không suy nghỉ, không biêt sự nguy hiêm, 
đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín muôi phải chịu thông khô. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuớ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình có gia sản lớn, khi 
đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi con súc sắc. Một người chơi con súc sắc khác có tánh 
lừa đảo, chơi với Bồ-tát; khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, ,không xóa bỏ bản chơi. Nhưng khi người khác 
hơn, nó liên đưa con súc sắc vào miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết được việc làm 
của nó, Bô-tát nói: 


- Thôi được, ta có cách. 


Bồ-tát đem những con súc sắc về nhà, xoa thuốc độc, phơi khô, đi đến gần nó và rủ nó chơi. Kẻ kia bằng 
lòng, và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với Bồ-tát, thấy mình bị thua, nó liền bỏ một con súc sắc vào 
trong miệng. Bỏ-tát thấy nó làm như vậy, liền nói: 


- Hãy nuôt đi. Sau ngươi sẽ biệt cái này là gì! 
Rôi Bô-tát đọc câu kệ này đê trách móc nó: 


1ì huốc độc được xoa bồi, 
Đốt cháy thật mãnh liệt, 
Ngươi nuốt Con súc sắc, 
Nào đâu có biết vậy, 
Nuốt, hãy nuốt nữa đi, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 240 of289 


Kẻ chơi ác độc kia, 
Cuối cùng, ngươi sẽ bị, 
Đau đớn cực thống khổ. 


Khi Bồ-tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thắm vào kẻ chơi súc sắc lừa đảo, mắt nó xoay tròn, thân cúi 
quặp và té xuống đất. Bồ-tát nói: 


- Thôi ta sẽ cứu ngươi sống lại! 
Bồ-tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó nôn ra, rồi cho nó ăn bơ chín, 


mật, đường v.v... Khi nó bình phục, Bồ-tát khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ-tát tiếp tục trọn 
đời làm công đức bồ thí v.v... và theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi kề pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các T)-kheo thọ dụng các đô vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng thuốc độc không suy nghĩ 
Rôi bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, người hiển trí chơi súc sắc là Ta vậy. 

-00O00- 
92. CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT (Tiền Thân Mahàsàra) 
Chiến trận cần anh hùng... , 
Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những nữ nhân ở cung 
vua Kosala suy nghĩ như sau: “Đức Phật ra đời thật khó. Cũng vậy, được làm người với các căn đây đi 
thật khó. Dâu chị cm ta có thân người này trong một thời có Đức Phật, chị em ta vân không được đi đến 
tỉnh xá như ỷ muốn, không được nghe pháp, cúng dường hay bố thí. Chúng ta sống như bị quăng trong 
một cải hộp. Chị em ta hãy yêu cẩu nhà vua cử cho một Tỷ-kheo xứng đáng thuyết pháp cho chị em 1a: 
Khi nghe pháp, chị em ta có thể học làm các công đức như. bồ thí v.v... Như vậy, với thời gian ngắn ngủi 


này, chị em ía sẼ CÓ kết quả lới ích”. Tất cả bọn cùng đi đến đức vua và nói lên sự suy tư của mình. Nhà 
vua chấp thuận. 


Một hôm, vua muốn đi dạo chơi ở một công viên, và bảo người giữ vườn dọn dẹp sạch sẽ. Trong khi dọn 
đẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thấy bậc Đạo Sư ngồi dưới một gốc cây, liền đi đến hầu vua và 


thưa: 


- Thưa thiên tử, công viên đã được dọn dẹp saich sẽ. Nhưng tại đấy, dưới một gốc cây, Đức Thể Tôn 
đang ngồi. 


Vua nói: 
- Tốt lắm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc Đạo Sư. 


Rồi vua ngự lên cô xe có trang hoàng đẹp đề, đi đên công viên và yết kiến bậc Đạo Sư. Lúc bảy giờ, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 241 of289 


Chattapani, một nam cư sĩ đã chứng quả Bất lai, đang ngồi nghe pháp từ bác Đại Sư. Khi thấy H41 Cứ 
sĩ ấy, vua ngắn ngại, đứng một lát, suy nghĩ: “Nếu là người độc ác, người này đã không ngôi nghe pháp 
từ bậc Đạo Sư. Vì không phải là người độc ác, nên nó mới làm như vậy ”. 

Nghĩ XOHg, nhà vua đi đến gân bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngôi xuống một bên. Nam cự sĩ, vì sự kính trọng 
đôi với Đức Phật, không đứng dậy hay đảnh lễ vua. Vua không hoan hỶ với vị ấy. Biết được nhà vua 
không hoan hỉ đối với nam cư sĩ ấy, bậc Đạo Sự nói lên công đức của vị ấy: 


- Thưa Đại Vương, nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng đã được trao truyền và đã xa lìa các dục. 


Vua nghĩ: “Chắc chắn người này không thể là người tâm thường, vì bậc Đạo Sư tán thán công đức”. 
Vua hỏi: 


- Này nam cư sĩ, nếu có cân gì hãy nói cho ta biết. 

Nam cư sĩ nói: 

- Tốt lành thay! 

Vua nghe Pháp từ bậc Đạo Sư xong, thân phía hữu hướng v phía Ngài rồi ra đi. 

Một hôm, sau khi ăn sáng, câm dù đi đến Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy liền gọi đến và nói: 


- Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều. Các nữ nhân của Ta muốn nghe và học Chánh pháp. 
Lành thay, nêu ông nói pháp cho họ. 


- Thưa thiên tử, thật không thích hợp để những người tại gia nói cho nội cung của vua. Việc ấy chỉ thích 
hợp với các Tôn giả xuát gia. 


Vua nói: 
- Người này nói sự thật. 
Vua liên bảo người áy ra đi, rồi cho gọi các nữ nhân, và nói: 


- Này các hiên nữ, ta sẽ đi đến bậc Đạo Sư và xin cử một Tỷ-kheo thuyết pháp cho các hiển nữ. Trong 
tám mươi đại đệ tử, ta sẽ xin qi2 


1á át cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn Tì TƯỞNG lão Ảnanda, vị Chưởng khô Chánh pháp. Vua ấi 
đến gặp bậc Đạo Sư, đảnh lễ, ngôi xuống một bên và thưa: 


- Bạch Thế T ôn, các nữ nhân trong cung của trẫm muốn nghe pháp và học pháp từ Trưởng lão Ảnanda. 
Lành thay, nêu Trưởng lão áy có thê thuyết pháp cho những người trong cung của trâm. 


Bậc Đạo Sư bằng lòng chấp nhận cho Trưởng lão Ảnanda. Từ đấy về sau, các nữ nhân của vua nghe 
pháp và học pháp từ Trưởng lão Ananda. 


Một hôm, một viên ngọc trên khăn vua bị mắt. Vua biết được viên ngọc bị mắt, cho gọi các đại thân và 
ra lệnh bắt tất cả mọi người trong nội cung để tìm cho ra viên ngọc trên khăn. Các đại thân bắt đâu từ 
các nữ nhân, tra hỏi viên ngọc trên khăn, họ làm phiên nhiễu rất nhiễu người nhưng không tìm ra. Hôm 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 242 of289 


ấy, Trưởng lão Ànanda vào cung điện vua. Trước kia, khi các nữ nhân thấy Trưởng lão họ đều hoan hí 
nghe pháp, học pháp. Lân này họ không được như vậy, tất cả đếu sâu ưu. Khi Trưởng lão hỏi vì sao 
hôm nay họ lại như vậy, họ trả lời: 

- Thưa Tôn giả, đức vua đã mất viên ngọc trên khăn. Và đức vua ra lệnh các đại thân bắt đâu tra hỏi từ 
các nữ nhân để tìm ngọc, làm phiên nhiễu mọi người ở trong cung. Chúng tôi không biết những gì sẽ 
xảy ra cho ai. Do vậy, chúng tôi ưu phiển. 

Trưởng lão nói an tỉi họ: 

- Chớ lo nghĩ việc ấy nữa. 

Rồi Trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngôi trên ghế đã soạn sẵn, và hỏi: 


- Thưa Đại Vương, tôi nghe nói Đại Vương mắt viên ngọc phải không? 


- Thưa Tôn giả sau khi bất tát cả mọi người ở trong cung, và làm phiên nhiêu chúng, tôi ván chưa có thê 
từm được. 


- Thưa Đại Vương, không cần phiên nhiễu đông người, vẫn có phương cách tìm ra viên ngọc. 
- Cách thức nào vậy, thưa Tôn giả? 

- Thưa Đại vương, bằng cách cho một nắm rơm. 

- Cho nắm rơn để làm gì vậy, thưa Tôn giả? 


- Thưa Đại [ương, với những đi bị ngài nghỉ ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi người một nắm rơm hay cục 
đất sét và nói: -Ngày mai, vào sảng sớm, hãy đem cái này và đặt tại chỗ ấy. Người nào lấy ViÊn ngọc sẽ 
đặt nó Irong năm rơm hay cục đất sét mang lại. Nếu Tigày đâu họ mang lại thì rất tốt. Nêu không, ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, họ cũng phải mang lại. Như vậy, đại chúng không bị phiên nhiễu, và ngài có thể 
lấy lại được viên ngọc ”. 


Nói vậy xong, Trưởng lão ra về. Vua làm theo lời dặn, nhưng ba ngày qua, không ai đem lại viên ngọc. 
Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hỏi: 


- Thưa Đại Vương, viên ngọc đã được đem lại chưa? 
- Thưa Tôn giả, chưa. 


- Vậy Đại Vương, trong sân lớn, tại moái chỗ kín hãy cho đặt một cái ghè nước lớn, đồ đây Hước, treo 
XUIg quanh một cải màn. Rồi ra lệnh cho mọi người lưi tới trong nội cung, đàn ông và cả đàn bà, phải 
cởi áo ngoài, lần lượt ấi vào trong màn một mình, rửa tay rồi ẩi ra. 


Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra ấi. Nhà vua làm như lời dặn. Kẻ ăn cắp hòn ngọc suy nghĩ: 

“VỊ Chưởng khố Chánh pháp đã năm lấy vấn để này, nễu không từn ra được viên ngọc sẽ không bỏ 
cuộc. Nay đã đến lúc cần phải đem trả lại viên ngọc”. Nghĩ vậy, nó giấu viên ngọc trong người, đi vào 
Irong tấm màn, bỏ rơi ngọc vào ghè nước rồi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, người ta đỗ nước 
và tìm được viên ngọc. Vua nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 243 of289 


- Nhờ Trưởng lão, không phiên nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. 
Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong cung cũng bằng lòng và nói: 
- Nhờ Trưởng lão, chúng tôi thoát khỏi đau khổ lớn. 


Câu chuyện nhờ uy lực của Ảnanda họ đã tìm ra viên ngọc trên khăn vua được toàn kinh thành và 
chúng Tỷ-kheo biết. Các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường tán thản công đức của Trưởng lão: 


- Thưa các Hiển giả, nhờ nghe nhiều, nhờ bác học, nhờ thiện xảo phương tiện của Trưởng lão Ảnanda, 
đại chúng không bị phiên nhiêu, với phương tiện, viên ngọc được từm lại. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây luận bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ-kheo, không phải nay đô vật gì đã vào tay người khác, lại tìm được là nhờ Ảnanda. Thuở 
trước, các bậc hiển trí không làm phiên nhiễu đại chúng, chỉ với phương tiện, tìm được đô vật đã đi vào 
tay của loài vật. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmandatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bô-tát đạt sự thuân thục trong tât cả các nghê, và 
trở thành vị đại thân của vua ây. Một hôm, nhà vua cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo, đi đên công 
viên, sau khi dạo chơi g1ữa rừng xong, lại muôn đi chơi trong nước. 


Vua đi xuống một hồ nước dành cho vua, và gọi các cung nữ cởi caùc vàng ngọc, trang sức trên đầu, 
trên cô, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp và giao các nữ tỳ trông coi rồi đi xuống hồ. 


Khi ấy, có một con khỉ cái ở công viên, ngồi giữa các cành cây, thấy bà hoàng hậu cởi các đồ trang Sức, 
bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp. Con khỉ cái muôn đeo dây chuyền bằng ngọc của hoàng 
hậu, ngồi nhìn, chờ xem khi nào người nữ tỳ lơ đệnh là nó đánh cắp. 


Người nữ tỳ canh gác, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rồi lại bắt đầu ngủ gật. Con khỉ cái biết người nữ tỷ 
đã lơ đênh, liền leo xuống mau như gió, lây sợi dây chuyển lớn đeo cô, lêo lên xuống mau như gió, ngôi 
núp giữa các cành cây. Rồi sợ các con khỉ cái khác thấy, nó giấu sợi dây chuyền vào một cái lỗ cây và 
ngôi canh gác với dáng điệu bình tĩnh. 


Người nữ tỳ tỉnh dậy, không thấy sợi dây chuyền, quá run sợ, không thấy có cách gì khác liền la to: 

- Có người đàn ông lấy cắp sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn. 

Những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, nghe người nữ tỳ la, liền báo cho vua biết. Vua ra lệnh 
bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên, đi tìm tên ăn trộm khắp nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái, 


nghe tiếng la, liền hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, các người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm bèn đuôi theo, bắt 
nó, đánh nó, và nói mỉa mai: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 244 of289 


- Đô ăn trộm ác độc kia, ngươi lây cắp đô trang sức đất tiên như vậy đề làm gì? 


Người dân quê suy nghĩ: “Nếu ta nói không lấy, mạng sống ta hôm nay không còn nữa. Chúng sẽ đánh 
và giêt ta. Vậy ta hãy nhận là có lây”. Nó nhận có lây, liên bị trói và dẫn đên vua. Vua hỏi nó: 


- Có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? 

- Thưa thiên tử, tôi có lấy. 

- Nay vật ấy ở đâu rồi? 

- Thưa thiên tử, vậy quý giá đối với tôi, tôi lấy để làm gì? Tôi là người từ trước không bao giờ có được 
cái giường chiếc ghế. Nhưng người triệu phú bảo tôi lây đồ trang sức đất tiễn ấy. Tôi lẫy và giao cho 
ông ta rồi. Ông ta biết đồ trang sức ấy. 

Vua truyền gọi người triệu phú và hỏi ông có lấy đồ trang sức quý giá từ tay người dân quê ấy không. 

- Thưa thiên tử, có. 

- Đồ ấy ở đâu rồi? 

- Tôi đã đưa cho người có vấn tế tự của ngài. 

Người cố vấn tế tự được gọi và được hỏi như trước. Ông thú nhận có lấy và đưa cho người nhạc trưởng. 
Người nhạc trưởng bị gọi và hỏi, liền khai đã đưa cho một người kỹ nữ như là một món quà tặng. Người 
kỹ nữ bị hỏi, trả lời cô không lấy. Trong khi hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, Vua nói: 

- Nay hết giờ rồi, ngày mai tiếp tục việc này. 

Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thành. 

Lúc â ây Bồ-tát suy nghĩ: “Đồ trang sức này bị mắt ở trong công viên. Kẻ dân quê này ở ngoài công viên 
và cửa có lính gác thì không thể vào trong công viên cũng không thể lấy và chạy trốn ra ngoài được. 
Người nghèo khổ này nói: Tôi đã đưa cho người triệu phú, có lẽ vì để tự giải thoát cho mình thôi. Con 
người triệu phú nói: Tôi đã đưa cho người cô vấn tế tự, có lẽ vì muốn làm cho kẻ ấy thành đồng lõa để 
cùng được thoát ra. Còn người có vấn tế tự nói: Tôi đã đưa cho người nhạc trưởng, có lẽ vì nghĩ răng 
nhờ người nhạc trưởng, sẽ sông vui trong nhà tuø. Người nhạc trưởng nói: Tôi đã cho người kỹ nữ, với 
hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ ở trong tù. Cả năm người này không thê là người 
ăn trộm. Trong công viên có nhiều loài khi. Vật trang sức có leõ đã rơi vào tay một con khi cái!”. 


Nghĩ vậy, Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm kiếm ai đã làm việc 
này. 


Vua chấp thuận, giao những người ăn trộm cho Bồ-tát. Bồ-tát cho gọi những người làm công và bảo: 


- Hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lóng tai nghe họ nói những gì và báo 
cho ta biết. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 245 of289 


Nói xong, Bô-tát ra đi, và các người ây làm theo lời dặn. Trong khi cả năm người đang ngôi tù, người 
triệu phú nói với người dân quê. 


- Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau. Vậy sao ngươi nói ngươi đưa 
cho ta đồ trang sức ấy? 


- Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đầu với chân bằng lõi cây được 
gọi là quí giá. Tôi nghĩ tôi nương nhờ vảo ông mới được giải thoát, nên tôi nói vậy. Mong ông chủ chớ 
giận tôi. 

Người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú: 

- Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề đưa cho ông? 


- Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế. Nếu chúng ta cùng đứng với nhau, thời sự 
việc sẽ được giải quyêt mau chóng! Do nghĩ vậy nên tôi đã khai như vậy. 


VỊ nhạc trưởng nói với người có vấn tế tự: 

- Này Bà-la-môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? 

- Tôi nghĩ rằng nhờ ông, tôi seõ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi nói vậy. 
Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: 


_ Này người nhạc trưởng độc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông, trước đây ông cũng chưa 
bao giờ đến với tôi. Vậy ông đưa tôi vật trang sức khi nào? 


- Này chị, chị phân nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một nhà. Hãy hoan hỉ 
sông cho được thoải mái! Do nghĩ vậy nên tôi khai cho chị. 


Bồ-tát nghe câu chuyện â ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm người ấy không phải ăn trộm; 
chắc con khi cái đã lấy đô trang sức, và tìm một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bằ- 
tát sai làm nhiều đồ trang sức bằng chuỗi haït, cho bắt một số khỉ cái trong vườn, cho chúng đeo các đồ 
trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cô rồi thả chúng ra. Trong khi ấy con khỉ cái ăn trộm 
kia vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bồ-tát ra lệnh cho họ: 


- Các người hãy đi, và dò xét rình xem tất cả bầy khi cái. Khi nào thấy dỗ trang sức ở con khi cái nào, 
hãy dọa nó và lây lại đồ trang sức. 


Những con khỉ cái ây được cho các đô trang sức, tự mãn, tự hảo, đi qua đi lại trong công viên, đi đên 
con khỉ cái ăn trộm kia và nói: 


- Này, xem đô trang sức của chúng ta! 
Con khỉ cái kia, không dăn nôi lòng ganh ty, liên nói: 


- Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy! 


` 
D` 


Rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy liền tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 246 of289 


trang sức ra, rôi mang vê cho Bô-tát. Câm lây đô trang sức ây, Bô-tát đem dâng vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, năm người ấy không phải là ăn trộm. Chính con khỉ cái trong vườn đã lấy đồ trang 
Sức này. 


Vua nÓI: 


- Thưa bậc Hiền trí, làm sao bậc Hiền trí biết được là chính con khi cái ấy tự tay lấy chuỗi ngọc? Làm 
sao bậc Hiền trí lấy chuỗi ngọc lại được? 


Bồ-tát kế lại toàn bộ câu chuyện, nhà vua rất bằng lòng và nói: 
- Cầm đầu các chiến trường, cần phải có những anh hùng. 
Vua thưởng cho Bồ-tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ: 
Chiến trận, cần anh hùng, 
Khuyên bảo, cần bình tĩnh, 


Ăn uông, cần bạn thân, 
Gặp việc, cần hiền trí. 


Như vậy, nhà vua tán thán Bồ- tát, đề cao Bồ-tát, và cúng dường Bồ-tát bảy món báu. Vâng theo lời 
khuyến giáo của Bồ-tát, vua sống trọn đời làm các công đức, rời đi theo nghiệp của mình. 


-00O0oo- 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nói lên công đức của Trưởng lão, và nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giò, vua là Ànanda, còn đại thân hiển trí là Ta vậy. 

-00O00o- 
93. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiên Thân Vissàsabhojana) 


Chớ tin người thân tín... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân. Nghe nói, trong thời 
ấy, các TỶ 3-kheo phân lớn tự bằng lòng với bốn vaät dụng do các bà con cúng dường, và thọ dụng các 
vật ấy mà không suy tư, viện lẽ răng khi còn là cư sĩ, họ đã nhận đô vật từ mẹ hay từ cha từ anh em hay 
từ chị em, từ mẹ nhỏ hay từ cha nhỏ, từ chủ cậu hay từ đì cô. 


Bậc Đạo Sư nghe việc này, nghĩ rằng cân phải cho các Tỳ-kheo một bài thuyết pháp. Vì thế Ngài họp 
các T}-kheo lại và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, dâu người cho là những người bà con hay những người khác, Tỷ-kheo cần phải suy 
tư khi thọ dụng bốn đồ vật. Thọ dụng không suy tw, khi đúng thời, Tỷ-kheo không thể thoát khỏi tái sanh 
làm Dạ-xoa hay ngạ quỷ. Thọ dụng các đồ vật không Suy ft cũng giống như thọ dụng thuốc độc. Và 
thuốc độc, dẫu từ người cho là người thân tín, vân giết chết được. Thuở xưa, có chúng sanh thọ dụng 
thuốc độc do bạn thân tín cho, và đã đi đến mạng chung. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 247 of289 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00Ö00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-lai-nại, Bồ-tát là một vị triệu phú giàu có. Bồ-tát có một 
người chăn bò, khi đến mùa lúa chín, kẻ ấy liền bắt các con bò lại, dắt chúng vào rừng làm một cái 
chuồng bò và sống tại đấy để chăn giữ chúng. Thỉnh thoaông, kẻ ấy mang sữa về cho vị triệu phú. 
Không xa chuồng bò bao nhiêu, có con sư tử trú tại đấy. Các con bò cái, vì sợ hãi sư tử, nên sữa khô 
cạn, không có nhiều. Một hôm, khi người chăn bò đem bơ chín cho vị triệu phú, vị ấy hỏi: 
- Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy? 
Người chăn bò nói rõ lý do. 
- Này bạn, con sư tử ấy có ái mộ ai không? 
- Thưa ông chủ, nó thân ái với con nai cái. 
- Vậy bạn có thể bắt được con nai cái không? 
- Thưa ông chủ, được. 
- Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn xoa đi xoa lại, bắt đầu từ trán đến hết cả lông trên thân 


nai, để cho khô, sau hai ba ngày hãy thả con nai cái ra. Con sư tử vì luyến á ái con nai cái, sẽ liêm thân nó 
và sẽ đi đến mạng chung. Hãy lấy da, móng răng và mỡ con sư tử rồi đem lại đây. 


Nói xong, Bồ-tát đưa thuốc độc và bảo kẻ ấy đi. Người chăn bò đặt lưới, bắt được con nai cái và làm 
như đã được dặn. Con sư tử thấy con nai cái, với lòng luyến ái mạnh, liếm thân COn nai cái, và mạng 
chung. Người chăn bò lấy da sư tử v.v... và đi đến Bồ-tát. Ngài biết sự việc xảy ra, liền nói: 


¬ Không nên luyến ái người khác. Con sư tử, vua các loài thú, có sức mạnh như vậy, nhưng do ái nhiễm 
nên quá thân mật, liếm thân con nai cái, ăn phải thuốc độc và mạng chung. 


Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp, và đọc bài kệ này: 
Chớ tin người thân tín, 
Chớ tin người không thân, 


Do tin, sợ hãi đến, 
Như sư tử, nai cải 


Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức bó thí v.v... rồi đi theo nghiệp 
của mình. 


-00O00- 
Sau khi kể cấu chuyện quả khứ, bậc Đạo Sư nhận diện Tỉ ïên thân: 
- Lúc bấy giò, người triệu phú là Ta vậy. 


-00O0o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 248 of289 


94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiên Thân Lomahamsa) 
Nay nóng ran lạnh buốt..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần T)-xá-ly, bậc Đạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo 
pháp của Sát-đê-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị tải sanh làm thân A-tu-la 
Kalakanjaka thường bộ hành trong ba vòng tường của T)-xá-ly, chỉ trích bậc Đạo Sư và nói: 


- 9a-môn GŒofama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng với bậc thánh. Sa- 
môn ấy thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết 
pháp cho một mục tiêu đặc biệt, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. 


Rồi trong khi Tôn giả xá-lợi-phất đi khất thực, nghe lời chỉ trích của kẻ ấy như vậy, và khi trở vê, Tôn 
giả báo cáo sự việc áy lên Thê Tôn. Ngài nói: 


- Sunakkhatta phân nộ và ngu sỉ. Do phân nộ, nó không biết khi nói rằng: Pháp ấy không có thể dẫn 
người thực hành đến tận điệt khô đau, như vậy tức là tán thản công đức của Ta. Này Xá- lợi-phất, Ta có 
được Sáu Tỉ haỏng Trí, đấy là pháp thượng nhân của Ta. Ta có Mười Lực, có Bốn Vô sở úy, có trí biết 
bốn sanh hữu, và có trí biết năm sanh thú. Đấy là pháp thượng nhân của T: a. Ta có pháp thượng nhân 
như vậy: Ai nói rằng: Sa-môn Gofama không có pháp thượng nhân, người ấy, nếu không chấm dứt lời 
nói ấy, nếu không chấm dứt tâm ấy, nếu không từ bỏ tà kiến ấy, sẽ bị rơi vào địa ngục. 


Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc Đạo Sư nói thêm: 


- Này Xá- lợi-phất, nghe nói Sunakkhatta ưu thích tà khổ hạnh khó hành trì của Sái-để- by Kora, do ưu 
thích tà khô hạnh nên nó không thể tịnh tín đối với Ta. Cách đây chín mươi mối kiếp, Ta sống đời Phạm 
hạnh gồm có bồn phân, để suy tự tìm hiểu tà khổ hạnh ngoại đạo thật sự có căn bản chân lý hay không. 
Là người tu khổ hạnh, Ta íu khổ hạnh đệ nhất. Là người hạnh trì thô thực, Ta tu hạnh thô thực đệ nhái. 
Là người hành trì yếm ly, Ta tu hạnh yêm ly đệ nhất. Là người hành trì hạnh viễn ly, Ta tu hạnh viễn ly 
đệ nhát. 


Sau khi nói như vậy, theo lời yêu cáu, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, chín mươi mốt kiếp về trước, để suy xét tìm hiểu về khổ hạnh ngoại đạo, Bè- tát đã xuất gia 
làm vị tà mạng ngoại đạo, sông lõa thể, thân lắm đây bụi, sống viện ly cô độc, thấy người liền chạy trôn 
như con nai, ăn các thứ đại bât tịnh như cá thúi, phân bò v.v.. . Để giữ mình không phóng dật, Bồ-tát 
sống trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng. Sông tại đấy, vào mùa đông có tuyệt, trong những đêm 
giữa các ngày mùng tán (ngay thứ tám, trước và sau rằm), Bôồ-tát đi ra khỏi lùm cây, sống ngoài trời, khi 
mặt trời mọc, Bồ-tát vô lùm trở lại. Ban đêm, Bồ-tát bị ướt vì ngài ở ngoải trời tuyết. Ban ngày, Bồ-tát 
cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi từ lùm cây. Như vậy, ngày đêm, Bồ-tát cảm thọ khổ đau vì lạnh. 
Trong cuối tháng mùa hạ, ban ngày, Bồ-tát bị đốt cháy bời ánh năng mặt trời; cũng vậy, ban đêm, Bồ-tát 
bị nóng nực ở trong lùm cây không có gió, vì thê mô hôi thoát chảy từ thân ngài. Câu kệ này từ trước 
chưa từng được nghe, khởi lên trong trí ngài: 


Nay nóng ran, lạnh buối, 

Cô độc, trong rừng hiêm, 
Ngồi trần trường, không lửa, 
An sĩ tìm chân lý. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 249 of289 


Như vậy Bồ-tát suốt đời sống khổ hạnh khắc nghiệt với đầy đủ bốn phần (thời học tập, thời gia chủ, thời 
tôn giáo, thời Sa- -mồn), khi lâm chung, ngài thấy tướng địa ngục khởi lên, biết được khổ hạnh này không 
có kết quả. Ngay lúc ây, ngài phá vỡ tà kiến của mình, nắm giữ chánh tri kiến, và tái sanh lên thiên giới. 


-00O0o- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì yên thân: 
- Lúc báy giò, Ta là vị tà mạng ngoại đạo. 
-00O00- 
95. CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN (Tiền Thân Mahàsudassana) 
Các hành là vô thường..., 


Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niễt-bàn vô dư y, bậc Đạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão 
Ananda: - Thể Tôn chớ nhập Niêt-bàn tại thành phô nhỏ tôi tàn này. 


Khi Như Lai trú Kỹ Viên, Ngài suy nghĩ: “Trưởng lão Xá-lợi-phất sanh ở làng Nàlaka, đắc Niễt-bàn vô 
dự y ở Varaka, vào đêm răm Kattika. Còn đại Mục- kiên-liên mệnh chung cũng vào tháng Kattika, trong 


phần trăng tôi. Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc Niết-bàn vô dự y. Ta sẽ đắc Niễt-bàn vô dự y ở 
Kusinàra `. 


Rồi bậc Đạo Sư tiếp tục bộ hành, đi đến đấy và nằm không dậy nữa trên chiếc giường, đầu hướng về 
phía bắc, giữa hai cây Sàla. Rôi Trưởng lão Ànanda yêu câu Thể Tôn: 


- Bạch Ti hề Tôn, Thế Tôn chớ diệt độ tại thành phố nhỏ tôi tàn này, tại thành phố nhỏ hoang vụ này, tại 
thành phố nhỏ ngoại ô này. Thê Tôn hãy diệt độ tại một trong những thành phô lớn nhự Vương Xá v.v... 


Bác Đạo Sư nói: 
- Này Anànda, chớ nói đây là một thành phố nhỏ tôi tàn, thành phố nhỏ hoang vu, thành phô nhỏ ngoại 
ô. Thuở xưa, trong thời vua Chuyển luân Thiện kiến, Ta đã sống trong thành phố này. Lúc ây, thành phố 
này là một đô thị vĩ đại, đươiïc bao bọc với những bức tranh bằng châu bảu, dài đến mười hai dặm. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của Trưởng lão, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 

-00O00- 
Lúc ấy, hoàng hậu Subhaddà (Thiện tường) thấy vua Đại thiện kiến từ lâu đài Chánh pháp (Dhamma) đi 
xuống không xa bao nhiêu, rồi nằm về phía hông bên phải, trên long sàng được sửa soạn cho ngài, tại 


rừng Sàla làm bằng bảy báu từ đó ngài không dậy nữa. Thấy vậy, bà nói: 


- Thưa Thiên tử, tám mươi bốn ngàn thành phố, đứng đầu là kinh đô Kusàvatì thuộc quyền của Đại 
vương, hãy hướng ý muôn về chúng. 


Nghe vậy, vua Đại thiện kiên nói với hoàng hậu: 


- Hoàng Hậu chớ nói vậy! Hoàng Hậu nên khuyến khích ta: Hãy hướng tâm đến chỗ này, chớ mong chờ 
các chỗ khác. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 250 of289 


Hoàng Hậu hỏi: 

- Vì sao? 

Vua đáp: 

- Hôm nay ta sẽ băng hà. 

Hoàng Hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn mệt nhọc như lời vua khuyên bảo, 
rôi bà khóc lóc than. Tám mươi bón ngàn nữ nhân còn lại cũng đều than khóc theo bà. Các đại thần cũng 
không thê chịu đựng nổi. Tất cả đều khóc ròng. Vua nói: 

- Chớ làm ôn. 

Sau khi ngăn chận mọi người, ngài nói với hoàng hậu: 


- Hoàng Hậu chớ khóc, chớ than! Vì nhỏ cho đến hột mè, không có hành nào là thường còn. Tất cả là vô 
thường, chịu sự biến hoại. 


Nói vậy xong, để khuyến giáo hoàng hậu, ngài đọc bài kệ này: 
Các hành là vô thường, 
Bản tánh chúng sanh diệt, 
Chúng sanh, rồi chúng diệt, 
Nhiệp chúng là an lạc. 


Như vậy, vua Đại thiện kiến lấy đại Niết-bàn bắt tử là đỉnh thuyết pháp cao nhất, rồi khuyến giáo đại 
chúng còn lại: 


- Hãy bồ thí, trì giới và hành trì trai giới. 

Khuyến cáo xong, cuối cùng, ngài tái sanh ở thiên giới. 
-00O00- 

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì yên thân: 


- Lúc bấy giỏ, hoàng hậu Subhaddà là mẹ La-hâu-la, hoàng tử là La-hâu-la,hội chúng còn lại là hội 
chúng Đức Phật, và vua Đại thiện kiến là Ta vậy. 


-00000- 
96. CHUYỆN BẮT ĐẦU (Tiền Thân Telapatta) 


Như người mang bát dẫu..., 


Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gân thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Đạo Sư đã kề về Kinh 
Janapada-Kalyami. Tại đaáy, Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to: Hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 251 of289 


tuyệt diệu! Khi ấy, một người đàn ông đến, muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. 
Họ nói với người ấy: “Này sã kia, chú hãy mang bát dáu đây vụn này đi giữa đám đông và cô gái đẹp 
địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đồ một ít dâu 
rq, ngay chỗ ấy, nó sẽ chém đâu chú”. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không 
tác ý đến bát dầu ấy, mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, đáy là ví dụ ta dùng: để làm ý nghĩa được rõ rằng. Và ÿ nghĩa này ở đây là như sau: 
Bát dâu đây vun, này các Tỷ V -kheo, là đông nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các Tỷ J” -khco, hãy học 
tập như sau: Thân hành niệm cân phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các ông cần phải học tập! 


Rồi bậc Đạo Sư nói lên Kinh Janapadakalyani này. 
Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: 


- VỊ Tỷ-kheo muốn tu tập thân hành niệm, cũng giống như người đàn ông ấy với bàn tay bưng bát dâu. 
Phải năm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cân phải như vậy. 


Các Tỷ-kheo, nghe kinh này xong, và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói như sau: 


- Bạch Thể Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương, vừa bưng bát dẫu vừa 
đi. 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, làm nhự người đàn ông ấy không khó lắm, mà hình là để làm. Vì sao? Vì kẻ á ấy được 
một người đi theo dọa nạt với cây gươm giơ cao. Nhưng thát rất khó cho những bậc hiển trí thuở xưa, 
không phóng dật, không bỏ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của Thiên nữ được hóa 
sanh, ván đi và đạt được quốc độ. 


Sau khi nói vậy, bác Đạo Sự kề cấu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm người con trai trẻ nhất trong một 
trăm người con của vua, dần dần đến tuôi trưởng thành. Thời â ấy, các vị Phật Độc Giác thường đến dùng 
cơm trong cung điện của vua và Bồ- tát phục vụ các vị ấy. Một hôm Bồ-tát suy nghĩ: “Ta có rất nhiều 
anh, không biết ta có được vương quốc thuộc gia sản trong thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật 
Độc Giác, ta sẽ biết”. 


Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật Độc Giác đến, Bồ-tát đem lại bình hủy, lọc nước rửa chân cho các vị 
ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang ngồi, Bồ-tát đảnh lễ, ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. 
Các Phật Độc Giác trả lời: 


- Này hoảng tử, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phó này. Từ đây các xa khoảng hai ngàn 
dặm, tại nước Gandhara, có một thành phó tên là Takkasilà. Nêu hoàng tử có thê đến đó trong vòng bảy 
ngày, ngài sẽ được vương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó, nếu như đi thắng con 
đường dài năm mươi dặm, ngài phải ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 252 of289 


đường đài đến một trăm dặm. Đó là khu rừng hoang vu có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ 
Dạ-xoa dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng bằng những ngôi sao vàng lâp lánh, chúng 
bày một cái giường lớn, quí giá, xung quanh có mản treo đẹp đẻ, với nhiêu màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô 
điểm với đồ trang sức chư Thiên và ngôi trong các căn nhà â ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, 
chúng cám dỗ, kêu gọi với những lời dịu ngọt. Các người có vẻ mệt mỏi, hãy đên đây, ngồi xuống uống 
nước rồi đi! Với những ai đến đó, các nữ Dạ xoa đều mời ngồi, làm họ khởi dậy lòng tham dục với sắc 
đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi â ấy, các nữ Dạ- 
xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng sống của họ. . Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời 
ca điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ. Những ai đam mê hương,chúng lây thiên hương cám dỗ. Những ai đam 
mỀ VỊ, chúng lây các món ăn chư Thiên hảo hạng cám dỗ. Những ai đam mê xúc, chúng lấy giường chư 
Thiên với nệm đỏ hai đầu cám dỗ. Nhưng nêu hoàng tử nhiếp phục được các căn, cương quyết không 
nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ bảy, ngài sẽ nhận được vương quốc tại đây. 

Bồ-tát thưa: 


- Thưa các Tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyên giáo của các Tôn giả, làm 
sao chúng tôi lại nhìn các nữ Dạ-xoa ây? 


Sau khi nhờ các vị Phật Độc Giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợ dây làm bùa, Bồ-tát đảnh lễ 
các vị Phật Độc Giác và mẹ cha, rồi đi về nhà nói với những người hầu hạ của mình: 


- Ta đi Takkasilà đề lây vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. 

Năm người xin được cùng đi với Bồ-tát, ngài nói: 

- Các bạn không thể đi được, nghe nói giữa đường các nữ Dạ-xoa thấy những người tham sắc V.V... 
chúng sẽ dùng sắc v.v... khiên họ sanh lòng ái dục, rôi băt lây những ngưòi ây. Sự nguy hiêm thật lớn, 
nhưng ta tự tin vào ta và ta sẽ đi. 

- Thưa hoàng tử, làm sao đi với ngài, chúng tôi lại nhìn sắc đẹp khả ái ấy? Chúng tôi sẽ đi đến đấy. 
Bồ-tát nói: 

- Vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. 

Bồ-tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ Dạ-xoa tạo nên các làng v.v... và ngồi chờ. 


Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ-xoa ấy, bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng, nên đi 
chậm lại sau Bồ-tát nói: 


- Sao bạn đi chậm ra sau? 

- Thưa Hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghĩ ở căn nhà kia một lát, tôi sẽ đi. 
- Này bạn, chúng là nữ dạ-xoa, chớ có tham đắm chúng. 

- Dầu sự việc là vậy, thưa Hoàng tử, tôi cũng không thê đi nữa. 


- Nêu vậy, bạn sẽ thây sự việc sẽ xảy ra như thê nào! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 253 of289 


Nói xong, Bồ-tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ Dạ-xoa. Khi người ây 
bắt đầu hành lạc với chúng, chúng liền giết chết đề ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn 
nhà khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. 


Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sau. Các nữ Dạ-xoa ăn thịt kẻ â ây, rồi đi tới trước, mở một quán 
hàng,bày đầy các hộp hương thơm và ngồi đợi. Ở đấy, người ham mê hương đi chậm lại. CÁc nũ Dạ- 
xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi về phía trước, mở một quán bán đồ ăn, đaày những chén bát mâm dỉa đựng 
nhiều món ăn hảo hạng của chư Thiên và chúng ngôi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị, khi đi đến 
đây, bèn đi chậm lại, rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ-tát, một nữ Dạ-xoa nói: 


- Người này dâu có kiên trì mây đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở vê. 


Rồi nữ Dạ-xoa đi sau lưng Bồ-tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ Dạ- 
xoa, liền hỏi: 


- Người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? 
- Thưa các ông, đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. 


- Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như vòng hoa, đã bỏ gia đình riêng 
theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? 


- Này các ông, nó không phải vợ tôi. Nó là nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn của tôi. 


- Ôi, thưa các ông, khi người đản ông đã phần nộ thì chính vợ của mình cũng cho là nữ Dạ-xoa, là ngạ 
quỷ! 

Nữ Dạ-xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ-tát, khi thì hiện hình có mang, khi thì hiện dáng dấp của một người 
đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy vậy, cũng hỏi như các thức trước, Bà- 
tát trả lời như trước và đi đến Takkasilà. Nữ Dạ-xoa làm đứa con biến mất, và một mình đi theo Bằ- tát. 
Còn Bồ-tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong ăn nhà dành cho người chiêm bái. Vì uy lực của Bồ-tát, 
nưõ Dạ-xoa không thê vào được, liền hóa hiện ra một Thiên nữ đứng trước nhà chiêm bái. 


Lúc bây giờ, vua Takkasilà đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ, vua sai một người 
đên hỏi nàng có chông hay chưa. Người ây đền hỏi và nàng trả lời: 


- Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. 

Bồ-tát nói: 

- Nó không phải vợ tôi! Nó là con nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của tôi. 

Nữ Dạ-xoa nói: 

- Ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ chuyện mà họ nghĩ ra. 

Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai IIEƯỜI. Vua nói cái gì không có chủ đều thuộc quyên của 
vua. Vua truyền gọi nữ Dạ-xoa lại, cho nó ngôi trên lưng một con voi, đi vòng xung quanh thành rôi trở 


về cung điện và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa, vào buồi chiều ă ăn xong rồi 
lên long sàng. Nữ Dạ-xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm, và nằm với vua trên 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 254 of289 


long sàng. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc, đang năm ngủ, nữ dạ-xoa xoay mình qua một bên hông 
rôi khóc. Vua hỏi vì sao nàng khóc. Nữ Dạ-xoa trả lời 


- Thưa Đại Vương, thiếp được Đại Vương gặp ở giữa đường và đem về cung, nhưng cung của Đại 
vương có nhiều tỳ thiếp. Sống ở đây, giữa thù địch, thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống, bị 
choáng váng khi họ hỏi: Cha mẹ nàng là ai? Dòng họ hay thọ sanh nàng là gì? Nàng chỉ là người được 
nmhặt về giữa đường! Nếu Đại vương cho thiếp quyền uy và thế lực trên cả vương quốc thì không ai có 
thể làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa! 


- Này hiền thê, ta không có quyền đối với những a1 Ởở trong vương quốc này. Ta không phải là chúa tế 
hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi â ấy ta mới là chủ của họ. 
Vì lý do này, ta không thể cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả vương quốc. 


- Vậy thưa Đại VƯƠng, nếu Đại vương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn. thành, ít 
nhât hãy cho thiệp thê lực trên những người ở trong nội cung, đê thiệp có thê ngự trị những a1 sông trong 
hoảng cung. 


Vua quá đăm say bởi thiên xúc nên không thê từ chôi lời nói của nữ Dạ-xoa, bèn châp thuận. 


- Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong noäi cung, như vậy, hiền 
thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình. 


Nữ Dạ-xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành Dạ-xoa đem theo cả đoàn nữ Dạ-xoa vào cung. 
Rồi nó tự tay đoạt sinh mạng của vua và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, chỉ để lại Xương. Các nữ Dạ-xoa 
còn lại từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con chó trọng nội cung, chúng ã ăn tất cả, chỉ để xương còn 
lại. Ngày hôm sau, thâý cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rằm rằm, và tìm cách đi vào trong, chỉ thấy 
xương rải rác khắp nội cung. Thấy vậy, họ nói: 


- Người đản ông ấy đã đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ Dạ-xoa! Còn nhà 
vua, không biết chút gì, lấy nó làm vợ. Nữ Dạ-xoa ấy chắc đã gọi các con Dạ-xoa đến, ăn thịt tất cả rồi 
bỏ đi. 


Còn Bồ-tát, ngày ấy, ở tại nhà dành cho các người chiêm bái, sau khi đặt bùa cát trên đầu, và cột bùa chỉ 
quanh trán, liên câm gươm đứng dậy, chờ tời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất 
với cỏ xanh, thoa hương, rắc hoa, treo từ mái nhà thòng xuông những bó hoa, xông hương thơm, cột 
những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau: 


- Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ Dạ-xoa hiện hóa thiên sắc đi theo sau. 
Người thật là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đầy đủ trí tuệ! Được người như vậy trị vì vương quốc, 
tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua. 


Tất cả các vị đại thần và thị dân, đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ-tát và thưa: 

- Thưa Hoàng tử, hãy trị vì vương quốc này. 

Họ mời Bồ-tát vào thành, đặt Bô-tát trên đống châu báu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ-tát lên làm vua ở 
thành Takkasià. Từ bỏ con đường đưa đên bôn ác thú, không vi phạm mười vương pháp, Bồ-tát trị vì 


quốc độ đúng pháp, trọn đời làm các công đức như bố thí v.v.. rôi đi theo nghiệp của mình khi mệnh 
chung. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 255 of289 


-00O00- 
Bậc đạo Sư kề câu chuyện quá khứ xong liền đọc bài kệ này: 
Như người mang bát dâu 
Đáy vun không cho đó, 
Cũng vậy, bảo vệ tâm, 
Như đi phương hướng lại! 


Như vậy, bậc Đạo Sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết-bàn và nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng Đức Phật, còn Hoàng tử quốc vương là Ta vậy. 
-00O00- 


97. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền Thân Nàmasiddhi) 

Thấy Ji-va-ka-chết..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của cải tên 
gọi. Tỉ ương truyền, một thiện nam trẻ tên là Papaka (Người ác), có tâm tín thành vào Giáp pháp, và xuất 
gia. Khi các Tỷ-kheo gọi: 

- Hãy đến, Hiển giả Papakal Hãy đứng lại, Hiên giả Papdka. 


Tỷ là -kheo ấy nghĩ: “Ở đời, tên Papaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyên rủa. ta cần phải đặt một tên khác 
có liên hệ đến điều lành ”. 


Tỷ-kheo áy đên vị sự trưởng và giáo thọ sư và thưa: 
- Thưa các Tôn giả, tên của con chỉ điêm xâu. Hãy đặt cho con một cải tên khác. 
Hai vị ây nói với Tỷ-kheo: 


- Này Hiển giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự bằng lòng với cải tên 
mình. 


Tỷ-kheo ấy lại yêu cẩu nhiễu lần. Chúng tăng biết được T -kheo áy tin tưởng vào điềm lành của tên. 
Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi họp ở Chánh pháp đường, và bắt đầu câu chuyện như sau: 


- Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo ấy tin tưởng vào điểm lành của tên, yêu cấu đặt một tên liên hệ đên điêm 
lành. 


Bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Xưa kia, Tỷ-kheo ấy cũng tin tưởng điểm lành của 
tên. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 256 of289 


Thuở xưa, tại Takkasilà, Bồ-tát là một vị Sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương, và năm trăm thanh 
niên Bà-la-môn đến học Vệ đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong bọn có tên Pàpaka (Kẻ độc ác). 


Được nghe gọi: Hãy đến Pàpaka, hãy đi Pàpaka. Anh ta suy nghĩ: “Tên của ta là một điềm xấu, ta hãy 
xin đổi một tên khác”. 


Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa: 
- Thưa sư trưởng, tên của con là một điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác có tính cách tốt đẹp. 
Sư trưởng nói: 


- Hãy ra đi, này con thân. Hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm lành mà con thích, rồi trở về 
đây, ta sẽ đôi tên cho con. 


Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này sang làng khác và đến một 
thành phó. Tại đấy, có một người đã chết tên là Jìvaka (người sống). Anh ta thấy người chết được những 
bà con đưa đến nghĩa địa bèn hỏi: 

- Người ấy tên chỉ. 

- Tên là Jìvaka. 


- ]ìvaka mà cũng chết ư? 


- Jìvaka cũng chết. Ajivaka (Không sống) cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Hình như ông là 
người khùng thì phải. 


Nghe nÓI Vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình và đi vào trong thành. Bấy 
giờ một tỳ nữ, vì không đem tiền công về, bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường, đánh nó với dây 
roi. Tên của người nữ tỳ ấy là Dhanapàli (Người giàu có). Đang đi giữa đường thấy nữ tỳ bị đánh, anh ta 
hỏi: 

- Vì sao đánh người này? 

- Vì nó không đem tiền công về. 


- Tên cô ta là gì? 


- Tên nó là Dhanapàli (Người giàu) 


- Với tên Dhanapàli, cô ta lại không thê cho tiền công sao? 


- Dhanapàli hay Adhanapàli (Không giàu), chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Ông hình 
như khùng thì phải. 


Anh ta cảng thây yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. 


Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết người ấy lạc đường, chàng thanh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 257 of289 


niên hỏi tên người ấy: 
- Nhưng ông tên à gì? 


- Tên tôi là Panthaka (Người chỉ đường) 


- Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao? 


- Panthaka hay Apanthaka (Lạc đường) đều có thể lạc đường. cái tên chỉ để gọi thôi. Hình như ông 
khùng thì phải! 


Khi ấy, chàng thanh niên BÀ-la-môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta đi về, gặp Bồ-tát 
và được Bồ-tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa mà trở về, anh ta trả lời: 


- Thưa Sư trưởng, Jìvaka hay Ajìvaka: đều chết. Dhanapali ha Adhanapali đều nghèo. Panthaka hay 
Apanthaka đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác thành công việc. Cái tên không làm 
nên công việc. Vì thế con bằng lòng với tên mình và không muốn đổi tên khác nữa. 


Bồ-tát kết hợp điều người thanh niên Bà-la-môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm, rồi nói lên bài kệ 
này: 

Thấy Ji-va-ka chết, 

Dha-na-pa-li nghèo, 

Và tháy Pan-tha-ka 

Đi lạc ở trong rừng, 

Pa-pa-ka bàng lòng 

Trở về với tên mình. 

-00O00- 

Sau khi kể chuyện quá khứ, bác Đạo sư nói thêm: 
- Này các Tỷ-kheo, nay cũng như trong quá khứ, Tỷ-kheo ấy tin ở nơi sự tác thành của tên. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiển thân: 


- Lúc bấy giò, kể tin sự tác thành của tên cũng là Tỷ-kheo hiện nay tin sự tác thành của tên. Hội chúng 
của sự trưởng là hội chúng của Đức Phát, còn sư trưởng là Ta vậy. 


-00O0oo- 


98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền Thân Kùtavànija) 
Lành thay, vị hiền trí... 
Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một người đi buôn lừa đáo. Tại Xá-vệ có hai 


người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàng hóa bằng xe, đi khắp toàn quốc, được tiên lời rồi đi 
về. Người đi buôn lừa đảo suy nghĩ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 258 of289 


“Người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống, ngủ nghĩ cực khổ, nên mệt mỏi. Nay về nhà, được ăn 
ung thỏa thích với các món ngon, nhiều thứ đặc biệt, HÓ CÓ thể chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa 
này thành ba phân, một phân cho con cháu nó, hai phân thuộc về ta” . Nghĩ vậy, kẻ ấy hẹn chia phần 
ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người ải buôn hiển trí không muốn bức bách 
kẻ ấy phải chia nên đi đến tỉnh xá đảnh lễ bậc Đạo Sư và được tiếp đón thân tình. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây, đã lâu rồi sao ông không đến hẳu thăm Đức 
Phật? 


Ông đem tắt cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn, bậc Đạo Sự nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ nay nó mới là người đi buôn lừa đảo. Thuở xưa, nó cũng là người đi buôn 
lừa đảo rồi. Nay nó đang muốn lường gạt ông. như trước kia nó đã lường gạt các bậc hiện trí. 


Theo lời yêu câu của người đi buôn hiện trí, bậc Đạo Sư kê chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh ra trong một gia đình thương g1a, đến 
ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita (bậc hiền trí). Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ tát cùng chung vốn 
với một người đi buôn khác. Người â ấy tên là Đại hiền trí. Họ chở hàng hóa trên năm trăm cô xe, đi khắp 
quốc độ, buôn bán hàng hóa, lẫy được tiền lời rồi đi về Ba-la-nai. Đến thời chia hàng hóa, Đại hiền trí 
nÓI: 

- Tôi phải lấy hai phần. 


- Vì sao vậy? 


- Bạn là Hiền trí, tôi là đại hiền trí, Hiền trí xứng đáng được một phần, Đại hiền trí xứng đáng được hai 
phân. 


- Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe... đều bằng nhau. Sao bạn lại được hai phần? 
- Vì ta là Đại hiền trí. 


Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm đi đến cãi lộn nhau. Đại hiền trí nghĩa ra một kế, bảo cha mình trốn 
vào trong một bọng cây và nói: 


- Khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói: Đại hiền trí xứng đáng được hai phần. 
Rồi Đại hiền trí đi đến Bồ tát và nói: 


- Này bạn, tôi có xứng đáng được hai phần hay không, vị thần của cây này biết, chúng ta đến hỏi thần 
ây. 


Nó liền yêu cầu thần cây: 
- Thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh chấp, xin ngài giải quyết cho. 


Người cha giả thần đổi giọng nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 259 of289 


- Vậy hãy nói lên. 


- Thưa ngài, người này là Hiền trí, tôi là Đại hiền trí, chúng tôi cùng nhau buôn bàn. Ở đây cần phân 
chia lợi tức như thê nào? 


- Hiền trí nên được một phần, còn Đại hiền trí nên được hai phần. 
Bồ tát nghe lời phán quyết tranh chấp như vậy, quyết tìm xem đó có phải thần cây hay không, bèn đem 
rơm đến, bỏ đầy vào lỗ cây, rồi đốt lửa. Cha của Đại hiềntrí, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo 
lên, vịn vào cành cây. 
Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ: 

Lành thay, vị Hiên trí! 

Tên Đại hiên không lành, 

Vì con Đại hiện trí, 


1a gần bị chết thiêu! 


Sau đó cả hai chia đồng đều, lấy nửa phần bằng nhau... rồi về sau, khi mệnh chung, họ đi theo nghiệp 
của mình. 


-00O00- 

Sau khi kề cấu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư kết luận với câu: 

- Thuở trước, nó là người đi buôn lừa đảo cũng như bây giờ. 

Và ngài nhận điện Tị yên thân: 

- Kẻ ấi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay, còn người đi buôn hiển trí là Ta vậy. 
-00O00- 


99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiên Thân Parosahassa) 
Ngàn kẻ ngu tụ hội..., 


Câu chuyện này, khi trụ ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. 
Câu chuyện sẽ được kê trong Tiên thân Sarabhanga. (số 3522) 


Một thời, Các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, ngôi tán thản công đức của vị Tướng quân 
Chánh pháp như sau: 


- Tướng quân Chánh pháp xá-lợi-phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời văn tắt của bậc 
Đạo Sư. 


Bác Đạo Sư đến và hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 260 of289 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngồi đang bản luận vấn đề gì? 
Khi được trả lời về ván đề đang bàn đên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới giải thích một cách rộng rãi một câu nói văn tắt 
của Ta. Trong thời quả khứ, Xá-lợi-phát cũng trả lời như vậy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bồ tát sanh ra trong gia đình một Bà-la-môn phương tây 
bắc, học tất cả tài nghệ ở Takkasila. Rồi ngài từ bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được năm 
Thắng trí và tám Thiền chứng, và trú tại Tuyết Sơn. Bồ tát có năm trăm vị tu khổ hạnh vậy quanh. VỊ đệ 
tử đầu tay của ngài, trong mùa mưa, đem theo một nử hội chúng tu sĩ, đi đến chỗ ở của quân chúng đề 
xin muôi và giâm. Đây là thời Boàả tát phải đi đến mạng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của 
ngài, liền hỏi: 

- Ngài đặt được quả vị gì? 

Bồ tát trả lời: 

- Không có gì. 

Nói vậy xong, ngài từ trần và sanh lên cõi Phạm thiên quang âm (các Bồ tát có thể được Thiền chứng 
Sắc giới, nhưng không thê vượt qua Sắc giới đê sanh vào Vô sắc giới). Các đệ tử không hiệu ý nghĩa lời 
nói ây liên nói: 

- Thầy chúng ta đã không chứng được gì. 

Vì vậy họ không có tô chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người đệ tử đầu tay trở về và hỏi: 

- Sư trưởng ở đâu? 

- Sư trưởng đã tịch rồi. 

- Các bạn có hỏi Sư trưởng chứng đắc gì không? 

- Vâng, chúng tôi có hỏi. 

- Sư trưởng trả lời như thế nào? 


- Sư trưởng trả lời: Không có gì! Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung 
kính. 


Vị đệ tử đầu tay nói: 
- Các bạn không hiểu ý nghĩa của lời Sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được thiền chúng Vô sở hữu xứ. 


Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần, nhưng không tin. Bồ tát biết được sự việc, suy nghĩ: “Các 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 261 of289 


ngươi ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta! Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ 
ràng trước đại chúng”. 


Rôi Bô tát từ Phạm thiên giới đi xuông, với thân lực lớn, đứng giữa hư không, trên tu viện của mình, tán 
thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này: 


Ngàn kẻ ngu tụ hội 

Khóc than một trăn năm, 
Không băng một người trí 
Hiệu nghĩa lời được nói. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ đứng giữa hư không, thuyết pháp, làm cho hội chúng các tu khổ hạnh tỉnh ngộ rồi 
đi về Phạm thiên giới. Các tu khổ hạnh ấy trở thành có trí và sau khi mệnh chung cũng đều được tái sanh 
về cõi Phạm thiên. 


-00O00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì yên thân: 


- Lục bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá-lợi-phất, côn Đại Phạm thiên là Ta vậy. 
-00O00- 


100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền Thân Asàtarùpa) 
Chính đắng, không phải ngọt..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gân thành Kundiya, bậc Đạo Sư đã kế về nữ cư sĩ 
Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ Cư sĩ ấy mang thai đã bảy năm chịu đau đớn khi sanh 
đên bảy ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dâu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này: 

“Chánh Đẳng Giác là bậc Thể Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ như vậy. Tăng chúng, đệ tử 
của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ đau khổ như vậy. Đại an lạc là Niết bàn, tại đấy, đau khổ không 
CÓ mặt ”. 


Ngài cho gọi chồng lại, bảo chồng đến yết kiến bậc Đạo Sư, trình Ngài biết tình trạng của nàng và 
những lời đảnh lê của nàng. 


Sau khi nghe những lời đảnh lễ, bậc Đạo Sư liền chú nguyện: “Mong rằng SIuppavàsà, con gái vua 
Koliya được an lạc, được khỏe mạnh và nàng sẽ sanh ra đứa con trai khỏe mạnh”. Nhờ lời nói ây của 
Ti hể Tôn, Suppavàsà, con gái vua Koliya, an lạc khỏe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh! 
Chóng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai nói: 


- Ôi thật vi diệu thay! 


Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thần lực vi diệu của Như Lai. Sau khi sanh con, Suppavàsa muốn 
cúng dường trong bảy ngày cho chúng Tăng với Đức Phật là vị cắm đâu, liên bảo chóng đi mời. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật và Tă ũng chúng đã được một tín chủ của Đại Mục- kiên-liên mời cúng dường 
trong bảy ngày. Bậc Đạo Sự muôn tạo cơ hội cho Suppavàsà cúng dường, liền cử người đến bậc Trưởng 
lão, tin cho Trưởng lão biết là Ngài đã nhận sự cúng dường của Suppavàsà trong bảy ngày với chúng 
1)-kheo. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 262 of289 


Đến ngày thứ bảy, Suppavàsà mặc aó đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo con đánh lễ bậc Đạo Sư và 
chúng Tỷ-kheo tăng. Tuần tự thứ lớp, đức con được đưa đên Trưởng lào Xá-lợi-phất lão thân mật đón 
tiệp đứa trẻ và hỏi: 

- Này Sivali, mọi việc đêu tốt đẹp với con chăng? 

Đứa trẻ liễn nói với lão trưởng: 

- Thưa Tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong bảy năm, con đã sống trong bình máu. 

Suppavàsà nghe vậy, hết sức hoan hỷ nói: 

- Con tôi mới có bảy ngày, đã thảo luận với bậc Tướng quân Chánh pháp về vấn đề giác ngô. 

Bác Đạo Sư hỏi: 

- Này Supavàsà, con có muốn các con trai khác như vậy không? 

- Bạch Thể Tôn, nếu có được bảy đứa con trai như vậy, con cũng muốn. 

Sau khi nói lời cảm hứng, bậc Đạo Sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên Sivali, vào năm thứ bảy, 
hiến tâm mình cho đạo, và xuất gia. Khi tuổi được đây đủ, vị ấy thọ đại giới, làm các công đức, đạt 
được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-La-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan 
nghênh. 

Một hôm, các T1ỷ-kheo hội họp Chánh pháp đường, nói như sau: 

- Hiển giả Sivali được đại phước như vậy là do câu nguyện, cuối cùng mới được sanh, bảy năm ở trong 
bình máu, bảy ngày chịu trận đau đẻ. Ôi hai mẹ con chịu đựng đau khổ lớn. Cả hai đã tạo nghiệp gì 
sanh quá vậy? 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi ở đây bàn luận vấn đề gì? 

Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, Sivali là người đại phước, bảy năm ở trong bình máu, bảy ngày chịu trận đau vì 
sanh đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Supavàsà chịu đau khổ mang thai trong bụng bảy 


năm, chịu khổ đau vì sanh đẻ bảy ngày, căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ tát đầu thai làm con bà hoảng hậu của vua, đến tuổi 
trưởng thành ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi phụ vương mắt, ngài trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc 
bấy giờ, vua Kosala đi đến với moät đạo quân lớn, chiếm lấy Ba-la-nai, giết vua Ba-la-nại, lấy hoàng 
hậu của vua làm hoàng hậu của mình. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 263 of289 


Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba-la-nạai chạy trốn ngang qua các ống công, tập hợp lực lượng, đi đến 
Ba-la-nại, căm trại không xa, gửi tin nói: 


- Hãy giao thành hay giao chiến. 
Vua gửi tin trả lời sẵn sảng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn tin con: 


- Chớ đánh. Hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba-la-nạl, chờ cho đến khi nào củi, nước, 
gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cần đánh con cũng sẽ lấy được thành. 


Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong bảy ngày cắt đứt đường giao thông, và vây chặt thành phó. Dân 
thành phố không nhận được tiếp viện đên bảy ngày. Ngày thứ bảy họ lây đâu vua và đem nạp cho hoàng 
tử. Hoàng tử đi vào thành, lẫy lại vương quốc, và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, vây hãm thành bảy ngày, do kết quả hành động â Ấy, phải sống bảy 
năm trong bình máu và bảy ngày chịu cơn đau đẻ. Nhưng vì hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật 
Padumattara, cầu nguyện với bồ thí lớn để chứng được quả vị toái thượng, lại nữa, trong thời Đức Phật 
Vipassi (Ty-bà-thi), hoàng tử cùng với thị dân bó thí đường, sữa đông.v.v...trị giá ngàn đồng vàng, và 
cũng nói lên lời cầu nguyện ấy, do vậy, với uy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. Vì 
Suppavàsà gửi tin báo con vây và chiêm thành, nên nàng phải mang thai bảy năm và chịu cơn đau sanh 
đẻ bảy ngày. 


-00000- 
Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quả khứ xong, liền đọc bài kệ này: 
Chính đăng, không phải ngọt, 
Chính hận, không phải ái, 
Chính khó, không phải lạc. 
Nhiệp phục kẻ phóng dậit. 
Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì lên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành, và lấy được vương quốc là Sivali, người mẹ là Suppavàsà, và 
người cha, vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-00Ooo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 264 of 289 


4.11 PHẨM PAROSATA 
101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) 
Trăm kẻ ngu tụ hội..., 


Trăm kẻ ngu tụ hội. 

Thiển tự một trăm năm, 
Không bằng một người trí 
Hiểu nghĩa lời Phật dạy. 


Tiền thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện T lên thân đều giống như Tiên thân 
Parasahassa (sô 99), chỉ riêng ở đây đề cập đên Thapeyya (Thiên tr). 


-00Ooo- 


102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiên Thân Pannika) 
Người đáng che chở td..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một cư sĩ ¡ bán rau trái. Nghe nói, có một cư sĩ 
trủ ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, các loại bí, bầu v.v...để nuôi SÔNG; cư sĩ ấy có một người con gái 
xinh đẹp, tín thành, đây đủ chánh hạnh giới đức, biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên 
mặt. 


Khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng, người cự sỉ suy nghĩ: “Con gái của ta cần 
phải gả chồng. Nhưng nó có tật hay cười. Khi một đứa con gái đứng đắn đưa đến một gia đình khác có 
tật hay cười là một cái nhục cho bố mẹ. Ta phải tìm hiểu nó có phải là người con gái tốt nết hay 
không. ” 


Một hôm, cư sĩ báo người con gái đem giỏ theo, đi vào rừng để hái lá trong rừng. Rôi để thử nàng, cư sĩ 
câm tay nàng, nói những lời kín đáo tỏ tình như muốn phạm lỗi, nàng liền bật khóc và than: 


- Thưa cha thân, làm vậy không tối, giống như lửa hiện ra từ nước. Chớ làm vậy. 


- Này con thân, chỉ vì cha muốn thứ con, nên cha mới câm tay con. Con hãy nói lên. Nay con vân là đứa 
con gái có đức hạnh. 


- Từ trước đến nay con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ái! 

Người cha an ủi con gái, dắt về nhà, tổ chức tiệc cưới và đưa con gái về nhà chông. Rồi người cự sĩ ấy 
quyết định đi đánh lễ bậc Đạo Sư, đem theo hương, vòng hoa v.v.. , Ông đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo 
Sư, cúng dường rồi ngôi xuống một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người cư sĩ ấy 


thuật câu chuyện cho Thế Tôn rõ. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thiếu nữ này từ lâu đã sống có chánh hạnh, có giới đức. Không phải chỉ nay, ông mới thử 
nó. Chính trong quá khứ, ông cũng đã thử rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 265 of289 


Thuớ xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở trong rừng. Một 
người cư sĩ bán rau trái ở Ba-la-nai (câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại), khi người cư sĩ câm tay 
con gái đề thử lòng, cô con gái bật khóc và nói lên bài kệ này: 


Người đáng che chở ta 
Trong khi ta đau khổ, 
Người ấy là cha ta, 

Lại làm quấy với ta. 
Chính tại giữa ngôi rừng, 
Ta khóc việc làm ấy. 
Người đáng che chở ta, 
Lại là kẻ thù ta. 


Khi â ấy người cha an ủi con gái, hỏi nàng có biết giữ gìn bản thân không, người con gái trả lời nàng biết 
giữ gìn bản thân mình. Người cha đem nàng về nhà, tô chức tiệc đám cưới và đưa về nhà chồng. 


-00O0oo- 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng vỀ các Sự thật, và cuối bài giảng ấy, người bán rau được 
an trú vào quả Dư lựu. Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Người cha và con gái lúc báy giờ là người cha và con gải hiện tại, thân cáy chứng kiến sự việc ấy là 
Ta vậy. 


-00Ooo- 


103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền Thân Veri) 
Tại chỗ kẻ thù ở..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế, về ông Cấp Cô Độc. Nghe nói Cấp Cô Đóc, khi 
đến làng mà ông đang làm thôn trưởng, để giải quyết xong việc, trên đường trở vê, ông thấy bọn ăn 
trộm, liên nghĩ: “Thật không nên chậm trễ giữa đường. Ta phải đi gấp vê Xá-vệ”. Ông thúc bò đi thật 
mau, đên được Xá-vệ trong ngày hôm sau, đi đến K)-Viên, ông kể lại sự việc cho bậc Đạo Sư rõ. Bậc 
Đạo Sư nồi: 


- Này gia chủ, thuở trước các vị hiển trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay về nhà không 
chậm trê. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadtta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bằ- tát là vị triệu 
phú có tài sản lớn. Bồ- tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong, trên đường trở về, Bồ-tát thấy những 
tên ăn trộm, Bồ-tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiều món 
ngon lành khác nhau, ngôi trên giường lớn, Bô-tát nói: 


- Ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. 


Rồi Bồ-tát cảm hứng đọc bài kệ này: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 266 of 289 


Tại chỗ kẻ thù ở, 
Người trí không ở đáÿ. 
Một đêm hay hai đêm, 
Gặp khô giữa kẻ thù. 


Như vậy, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng, và trọn đời làm các công đức bồ thí v.v... rồi lúc mạng chung, 
ngài đi theo nghiệp của mình. 


-00O00- 
Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Ti yên thân: 
- Thời ấy, Ta là người triệu phú ở Ba-la-nại. 

-00O00- 


104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) 
Từ bắn đi đến tám..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ- -kheo khó bảo. Câu chuyện đã được nói 
đến với các chỉ tiết trong Tiên thân Mittavinda (số 41). Chuyện Tiên thân này xảy ra trong thời Đức 
Phật Ca-diễp. 


-00Ooo- 


Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt, nấu trong địa ngục, hỏi 
Bô-tát: 


- Thưa Tôn giả, tôi đã làm điêu ác gì? 
Bồ-tát nói: 
- Ngươi đã làm tội này, tội này! 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Từ bốn đi đến tám, 
Từ tám đi mười sáu, 
MMười sảu đến băm hai, 
Kẻ tham đến bánh xe, 
Bánh xe lăn trên đầu, 


Đến khi dục đoạn tận. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi về thế giới chư Thiên của mình. Còn chúng sanh trong địa ngục, sau khi ác hạnh 
đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. 


-00O0o- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Ti lên thân như sau: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 267 of289 


- Thời ấy, Mitavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, còn Bô-tát là Ta vậy. 
-00O00- 

105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền Thân Dubbalakattha) 

Rừng này có nhiều cành..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ 7-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. 
Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết; ban 
đêm cũng như ban ngày. Bất cứ chỗ nào, nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi, chim kêu hay tiếng vật 
bốn chân, vị ấy liễn la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có hình tức có loại; nếu vị ấy biết: Các hành là vô 
thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết. 


Vì không tu tập niệm chết, nên mới sợ chết. Túnh sợ chết của vị ấy được chúng Tỷ-kheo biết đến. Một 
hôm các Tỷ-kheo ở tại Chánh pháp đường khởi lên câu chuyỆn: 


- Này chư Hiền, T] }-kheo tên này, bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết. Vậy mỗi Tỷ-kheo cần phải tu tập 
pháp môn niệm chết răng: Ta thể nào cũng phải chết. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì? 


Khi được nghe, vấn đề trên, bậc Đạo Sư cho goi Tỷ-kheo ấy đến, hỏi có thật vị ấy sợ chết chăng, khi 
được Tỷ-kheo ấy trả lời có thật, bậc Đạo Sư nói với các Tỷ-kheo. 


- Này các Tỷ-kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỷ đổi với Tỷ-kheo này. Không phải chỉ nay, vị ấy mơli 
sợ chết. Trong quả khứ, vị áy cũng đã sợ chết rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-naïi, Bồ tát sanh làm thần cây ở Tuyết Sơn. Lúc bấy 
giờ, vua BA-la-nại đem con voi báu củaq mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng đao 
động. Họ cột chặt con voi bất động vào bắt đầu huấn luyện voi tập tánh baát động.Khi Con voi, bị bắt 
tập như vậy, không thê chịu nổi đau khổ, liền bẻ gãy cây cột, đuôi các người tập và đi vào Tuyết Sơn. 
Người ta không thê bắt nó được, bèn đi trở về. 


Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết, nghe tiếng gió động, nó hoảng hốt sợ chết, đập vòi qua lại và chạy thật 
nhanh, như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm 
thoải mái, nó đi lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân 
cây, nói lên bài kệ này: 


Rừng này có nhiều cành, 
Gió bẻ gãy cành mục, 
Này voi, nêu ngươi sợ, 
Ngươi sẽ ôm yêu thôi. 


Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 268 of289 


-00O0oo- 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết về các Sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ-kheo ấy chứng quả Dự 
lưu. Bậc Đạo Sư nhận điện Tiên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, con voi là Tỷ-kheo ấy, còn thần cây là Ta vậy. 
-00O00- 
106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiên Thân Udancani) 
Hạnh phúc, đời sống tôi..., 
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu 
chuyện này sẽ được kế trong Tiên thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứ mười ba (số 477). bậc 
Đạo Sư nói với Tỷ-kheo áy: 
- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị luyến ái? 
Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc Đạo Sư hỏi: 
- Ông luyễn ái ai? 
Tỷ-kheo ấy trả lời: 
- Tôi luyến ái một thiếu nữ béo mập. 
Bác Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. ThuỞở xưa, cũng vì thiếu nữ 
này,ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động, may nhờ có bậc hiện trí, ông mới láy lại an lạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quả khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, chuyện này đã xảy ra (câu chuyện này sẽ được kế 
trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa).Lúc bấy giờ, Bồ-tát vào buổi chiều, mang trái cây đi đến am thất 
bằng lá, mở cửa và nói với con trai là Cullatàpasa (vỊ Tiểu khổ hạnh): 


- Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uông, thức ăn, và đôt lửa. Nhưng hôm 
nay,con không làm một việc gì cả, mà năm với vẻ mặt buôn bã bơ phờ như vậy? 


- Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái v.v...một nữ nhân đến cám dỗ con, và muốn đem con đi. 
Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngôi tại chô ây chờ đợi con đên. Nay thưa 
cha thân, con muôn ra đi. 


Bô-tát biệt rắng con mình quá say mê luyên ái không thê từ bỏ nữ nhân ây, nên nói: 


¬ Này con thân, con cứ đi đi! Nhưng, khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt v.v...và cần dùng các món bơ chín, 
muối, gạo v.v...và sai con đi tìm để mang về cái này cái khác, làm con mệt mỏi, hãy nhớ am thất của cha 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 269 of289 


và chạy trôn về đây! 


Rồi Bồ-tát cho đứa con đi. Đưùa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng. Nữ nhân ấy về nhà 
mình, khi cần dùng vật gì liền sai người tình đi lấy: 


- Hãy mang thịt về, hãy mang cá về. 
Khi ấy, đứa con trai suy nghĩ: “Nữ nhân này hành hạ ta, chắng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình”. 
Hạnh phúc, đời sống tôi 
BỊ nữ tặc cướp mát, 
Nhân danh là vợ tôi, 
Tôi phải nấu phải nướng, 
Phải múc nước, gánh nước, 
Phải xin muối, xin dáu! 
Rồi Bồ-tát an ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bị, hạnh hỷ và hạnh xả, và trình bày đối tượng 
thiên quán.Người con trai ây không bao lâu đắc các Thăng trí và Thiên chứng, cùng với người cha được 
sanh lên Phạm thiên giới. 


-00Ooo- 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư. thuyết giảng về các Sự thật. Cuối bài giàng, Tỷ-kheo ấy chứng 
được Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận điện Tiên thân như sau: 


- Người thiểu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay, Cullatàpasa là Tỷ-kheo bị luyễn 
ái, còn người cha là Ta vậy. 


-00O00- 
107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ (Tiền Thân SàIlittaka) 
Lành thay, một nghề tỉnh..., 
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngông trời. Nghe nói, 
có một thiện nam tứ ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh. Một hôm, vị ấy đưa một Tỷ-kheo trẻ đi 
đến sông Aciravati tăm, còn vị ấy đứng trên bờ. Lúc ấy hai con ngông trời trắng bay ngang qua hư 
không. Vị ấy nói với Tỷ-kheo trẻ: 
- Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngống trời bay sau, làm cho ngông rơi xuống dưới chân ta. 
Người kia nói: 
- Bằng cách nào làm rơi được? Thấy không thể quăng trúng đâu. 
- Hãy chờ một lát! Ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này xuyên qua con mắt bên phía kia. 
- Chuyện thầy nói không thể xảy ra. 


- Vậy ông hãy đợi xem. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 270 of289 


Vị áy câm một hòn đá có ba cạnh, dùng ngón tay liệng hòn đá về Š phía sau lựng con ngông trời ấy. Con 
ngông. trời nghe tiếng đá bay, nghĩ rĂHg CÓ HIguÿ hiểm, quay đầu lại đề nghe. Trong giây phút â ấy, vị ấy 
lây một hòn đá tròn, khi con nIgông trời đang quay đâu lại, liên quảng hòn đá trúng con mắt ở phía bên 
kia của ngông trời. Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này. Con ngông trời kêu lên một tiếng lớn rồi rơi 
xuống dưới chân hai vị. 


Vị 1ỷ-kheo kia thấy vậy, trách Tỷ-kheo ấy đã làm một việc hoàn toàn không thích đáng, rồi dẫn vị ấy 
đên gặp bậc Đạo Sư và báo cáo việc làm không tốt đẹp kia. Bậc Đạo Sư quở trách Tỷ-kheo áy và nói: 


- Này các Tỷ vệ -kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo áy mới thiện xảo trong nghề của mình. Thuở xưa, vị ấy 
mới thiện xảo trong nghề của mình. Thuở xưa, vị áy cũng đã thiện xảo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một đại thần của vua. Lúc bấy giờ, vị cố vấn 
tế tự của vua nói nhiều, lắm mồm lắm miệng. Khi ông ta bắt đầu nÓI, người khác không có cơ hội để 
nói. Nhà vua suy nghĩ: “Ta phải tìm cho được người có thể cắt đứt lời nói của nó”. Từ đó, vua đi tìm 
một người như vậy. 


Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nai có một người què, thuần thục trong nghề ném đá. Các đứa trẻ trong làng đặt nó 
trên chiếc xe nhỏ, kèo ra cửa thành Ba-la-nai. Tại đó, có một cây bàng lớn có nhiều cành lá rậm rạp. Các 
đứa trẻ đưa nó ra tại đấy, vây quanh và cho nó một số tiền nhỏ v.v.. . bảo làm hình con voi, con ngựa. Nó 
ném đá và tạo thành hình các con vật trên các ngọn lá của cây bàng. Tất cả là đều bị cắt qua cắt lại như 
vậy. 


Rồi nhà vua, trong khi đi dạo công viên, đến tại chỗ ấy. Các đứa trẻ sợ nghi vệ của vua nên bỏ chạy, chỉ 
còn lại người què năm đó. Vua đi đến gốc cây bằng, ngồi trên xe thấy, từng đám là cây loang lô, ngó 
lên, thấy tất cả lá bị cắt đứt, liền hỏi ai đã làm như vậy. Khi được nói chính là người quẻ đã làm như vậy, 
nhà vua suy nghĩ: “A! Nhờ người này, nay đã có cách có thể cắt lời nói của vị Ba-la-môn ấy được!”. 


Vua bèn hỏi người quẻ ở đâu. Chúng ổi tìm, thây nó năm dưới gôc cây, liên báo cho vua biệt. Vua kêu 
nó lại, bảo các tuỳ tùng tránh xa, và hỏi: 


- Chúng ta có một vị ây Bà-la-môn lăm môm lăm miệng, người có thê làm cho nó ngưng nói được 
không? 


- Thưa Đại Vương, có thê được, nếu tôi có hột phân đê khô đầy một ống thôi. 


Vua đem người quẻ về cung, bảo nó ngồi sau lưng một cái màn có một lỗ hở, đặt ghế ngồi của vị Bà-la- 
môn hướng vê lỗ hở ấy và cho đặt gân người què một ống thôi đầy phân dê khô. Vị Bà-la-môn đi đến 
hầu vua, ngồi trên cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, ông ta không 
cho ai khác có cơ hội để nói. 


Bấy giờ, người què, ngang qua lỗ hở của màn, bắn phân con đê từng viên một, vào đúng cổ họng của vị 
Ba-la-môn như những CON Tuôi tuần tự đi vào. VỊ Bà-la-môn nuốt các viên phân ấy mỗi khi chúng bay 
đến. Khi tất cả viên phân dê từ ống htỗi đã đi vào bụng vị Bà-la-môn, chúng nở to lên bằng nửa alhaka 
(một đơn vị đo lường khoảng hơn bốn lít rưỡi). Khi vua biết được các viên phân dê không còn nữa, mới 
nÓI: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 271 of289 


- Này sư trưởng, ông nói nhiêu quá, nên đã nuôt các viên phân dê đây caô một ông mà không hay biệt 
gì! Ông không thê nào tiêu hoá nhiêu hơn thê ữa hôm nay. Hãy về uông nước cây tắc, đê nôn ra và được 
khỏi bệnh. 

Từ đó về sau, người cô vân tê tự ngôi với miệng ngậm câm, không nói gì trong khi bàn luận. Vua nói: 

- Lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này! 

Vua cho nó bôn làng trong bôn phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có huê lợi một trăm ngàn đông. 


Sau đó Bồ tát đi dến hầu vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, nghề này, các bậc hiền trí ở đời cần phải học. Chỉ nghề ném đá đã đem lại cho người 
què kết quả vinh hiển như vậy. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Lành thay, một nghề tỉnh, 
Dâu đó là nghề 8) 
Xem kẻ què ném đá, 
Được làng cả bôn phương. 
-00O00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì lên thân như sau: 
- Thời ấy, người què là vị Tỷ-kheo này, vua là Ànanda, còn vị đại thân hiển trí là Ta vậy. 
-00O00- 
108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiên Thân Bàhiya) 


Hãy học điều cân học..., 


Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gân T)-xá-ly, bậc Đạo Sư đã kể về 
một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tín, hoan hỷ mời chúng Tỷ-kheo với Đức 
Phật là vị cẩm đâu, và tổ chức một lễ cúng dường lớn tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua, tay chân béo 
mập, như có tưởng phát phì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc Đạo Sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷý, rồi đi về 
tỉnh xá. Sau khi giáo giới các Tỷ-kheo ngài vào Hương phòng. Các Tỷ-kheo ngôi họp tại Chánh pháp 
đường bắt đầu câu chuyện. 


- Này các Hiên giả, vua Licchavi ây đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân béo mập, ăn mặc lôi thôi. 
Sao vua có thể thương một người như vậy? 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Nay các Tỷ-kheo nay các ông ngồi tại đây đang bàn luận về vấn đề gì? 


Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 272 of289 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thôi, thuở xưa, vị ấy cũng đã thương mến nữ nhân thân thê 
béo mập rồi! 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
-00O00- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát là vị đại thần của vua. Có một nữ nhân thôn 
quê thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn lương, đang đi ngang qua gần sân châu của nhà vua, 
cảm thấy thân bị bức bách bèn ngồi xuống lấy áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn, 
đứng dậy. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nai tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa số, thấy nữ nhân ấy liền suy nghĩ: 
“Người này trong khi giải tỏa sự bức bách của thân tại sân vua như vậy, vần không từ bỏ tàm quỳ, dùng 
áo che đậy, giải tỏa bức bách xong, liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn. Nữ nhân này chắc chăn khỏe 
mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ, nếu nàng có một đứa con, đứa con ấy chắc chắn sẽ được 
sạch sẽ và soáng có giới đức. Ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu”. 


Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai, vua bèn cho gọi nữ nhân ấy đến và đặt nàng 
vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người được vua yêu thương và thân thiết. Không bao lâu, nàng 
sanh được con trai. nhà vua đặt con trai nàng lên làm Chuyên luân vương. Bồ tát nghe câu chuyện về sự 
may mắn của nàng, liền dùng cơ hội này thưa với vua: 


- Thưa đại vương, phảm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp, sao lại không học tập” Sự việc này, do 
nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự bức bách của thân, vẫn không từ bỏ tâm qúy, biết dùng phương 
tiện che đậy, khiến Đại vương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. 


Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ tát đọc bài kệ này: 
Hãy đọc điều cần học, 
Dáu có kẻ cứng đâu. 
Gái quê khéo tiêu tiện, 
Làm đẹp lòng đức vua. 
Như vậy, Bồ tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học. 
-00Ooo- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo SƯ nhận diện Ti lên thân như sau: 
- Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn vị đại thần hiển trí là Ta vậy. 
-00O0o- 
109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ĐỎ (Tiền Thân Kundakapùva) 
Người ta ăn thứ gì... 
Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Đạo sư đã kề về một người rất nghèo khổ. Ở Xá vệ, khi thì chỉ một 


gia đình cùng dường chúng Tăng với Đức Phật là vị cầm đâu, khi thì ba bốn gia đình họp lại, khi thì cả 
thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng nay là cả con đường chung sức lại cúng đường các thức ăn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 273 of289 


với cháo và bánh. 


Lúc bấy giờ, có một người rất nghèo khổ, làm thuê cho các người khác, cũng ở trong con đường ấy, tự 
nghĩ: “g không thể cúng dường cháo. Ta cúng dường bánh vậy!” Anh ta cạo lây bột đó của vỏ tráu 
mềm, nhào với nước, gói bánh áy trong ngọn lá bạch vi roài HƯỚNG bánh trong than đỏ, với ý định đem 
cúng dường Đức Phật. Khi mới nghe nói: hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả 
mọi người, và bỏ các bảnh trong bát bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư không nhận lấy bánh của những ngưởi 
khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy, toàn thành đêu đôn vang: 


- Bậc Chánh Đẳng Giác không khinh chê bánh làm bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ và đã ăn 
bánh áy. 


Khi ấy, từ vua, đại thân... cho đến các người gác cửa, tất cả đêu hội họp lại, đảnh lễ bậc Đạo sư, rồi đi 
đến người nghèo khổ ấy và nói: 


- hãy lấy đô ăn, hãy lấy hai trăm, hãy lấy năm trăm đồng tiền, nhưng cho chúng tôi công đức cúng 
dường bánh áy. 


Người nghèo khổ nghĩ: “Phải hỏi bậc Đạo sư rồi ta mới quyết định ”. 
Anh ta đi đến bậc Đạo sư và thưa lại cấu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 
- Hãy lấy toàn bộ tài sản họ cho, nhưng hôi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng sanh. 


Anh ta bắt đầu nhận tiễn. Một số người ấy cho gấp hai, gấp bốn, gấp tám kẻ khác... Như vậy, cho đến 
khi anh ta nhận được chín trăm ngàn tiên vàng. Bậc Đạo Sư nói lời tùy hỷ, rồi đi về tỉnh xá. Sau khi nói 
lên những công việc phải làm và khuyến giáo lời tốt lành cho các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư đi vào Hương 
phòng. 


Vào buổi chiêu, vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho bạc cho vua. Các 
Tỷ-kheo ngôi họp tại Chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau: 


- Này các Hiển giả, bậc Đạo sư đã ăn bánh bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ như ăn món bắt tử. 
Nhờ vậy, nguời nghèo khổ được nhiễu tiền và được địa vị làm quan giữ kho bạc, được nhiều phước lộc 
lớn lao. 


Bậc Đạo sư đên hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận ván đê gì. Được biết vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới không khinh chê và ăn bánh làm bằng bột, trấu đỏ của 
người ấy. Thuở trước, khi làm thân cây, ta cũng đã ăn như vậy rồi. Và cũng nhờ Ta mà kẻ ấy được chức 
vụ làm quan giữ kho bạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuớ trước, vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh làm vị thần cây trên cây dầu đu đủ. Lúc bấy 
giỜ, những người trong ngôi. làng â ấy tin tưởng. sức mạnh thiêng liêng của các vị thân. Trong, một lễ hội, 
người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần cây. Có một người nghèo khổ thấy các người ấy sửa soạn 
cúng dường các thần cây, cũng sắp đặt cúng dường thần cây dầu đu đủ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 274 of289 


Các người ấy đi đến, mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món bánh... Còn anh ta chỉ đem theo 
bánh làm bằng bột trâu đỏ, và nước đựng drong cái gáo dừa. Anh ta đi đến, đứng xa cây dầu đu đủ và 
nghĩ: “Các vị thần ăn bánh chư Thiên. Thần của ta sẽ không ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ này. Sao ta 
làm phí mắt các bánh này? Ta hãy ăn nó đi!”. Nghĩ vậy, anh ta quay trở về. Bồ tát đứng trên nhánh chĩa 
ba của cây, nói lớn: 


- Này ông bạn tốt ơi nếu bạn là người có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon bán hngọt. Nhưng 
bạn nghèo khổ, nếu ta khôngăn bánh làm bằng bột trâu đỏ, thì ta sẽ ăn cái gì khác được? Chớ làm mất 
phần của ta. 


Nói vậy xong, Bồ tát đọc bài kệ: 
Người CÚNG ‹ ăn thứ gì 
Thân cũng ăn thứ á áy, 


Đem lại bánh bột trầu, 
Chớ làm mắt phần ta! 


Anh ta quay trở lại, nhìn thấy Bồ tát rồi dâng vật cúng Bồ tát, ăn chất dinh dưỡng từ bánh ấy, rồi nói với 
anh ta. 


- Này bạn, vì mục gì bạn cùng dường ta? 


- Thưa ngài, tôi là người nghèo khổ. Tôi cúng dường với mục đích nhờ ngài giúp tôi thoát cảnh nghèo 
khô này. 

¬ Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa. Bạn đã cúng đường cho một vị thần biết ơn nghĩa, và nhớ đến các 
việc làm tốt. Nhiều chè chứa châu báu được chôn xung quanh cây dầu đu đủ này. Chúng được xếp hàng, 


cô ghè này chạm cô ghè khác. hãy báo cho vua biết, dùng cỗ xe chở tài sản, chất đồng tại sân châu vua. 
Vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho bạc. 


Sau khi nói xong, Bồ tát biến mất. Anh ta làm như Bồ tát dặn và được vua ban cho chức quan giữ kho 
bạc. Như vậy, nhờ Bồ tát, anh ta đạt được nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung, đi theo nghiệp của 
mình. 


-00O0o- 
Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân như sau: 
- Kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thân cây dâu ẩu đủ là Ta vậy. 
-00Ooo- 
110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền Thân Sabbasabhàraka-Panha) 
Không bao gẫm tất cả..., 


Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong Tiên thân Unưnagga (số 546 áp cuối tập Jàtaka 
VI). 


-00O00o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 275 of289 


4.12 PHẨM HAMSA 

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiên Thân Gadrabha-Panha) 
Ngươi nghĩ mình là ngỗng..., 
Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiên thân Ummagga số 546 

-00O00- 
112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền Thân Amaràdevi-Panha) 
Các thứ bảnh và cháo..., 
Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bất tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên) 

-00O00- 


113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền Thân Sigàla) 
Ngươi tin chó rừng sqÿ..., 


Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kê về Đề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi 
họp tại Chánh pháp đường bàn đeán những việc làm tôn đức của Đé-bà-đạt-đa. 


- Thưa các Hiển giả, Để-bà-đạt-đa đem theo năm trăm Tỷ-kheo, đi đến GŒayãs?sa và nói: Sa-môn 
Gofama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp. Các Tỷ-kheo cấy, bị đưa vào đường sai lạc 
bởi những lời nói dối như vậy, kẻ ấy đã phl hòa hợp Tăng và tổ chức hai lễ Bồ-tát trong một tuần. 


Bậc Đạo sư đến, hỏi vấn đề øì đang được bàn luận, và khi được biết vấn đề ấy, Ngài nói: 
- Này các Tỷ-kheo không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ẩa mới nói láo, lúc trước, kẻ ấy cũng đã nói láo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh làm mộtt hần cây ở moät khu rừng có 
nghĩa địa. Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại có hội lễ cúng sao. Các người tổ chức cúng lễ các quỷ Dạ-xoa. Họ 
rải khắp các công viên, các ngã tư đường...nhiều cá thịt và sắp đặt nhiều bát rượu. 


Lúc ấy, có con chó rừng, vào nửa đêm, chiu từ lỗ cống đi vào thành, ăn cá thịt, uống rượu, rồi chui vào 
trong một bụi cây năm ngủ đến sáng. Kho nó thức dậy, thấy ánh sáng, biết rằng nay không thể trở ra 
được. Nó đi đến gần đường, naèm xuống một chỗ mà người ta không thấy nó được, nhưng nó thấy 
người ta và nằm im không nói gì. 

Rồi một Bà-la-môn đang đi đến rửa mặt; thấy người Ấy, con chó rừng suy nghĩ: “Các Bả-la-môn hay 
tham tiền, ta phải đánh trúng vào tánh tham lam ấy để họ dấu ta giữa nách, che ta với áo ngoài và đưa ta 
ra ngoài thành”. Với giọng người, nó nói: 


- Này Bà-la-môn! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 276 of289 


VỊ Bà-la-môn quay lại hỏi: 
- AI kêu ta đó? 

- Chính là tôi Bà-la-môn. 

- Có chuyện gì vậy? 


- Này Bà-la-môn, tôi có hai trăm đồng tiền vàng. Nếu bạn dầu tôi giữa nách, che tôi với áo ngoài, không 
cho một ai thấy và có thể đưa tôi ra ngoài thành, tôi sẽ cho bạn hai trăm đồng tiền vàng ấy. 


Bà-la-môn vì tham tiên nên nhận lời, làm đúng như lời dặn, đưa con chó rừng ra ngoài thành. ĐI được 
một lát, con chó rừng hỏi: 


- Này Bà-la-môn, đây là chỗ nào? 

- Chỗ ấy, chỗ ấy. 

- Hãy đi thêm một lát nữa. 

Như vậy, nó thúc đây vị Bà-la-môn nhiều lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. Khi Ấy, con chó rừng nói: 
- Hãy tha tôi xuống đây. 

Vị Bà-la-môn thả nó xuống, chó rừng nói: 

- Này Bả-la-môn, hãy trải cái áo ngoài ra. 

Vì lòng tham, kẻ ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: 

- Này Bà-la-môn, hãy đào gốc cây này. 


Và khi Bà-la-môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái áo ngoài, đi đại tiện trên năm chỗ, bốn góc và 
chính giữa, bôi phân cho nhớp, rồi đái cho ươùt và bỏ đi vào rừng. 


Bô-tát đứng trên chỗ chĩa ba của cây, đọc bài kệ này: 
Ông tin chó rừng say, 
Hỡi Bà-la-môn ơi! 
Trăm tiên óc chả có, 
Đâu có hai trăm vàng? 
Sau đó, Bô-tát nói với vị Bà-la-môn: 
- Này Bà-la-môn hãy đi tăm và giặt áo ngoài của ông. 
Nói xong, Bô-tát biên mât. VỊ Bà-la-môn nghe vậy, biệt mình đã bị lừa, và sâu muộn bỏ đi! 


-00O0o- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 277 of289 


Sau khi kể pháp thoại này xong, bác Đạo sư nhận diện Ti lên thân như sau: 


- Thời ấy, con chó rừng là Đê-bà-đạt-đa, còn vị thần cây là Ta vậy. 
-00O00- 


114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền Thân Mitacinti) 
Nghĩ nhiều và nghĩ ít..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về hai T: rưởng lão lớn tuổi, Nghe nói, hai Tì rưỞng 
lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quổ, đã quyết định đi đến vết kiến bậc Đạo Sư, và 
chuẩn bị lương thực để lên đường. Nhưng họ hoãn ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi qua. 
Rồi họ chuẩn bị lượng thực mới, cũng như lần trước, và trì hoãn tháng này tháng khác. Như vậy, vì sự 
biếng nhác, trìu mến trú xứ của họ, ba tháng trôi qua, họ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt 
y bát tại phòng chung, họ đeán yêt kiên bậc Đạo Sư. Khi các Tỷ-kheo hỏi vì sao lâu ngày họ không đền 
hâu Đức Phật và nguyên nhân của sự chậm trẻ, họ báo cáo về sự biếng nhắc của mình. 


Tại Chánh pháp đường, câu chuyện về sự biếng nhắc của các T 3-Kheo Ấy được Tăng chúng đề cập. Bậc 
Đạo Sư đến, hỏi về vấn đê đang được bàn luận, và khi được báo cáo vấn để ây, bậc Đạo Sư cho gọi hai 
Tỷ-Kheo ấy và hỏi có đúng như vậy không. Khi được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc Đạo Sư nói: 


- Nay các Tỷ-Kheo, không phải chỉ nay họ mới biếng nhác, thuở trước, họ cũng đã biếng nhác và trìu 
mên trú xứ như vậy rồi: 


Sau khi nói xong, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nạl, có ba con cá sống ở sông Ba-la-nai, một con tên 
Nghĩ nhiêu, một con tên Nghĩ ít, một con tên Nghĩ vừa. Chúng từ rừng đi đên cảnh giới loài người. Tại 
đây, Nghĩ vừa nói với hai con kia: 


- Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và dễ sợ. Các người đánh cá quăng lưới, và bắt cá. Chúng ta 
hãy đi vê nguồn lại. 


Hai con cá vì biếng nhắc, vì tham mồi, trì hoãn lên đường, cho đến ba tháng trôi qua. Rồi những người 
đánh cá quãng lưới xuống sông. Nghĩ nhiều và Nghĩ ít tìm môi đi trước, vì mù quáng ngu si, chúng 
không đề phòng lưới dăng nên đi vào trong mạng lưới. Nghĩ vừa đi sau cân trọng đề phòng. Biết được 
hai con kia đã sa vào mạng lưới, nó suy nghĩ: “Ta sẽ cứu sống những con cá biếng nhạc, mù quáng, ngu 
SI này”. 


Nó bơi vào phía ngoài lưới dăng, làm vùng vẫy mắt lưới như đã được thoát, ra và làm tung toé nước như 
đã lặn về phía trước lưới. Rồi nó đi vào mạng lưới. Các người đánh cá nghĩ rằng các con cá đã vùng vẫy 
ra khỏi lưới và đã trốn đi rồi, nên nắm một góc lưới và kéo lên. Hai con cá ây thoát khỏi lưới và lặn 
xuống nước. Như vậy, nhờ Nghĩ vừa, mạng sống của chúng đã được cứu thoát. 


-00O0o- 


Sau khi kề câu chuyện quả khứ, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc bài kệ này: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 278 of289 


“Nghĩ nhiễu "và “Nghĩ íf” 
Cả hai đếu mắc lưới, 

Chỉ có “Nghĩ đúng mức ” 
Giải thoát cho bọn chúng, 
Cả ba đã gặp nhau, 

Chính tại con sông này, 


Như vậy, sau khi kề pháp thoại này X0Hg, Bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bải giảng ấy, hai 
Tỷ-Kheo Trưởng lão chúng được quá Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiển thân như sau: 


- Thời ấy, “Nghĩ nhiễu” và “Nghĩ ít” là hai Tỷ-Kheo Trưởng lão này, còn Nghĩ vừa là Ta vậy. 
-00O0o- 

115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền Thân Anusàsika) 

Ai khuyên răn kẻ khác,... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo-ni giáo giới người khác. Nghe nói, 
ở tại Xả vệ có một thiện nữ nhân xuất gia, nhưng từ khi thọ đại giới, Tỷ-kheo-ni áy không chủ tâm vào 
Sa-môn pháp, chỉ tham luyễn tài vật. Tại chỗ nào các Tỷ-kheo-ni khác không đi thi tại chỗ ấy, nàng đi 
khát thực một mình. Và người ía cúng dường cho nàng những món thượng vị. Bị trói buộc bởi lòng tham 
vị, nàng suy nghĩ: “Nếu tại chỗ này, các Tỷ-kheo khác ấi đến khất thực, đô lợi dưỡng của ta bị tốn giảm. 
Ta phải làm thể nào để các Tỷ-kheo-ni khác không đi đến địa phương ấy”. nàng đi đến trú xứ các Tỷ- 
kheo-ni và nói: 


- Này các Hiển tỷ, tại chỗ ấy có voi dữ, có ngựa dữ, có chó dữ, đó là một nguy hiểm. Chớ nên đi khất 
thực tại đáy. 


Nàng khuyên răn các Tỷ-kheo-ni như vậy. Nghe nàng nói, không một Tỷ-kheo-ni nào dám quay đâu ngó 
về địa phương áy. 


Một hôm, trên đường khát thực tại đấy, khi đi vội vào một ngôi nhà, nàng bị một con cừu hung dữ húc, 
làm hàng gãy xương. Người ta chạy đến, cột hai khúc xương gãy làm một, đặt Tỷ-kheo-ni ấy nằm trên 


chiếc cáng, khiêng nàng đến trú xứ của Tỷ-kheo-ni. Các Tỷ-kheo-ni nhạo cười nàng và nói: 


- Tỷ-kheo-ni này khuyên các T)-kheo-ni khác đừng đi, nhưng tự mình đi đến địa phương ấy, do vậy bị 
gãy Xương. 


Việc làm của Tỷ hn -kheo-ni này không bao lâu được chúng Tỷ-kheo biết. Một hôm, tại Chánh pháp đường, 
các Tỷ-kheo nói về hạnh phi công đức của Tỷ-kheo-ni ấy: 


- Này các Hiển giả, Tỷ-kheo-ni ấy khuyên răn các người khác, còn tự mình đi đến tại chỗ ấy, nên bị con 
cừu hung dữ húc cho đên gãy xương. 


Bậc Đạo Sư đến, hỏi các T -kheo đang thảo luận vấn đề Ø) khi biết vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, mà xưa kia, nàng cũng đã lên tiếng khuyên răn, nhưng tự mình 
lại không làm theo lời răn, cho nên nàng thọ khô lâu dài. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 279 of289 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ- tát sanh làm con chim, lớn lên, trở thành con 
chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh, và trú ở Tuyết Sơn. Khi Bồ-tát sống taïi đấy, có một con 
chim cái hung dữ đi theo một con đường lớn để tìm đồ ăn. COn chim cái này lầy được lúa, đậu, hột 


giống V.V.. - từ các cỗ xe rơi xuống. Nó suy nghĩ: “Nay ta phải làm thế nào để các con chim khác đừng 
đến chỗ này”. Nghĩ vậy, nó khuyên răn đàn chim như sau: 


- Con đường lớn đầy nguy hiểm, CÓ VOI, CÓ ngựa, có cỗ xe do các con bò hung dữ kéo và các vật nguy 
hiểm khác qua lại. Không thê nào cất cánh bay lên mau được. Chớ nên đi trên đường ấy. 


Vì lời khuyên ấy, đàn chím gọi nó là “Con chím cái khuyên răn”. Một hôm, đang tìm mồi trên con 
đường lớn, nghe tiếng cỗ xe chạy mau, con chim cáu ấy quay cô lại nhìn, nghĩ răng xe còn xa, nên vẫn 
đi. Nhưng Cỡ xe ây đên gần nó mau như gió. Trong khi nó không thê bay lên được, bánh xe cán phải nó, 
và xe vân chạy vùn vụt. 
Khi họp đàn chim, chim chúa không thấy nó, bèn hỏi: 
- Con chìm cái khuyên răn sao không có mặt? Hãy đi tìm nó. 
Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa biết, chim chúa nói: 
- Chim cái ây ngăn chặn các con chim khác, còn tự mình lại đi tại đây nên bị các đứt đôi. 
Rồi chim chúa đọc bài kệ: 
Ai khuyên răn kẻ khác, 
Tự mình chạy theo tham, 
Bị gãy cánh năm xuống, 
Bảnh xe giết đời chim. 
-00O00- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì lên thân như sau: 
- Thời ấy, con chỉm cái khuyên răn là Tỷ-kheo-ni khuyên răn, còn chim chúa là Ta vậy. 
-00O00- 


116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền Thân Dubbaca) 


Thưa sư trưởng, vì thây..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được 
nói đến trong Tiên thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Đạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thuở trước ông cũng đã khó bảo rồi. Do khó 
bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiên trí, nên ông bị cây giáo đâm phải, và mạng chung. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 280 of 289 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
-00000- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình diễn trò nhào lộn. 


Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát có trí tuệ, thiện xảo trong phương tiện. Với một nhà diễn trò nhào lộn, 
Bồ-tát học nghề múa với ngọn giáo, và cùng với thầy, đi khắp đó đây để biểu diễn. 


VỊ sư trưởng chỉ biết nghề múa với bốn ngọn giáo, chớ không biết múa với năm ngọn giáo. Một hôm, 
trong khi biểu diễn tại một ngôi làng, vị sư trưởng ngà ngà say, đặt mỗi dãy năm ngọn giáo và nói: 


- Ta sẽ biêu diên điệu múa với năm ngọn giáo. 
Bô-tát liên nói với vị ây: 


- Thưa sư trưởng, sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo. Hãy cất đi một ngọn. Nếu sư 
trưởng biểu diễn, sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ na8m đâm phải và mạng chung. 


Sư trưởng khá say nói: 
- Con không biết được khả năng của ta. 


Sư trưởng không nghe lời của Bồ-tát, múa qua được bốn ngọn giáo, nhưng đến ngọn giáo thứ năm bị 
giáo đâm thủng, như hoa Madhuka trên cành. Sư trưởng năm oăn oại rên la, Bô-tát nói: 


- Do không nghe lời bậc hiền trí, nên thầy phải gặp nạn này: 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Thưa sự trưởng, vì thây 

Làm quá sức của thây, 

Thây không ưa, không thích 

Lời khuyên này của tôi 

Bồn giáo, thây múa qua, 


Ngọn thứ năm đâm chét. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đỡ thầy ra khỏi ngọn giáo và làm những gì cần phải làm sau cùng cho xác thân 
thây. 


-00O0oo- 

Sau khi kể cấu chuyện quả khứ, bậc Đạo Sư nhận diện Tỉ ïên thân như sau: 

- Lúc báy giò, vị sư trưởng là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người đệ tử là Ta vậy. 
-00Ooo- 

117. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền Thân Tittira) 


Lời quá thời cao mụnh..., 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 281 of289 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong 
Tiên thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay, mà cả thời xưa nữa, Kokalika đã bị nạn diệt vong rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

-00Ö00- 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình ở phía tây bắc. Khi 
đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát học tất cả các nghề ở Takkasila, rôi từ bỏ các dục, xuât gia làm vị tiên 
nhân du sĩ, chứng được năm Thắng trí và tám Thiền chứng. Tất cả hội chúng ấn sĩ ở Tuyết Sơn họp lại, 
tôn Bồ-tát lên làm sư trưởng khuyên giáo và đi theo thầy. Bồ-tát lãnh đạo năm trăm ẩn sĩ, hưởng thọ 


thiên lạc, sống ở Tuyết Sơn. 


Lúc ấy một vị tu khổ hạnh bị bệnh váng da đang dùng búa chặt củi. Một vị tu khổ hạnh nói nhiều đến 
ngôi gân vị này và nói: 


- Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này. 
Vị tu khổ hạnh kia mắt kiên nhẫn, phần nộ và nói: 
- Ngươi đâu phải là thầy dạy ta bửa củi? 


Kẻ ây giơ cây búa sắc bén, và với một nhát búa, giêt ngay mạng sông của vị tu khô hạnh nói nhiêu. Bồ- 
tát lo liệu các việc phải làm đôi với thân thê nạn nhân. 


Lúc bấy giờ, không xa am thất bảo, có một con chim đa đa sống dưới chân một gò mối. Vào buổi chiều, 
nó thường ha đứng trên gò mối ấy và hót lớn tiếng. Nghe tiếng nó, một thợ săn độc ác nhận được là 
tiếng con đa đa, liền giết nó và mang xác đi. 

Bồ-tát không nghe tiếng con chim ấy, liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò mối: 


- Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? 


Các vị tu khổ hạnh báo cáo sự việc cho Bồ-tát rõ. Bồ-tát kết hợp hai sự kiện với nhau và nói lên bài kệ 
này giữa hội chúng ân sĩ: 

Lời quả thời cao mạnh 

Đưa chêt cho người nói, 

Chim đa đa mắt mạng, 

Vì ngu, hót quá lời. 
Như vậy, Bồ-tát tu tập Bốn Vô lượng tâm, và được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

-00O0oo- 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokalika vì lời nói của mình bị nạn điệt vong, mà thuở trước kẻ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 282 of289 


ấy cũng đã bị diệt vong rồi. 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Ti lên thân như sau: 


- Lục bấy giờ, Vị fu khổ hạnh nói nhiễu là Kokalika; chúng ẩn sĩ là hội chúng Đức Phát; còn Đạo Sư hội 
chúng là Ta vậy. 


-00O0oo- 
118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền Thân Vattaka) 
Không suy nghĩ, người Hày..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về con trai của triệu phú UHara. Nghe nói, ở Xá- 
vệ có vị triệu phú Uitara rất giàu, vợ triệu phú sanh được một con trai có đức hạnh, từ Phạm thiên giới 
xuống; khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, giống như Phạm thiên. 


Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kaftika được tổ chức ở Xá-vệ, mọi người vui chơi hội lớn. Nhưng người 
bạn, con trai các triệu phú khác đêu có vợ. Riêng con triệu phú Uitara, vì sống lâu ở Phạm thiên giới, 
nên tâm không hướng đến luyễn ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội 
sao, liễn bàn với nhau, đến gặp cậu và nói: 


- Này bạn, trong thành phố này, hội lớn cúng sao Kattika được tổ chức một đêm. Chúng tôi sẽ tìm cho 
bạn một w„ữ nhân đê cùng nhau vui chơi hội lớn. 


Dâu cậu nói không cân nữ nhân, các bạn vẫn nài ép, bắt cậu nhận. Họ trang điểm một nữ lu xinh đẹp, 
dắt đến nhà cậu, báo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi 
cô gái ấy vào phòng ngủ, con người triệu phú không ngó nàng và không nói năng gì. Cô gái suy nghĩ: 
“Ta tuyệt sặc, duyên dáng, mỹ lệ như thê này. Người này không ngó, cũng không nói với ta. Nay ta dùng 
sưi cảm đồ và vẻ duyên dáng nữ nhân của ta làm người này phải nhìn đến ta `. 


Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân. Để làm đẹp lòng cậu, nàng để lộ hàm răng 
tuyện đẹp của nàng và mửmn cười. Chàng trai triệu phú nhìn nàng, năm lấy hình tướng bộ xương răng. 
Tir tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng cho đến khi toàn thân nàng hiệu ra như một chuỗi 
xương. Chàng trai cho tiền người con gái rôi bảo nàng đi. 


Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phải thấy nàng ở giữa đường, liền cho tiền và dẫn tàng về nhà. 
Bảy ngày qua, lễ hội sao chấm dứt. Mẹ người nữ tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về, đến nhà các 
người con trai triệu phú, hỏi con gái ở đâu. Họ đi đến nhà con trai triệu phú UHara để hỏi và được trả 
lời: 


- Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiên và báo đi về. 


Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trá nàng lại, và đem con trai triệu phú UHara 
đến xin vua phân xứ. Vua hỏi: 


- Những người con trai các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao cho ngươi không? 


- Thưa Đại vương, có. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 283 of289 


- Nay có đâu rồi? 

- Tôi không được biết. Nó chỉ ở lại một lát và tôi đã bảo nó đi về rồi. 

- Vậy nay ngươi có thể đem nó lại không? 

- Thưa Đại vương, không được. 

Vua nói: 

- Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của ta. 

Họ trói tay cậu ra phía sau, dắt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Cả thành vang dậy lời bàn tán: 


- Nghe nói, con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ tỳ xinh đẹp, nên bị đưa đi áp dụng hình phạt 
của vua. 


Một đám quân chúng để tay trên ngực, vừa đi theo sau, vừa than: 
- Việc này là thế nào, thưa ông chủ? Sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thế này? 


Người con trai triệu phú suy nghĩ: “Sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình. Nếu ta thoát luy 
được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc Đại Gotama, Chánh Đẳng giác. ” 


Bấy giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đôn vang, liên hỏi dò sự việc. Khi được nghe câu chuyện ấy, nàng 
chạy ra thật mau và la to: 


- Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua một bên! Cho tôi gặp các người lính của vua. 

Và nàng tự trình diện. Quân hẳu của vua thấy nàng, liễn Siao nàng lại cho bà mẹ, thả con trai người 
triệu phú và bỏ đi. Người cơn trai triệu phú cùng với bạn bè vây quanh, đi đến sông, sôi đâu thật sạch. 
Rồi cậu về nhà, ăn sáng XOHg, liền xin phép cha mẹ được xuất gia. VỊ ấy mang theo các y, cùng với một 
số tùy tùng đồng đáo, đi đến bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại 
giới, vị ấy phát triển thiên quán không gián đoạn, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 

Một hôm, các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường nói lời tán thản con trai triệu phú ấy: 

- Thưa các Hiển giả, con trai vị triệu phú này, trong giờ phúi nguy hiểm cho mình, đã biết được công 
đức của Giáo pháp, nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khô ấy. Nhờ khéo suy tư như vậy, nên vị ấy 
được thoát nạn, được xuất gia, và chứng quả A-la-hán tôi thượng. 


Bậc Đạo Sư đên và hỏi đề tài được bàn luận, sau khi biết câu chuyện, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ Độ: -kheo, con trai triệu phú UHtara, trong giờ phút nguy hiểm xảy ra cho mình, đã nghĩ đến 
phương tiện ấy đề thoát khỏi sự đau khổ kia, và được thoát chết. 


Thuở trước, các nhà hiên trí, khi nguy hiểm xảy ra cho mình, cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải 
thoát sự đau khổ kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 284 of 289 


-00O0o- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát tái sanh nhiều lần, rối sanh ra làm con chim cun 
cút. Lúc bấy giờ, có một người thợ săn chim cun cút, thường bắt nhiễu cun cút trong rừng, đem về nhà, 
nuôi dưỡng chúng cho mập. Sau khi lây tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến, và nuôi sống với 
nghề như vậy. 


Một hôm anh ta bắt được Bồ-tát với nhiều con chim cun cút khác và đem về nhà. Bằ-tát suy nghĩ: “Nếu 
ta ăn đồ ăn và uống nước của người này,nó sẽ bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, 
ta sẽ trở thành ốm yếu, và thấy ta ôm yêu, các người ấy sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy ta được an toàn. 
Ta hãy làm theo phương tiện này”. Bô-tát làm theo như vậy, cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy 
thấy chim quá ôm nên không bắt. 


Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bồ-tát, anh ta đem Bồ-tát ra khỏi lồng, đặt lồng ở nơi cửa, đê Bồ- 
tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cun cút này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, 
Bồ tát xòe cánh lên và bay vụt về rừng. các con chim cun cút khác thấy Bồ-tát liền hỏi: 
- Sao không thấy mặt bạn, bạn đi đâu vậy? 
- Ta bị người thợ săn bắt. 
- Làm sao bạn lại thoát được? 
- Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó, nhờ nghĩ đến phương tiện này, ta được thoát. 
Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 

Không suy nghĩ, người này, 

Không được lợi đặc biệt, 

Hãy xem quá suy tư! 

Ta thoát trói, thoát chết. 
Như vậy, Bồ-tát kế lại sự việc mình đã làm. 

-00O00- 

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Ti lên thân như sau: 
- Thời ấy, con chữn cun cút thoát chết là Ta vậy. 


-00000- 
119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền Thân Akàlaràvi) 
Không cha mẹ nuôi dưỡng..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo làm ôn phi thời, Tỷ-kheo ấy là 
một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm các phận sự của mình hay học 
pháp. Vị ấy không biết: Thời này, ta phải làm việc này; thời này, ta phải hâu hạ; thời này, ta phải học 
hành. Trong một canh, canh giữa và canh cuối và tronh những giờ thức giác, vị ấy làm ôn, khiến cá Tỷ- 
kheo không thể ngủ được. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 285 of289 


Tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói đến hạnh không tốt của vị ấy: 


- Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo tên ấy, xuất gia trong pháp bảo như vậy, nhưng không biết phận sự hay 
học pháp đúng thời hay phi thời. 


Bậc Đạo Sư đên, hỏi các câu chuyện đang bản luận, sau khi được biết ván đề, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vị ấy mới làm ồn phi thời như vậy, mà thuở trước, vị ấy cũng đã 
làm ôn phi thời.Do không biết thời và phi thời, vị ấy đã bị vặn cổ chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00O0oo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở 
phương tây bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài vượt qua biên giới, học tất cả tài nghệ, trở thành vị sư 
trưởng có tiếng khắp nhiều phương, và dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các người thanh 
niên ây có một con gà trống gáy đúng giờ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức dạy học bài. Khi con gà 
ấy chết đi, họ đi tìm một con gà khác. 


Moät thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa, thấy một con gà trồng, liền bắt nó về, nhốt 
trong chuồng và nuôi nó. Vì quen sống ở nghĩa địa, nó không biết giờ nào cân phải gáy, có khi nó gáy 
lúc nửa đêm, có khi nó gáy lúc rạng đông. Khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ thức dậy 
học bài, cho đến rạng đông họ quá mệt không học được nửa.Vì buồn ngủ, họ không thấy được vấn đề 
cần phải thấy. Và khi quá sáng, con gà ấy gáy ồn ào họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài. Các 
thanh niên Bả-la-môn suy nghĩ: "Con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban ngày. Do 
đó,chúng ta học không có kết quả”. Vì vậy, họ bắt con gà ấy van cổ cho chết đi, và báo cáo lên sư 
trưởng biết: 


- Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. 
Vị sư trưởng lấy đó làm bài học và nói: 
- Do nó không được dạy dỗ tốt, nên nó phải chết. 
Rồi sư trưởng đọc bài kệ. 
Không mẹ cha nuôi ¡ dưỡng, 
Không thấy, dạy dỗ nó, 
Con gà này không biết 
Đúng thời hay phi thời. 
Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ-tát sống hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của mình. 
-00O00- 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì lên thân như sau. 


- Thời ấy, con gà gáy phi thời là vị Tỷ-kheo này, các đệ tử là hội chúng Đức Phật, còn sư trưởng là Ta 
vậy. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 286 of289 


-00O0oo- 
120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) 
Chỗ này kẻ ngu nói..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ 
được kê trong Tiên thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). Lúc báy giờ, bậc Đạo sư nói: 


- Này cá Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ Bà-la-môn này vu cáo Ta điều không có thật. Thuở trứơc, 
nó cũng đã vu cáo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


-00Ooo- 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bề- tát lớn lên trong gia đình một người có vấn tế tự, và 
sau khi cha mất, Bồ-tát kế nghiệp chức vụ ấy. Lúc ấy hoàng hậu được vua cho một ước nguyện. 


- Này Hoàng Hậu, nàng muôn gì, hãy nói lên. 
Hoàng Hậu nói như sau. 


- Lơøi ước nguyện của thiếp không khó thực hiện. Từ nay trở đi Đại vương không được nhìn một nữ 
nhân khác với con mắt luyên ái. 

Ban đầu, vua từ chối, nhưng sau, bị nàng bức bách nhiều lần, không thể bỏ qua lời của hoàng hậu, vua 
phải chấp nhận, và từ đấy trở đi, vua không bao giờ nhìn một nữ nhân nào trong số mười sáu ngàn vũ 
nữ. 

Rồi một cuộc nổi loạn khởi lên ở biên điạ. Quân lính ở biên địa, sau hai ba lần giao chiến với các tên 
cướp, đưa tin về cho vua là họ không thể đẹp loạn được. Vua muốn đi đến đấy, liền tập họp một đội binh 


lớn, cho gọi hoàng hậu đến và nói. 


- Này hiền thê, ta ra biên địa, tại đây chiến trận đủ loại xảy ra,sẽ đưa đến chiến thắng hay chiến bại. 
Những chỗ ấy không thích hợp với nữ nhân. Hoàng Hậu hãy ở lại đây. 


Hoàng Hậu nói. 

- Thưa Đại vương, thiếp không thê ở lại đây. 

Khi bị vua từ chôi nhiêu lân, hoàng hậu nói. 

- Vậy sau khi đi được mỗi dặm,Đại vương hãy gửi một người về để hỏi thăm sức khoẻ của thiếp. 

Nhà vua châp nhận. Bô-tát ở lại trong thành, còn vua ra đi với một đội quân lớn, cứ đi mỗi dặm, lại gửi 
một người về với trách nhiệm tin cho biệt sức khoẻ của nhà vua và hỏi thăm hoàng hậu có được an lạc 
không. Khi có một người đàn ông đi về, nàng hỏi: 


- Vua sai ngươi về có mục đích gì? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 287 of289 


- Để hỏi hoàng hậu có được an lạc không. 


Hoàng Hậu bảo người ấy đến và sống phi pháp với nó. Vua đi đường được ba mươi hai dặm, gửi về ba 
mươi hai người, và hoàng hậu sống phi pháp với tất cả bọn họ. 


Sau khi dẹp loạn xong, bình định được quốc độ, trên đường về, vua cũng gửi về ba mươi hai SỨ giả. 
Hoàng Hậu cũng sông phi pháp với họ. Cho quân thắng trận dừng chân gần thành, vua gửi tin nhắn Bồ- 


tát sửa soạn thành phố đề đón tiếp ngài. 


Bồ-tát cho sửa soạn thành phó xong, mới sửa soạn cung điện để đón vua và đi đến cung thất của hoàng 
hậu. Hoàng Hậu thấy thân thê của Bồ-tát tuyệt đẹp, không thê dẫn lòng nổi, liền nói: 


- Này Bà-la-môn, hãy đáp lại tình yêu của ta. 
Bồ-tát nói: 
- Chớ nói vậy! Hãy kính trọng vua. Tôi sợ điều bất thiên. Tôi không thể làm như vậy được. 


- Sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bắt thiện, vậy ngươi lại kính trọng 
vua và sợ điêu bât thiện sao? 


- Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có biết điều phải, tôi sẽ không làm 
việc ác này. 


- Đừng nói bậy nhiều như vậy! Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo chặt đầu ngươi. 
- Thôi được, dầu cắt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi cũng không thê làm như vậy. 
- Hãy đề đấy, rồi sẽ biết tay ta. 


Hoàng Hậu đe dọa Bồ-tát, rồi đi vào trong phòng của mình, lấy móng tay cảo trên thân, lấy dầu thoa tay 
chân, mặc áo dơ bân vào, giả bệnh và cho gọi các nữ tỳ: 


- Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. 

Trong lúc ấy Bồ-tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngự lên cung điện, không thấy 
hoàng hậu, liên hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, 
xoa lưng hoàng hậu và hỏi: 

- Hoàng Hậu đau bệnh gì? 

Hoàng Hậu 1m lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói: 

- Thưa Đại Vương, nay Đại vương còn sống, nhưng nữ nhân như thiếp cần phải có một người chồng. 

- Ái khanh nói gì lạ vậy? 


- Đại vương đặt địa vị có vẫn tế tự ở lại giữ thành, nó lấy cớ là sửa sang nội cung, đến đây, và vì thiếp 
không làm theo lời nó, nó đánh đập thiếp cho thoả mãn ý của nó rồi bỏ đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 288 of289 


Vua đùng đùng nổi giận, như muối và đường bỏ vào lửa, vụt đi ra khỏi cung phòng. Vua cho gọi các 
người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bồ-tát ngay, trói cánh tay ra sau lưng như người bị xử án 
chém, rồi dẫn ra khỏi thành, đến pháp trường xử trảm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị có vân tế tự ra sau 
lưng và cho đánh trống báo tin có hành quyết. Bồ-tát suy nghĩ: “Như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu độc 
ác đầu độc trước rồi. Hôm nay, ta phải cứu ta khỏi tay ương này với sức của mình”. Vì thế, Bồ-tát nói 
với những người lính: 


- Trước khi các người giết ta, hãy đưa ta yết kiến vua. 
- Đề làm gì? 


- Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiều công việc. Ta biết tài sản chôn dấu rất nhiều. Chính ta 
quản lý đất ruộng nhà vua. Nếu ta không gặp vua, thì nhiêu tải sản sẽ bị tiêu điệt. Sau khi ta nói cho vua 
biết gia sản của vua, các ngươi hãy làm bốn phận của mình. 


Họ đưa vị cô vân tê tự đên gặp vua. Vua thây vị ây liên nói: 
- Này Bà-la-môn, ngươi không xấu hồ đối với ta sao? Sao ngươi lại làn ác hạnh như vậy? 


- Thưa đại vương, tôi sinh ra trong gia đình Bà-la-môn thượng lưu. Từ trước đến nay, tôi không sát sanh 
ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, tôi không lấy của không cho, ngay cả một cọng cỏ. từ trước 
đên nay, tôi không nhìn đến một nữ nhân của người khác với con mắt luyên ái, đù chỉ một cái liếc mắt 
đưa tình. Từ trước đến nay, tôi không nói một lời nói đối, dầu chỉ để đùa vui. Tôi không có uống rượu, 
dù chỉ một giọt bằng ngọn cỏ Kusa. Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại vương. Nhưng hoàng hậu độc ác kia 
đã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng, nói toạc cho tôi biết ác hạnh bí mật của mình trước khi đi vào 
cung phòng. Trước tôi đã có sáu mươi bốn người sứ giả đến đÂy, đem theo thông điệp của đại vương 
gửi hoàng hậu, những người ấy đều có tội. Hãy gọi họ đến đây và hỏi từng người trong bọn họ có làm 
như hoàng hậu đã bảo hay không. 


Vua cho gọi sáu mươi bốn người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay 
không. Họ thú nhận có làm. Nhà vua sai trói họ lại và ra lệnh chặt đầu cả sáu mươi bôn người ấy. Đến 
đây, Bồ-tát thưa: 


- Thưa đại vương, những người này không có tội! Chuùng chỉ làm theo sở thích của hoàng hậu. Chúng 
vô tội, vậy hãy tha cho chúng! Còn hoàng hậu cũng không có tội. Tánh dâm dục của hoàng hậu không 
bao giờ thoả mãn, sanh ra đã như vậy rồi! Hoàng Hậu chỉ làm thuận theo bản tánh của mình thôi! Do 
vậy, hãy tha thứ cho hoảng hậu. 


Như vậy, bằng nhiều cách, Bồ-tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng sống sáu mươi bốn người ây 
và bả hoàng hậu ngu sĩ, và xin vua ban cho họ những trú xứ để ở. Sau khi tất cả mọi người được giải 
thoát và được cho chỗ ở, Bồ-tát đến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, lời nói buộc tôi không căn cứ của kẻ ngu sĩ và đui mù làm cho các bậc hiền trí bị trói 
vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh tay sau lưng; còn lời nói của bậc hiền trí là nguyên nhân 
khiến kẻ ngu sĩ thoát khỏi bị trói tay sau lưng. Như vậy, lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng, 
còn lời nói bậc hiền trí thời giải thoát các trói buộc. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Chó nào kẻ ngu nói, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập IV Page 289 of289 


Chúng trói kẻ vô tội, 
Chồ nào bậc trí nói, 
Cưu thoát kẻ bị trói. 
Như vậy, bậc Đại Sĩ với bài kệ này, thuyết pháp cho vua và nói: 


- Tôi gặp sự đau khô này là vì còn sống đời gia đình. Nay tôi không có công việc gì trong gia đình nữa. 
Hãy cho phép tôi được xuất gia. 


Sau khi được phép xuất gia, từ bỏ bà con thân thuộc, từ bỏ tài sản lớn, Bồ-tát làm bậc tiên nhân du sĩ, 
sống ở Tuyết Sơn, đạt được các thắng trí và Thiền chứng và tái sanh lên cõi Phạm Thiên. 


-00000- 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì lên thân như sau: 


- Thời ấy bà hoàng hậu độc ác là thiêu nữ Bà-la-môn Cĩnca, vua là Ánanda, còn vị cô ván tế tự là Ta 
vậy. 


HẾT TẬP IV - TIỂU BỘ KINH 


-00Ooo- 


